
1 1 J\.n fj fj rnj±r 


(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 







































TÌM HIỂU 
PHƯỚC BÓ THÍ 



PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

THERAVÃDA 


TÌM HIÊU 

PHƯỚC BỐ THÍ 

(Tái bản lân thứ nhĩ có sữa chữa và bô sung) 

Tỳ khim Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita bhikkhu) 



NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2007 









5 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammãsambuddhassa 



Đức Phật dạy: 

‘*Annado balado hoti, 

Vatthado hoti vannado. 

• • 

Yãnado sukhado hoti, 
Dĩpado hoti cakkhudo. 

So ca sabbadado hoti. 

Yo dadati upassayam, 
Amatamdado ca so hoti, 

Yo dhammamãnusãsatV^^^K 


^ Bộ Samyuttanikaya-Sagathavagga, kinh Kim Dadasutta. 



6 


Đức Phật trả lời câu hỏi của chư thiên trong bài 
kinh Kim Dadasutta, như sau: 

“Bổ thí những vật thực, 

Là bo thỉ sức mạnh. 

• 

Bổ thí những y phục, 

Là bo thỉ sắc đẹp. 

Thí phương tiện đi lại, 

Là thỉ sự an lạc. 

Bổ thí đèn thắp sáng, 

Là bo thỉ đôi mắt. 

Người bổ thi chỗ ở, 

Là bổ thi tất cả. 

Bậc giảng dạy chảnh pháp, 

Là thỉ pháp bất tử ”. 

Con hết lòng thành kính 
Đảnh lễ ngôi Tam bảo: 

Phật bảo, Pháp, Tăng bảo 
Cùng các bậc Thây 1 0 . 

Con biên soạn tập sách: 

“Tìm Hiểu Phước Bố Thi”. 



7 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 

Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp 


Lòi Nói Đầu 

Đức Phật thỉ dụ về phước bổ thí: 

Một căn nhà bị cháy, chủ nhân đem ra được 
khỏi nhà đồ vật nào, đồ vật ẩy hữu dụng đổi với 
chủ nhân; những đồ vật còn lại trong nhà bị 
thiêu hủy, chang ích lợi gì cho chủ nhân cả. 
Cũng như vậy, sắc thân này cũng vỉ như một căn 
nhà luôn luôn bị thiêu hủy do bởi 11 thứ lửa^^^ 
không ngừng nghỉ, bậc Thiện trí biết vậy, nên sử 
dụng của cải nào đem ra bo thỉ, của cải ẩy là 
nhân tạo nên phước thiện, thuộc của riêng mình, 
hỗ trợ cho thỉ chủ được sự an lạc trong kiếp hiện 
tại và nhiều kiếp vị lai. Neu phước thiện bổ thỉ ẩy 
trở thành pháp hạnh bổ thỉ ba la mật, thì hỗ trợ 
cho các ba la mật khác được thành tựu, đế dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc Thánh Đạo - Thảnh Quả và cuối cùng đạt 
đến cứu cánh Niết Bàn, giải thoát khố tử sinh 


* 11 thứ lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa 
chết, lửa sầu não, lửa than khóc, lửa khổ thân, lửa khổ tâm, lửa 
thống khổ. 



8 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


luân hôi trong ba giới bôn loài, nhờ pháp hạnh 
bo thỉ ba-la-mật làm nền tảng. 

Thật ra, tất cả của cải trong thế gian này đều 
là của chung, song người nào có phước, thì người 
ẩy được thừa hưởng một phần của cải ẩy; đó là 
thừa hưởng quả của phước thiện mà chỉnh mình đã 
tạo trong kiếp hiện tại và những kiếp quá khứ; thời 
gian được thừa hưởng lâu hay mau hoàn toàn tùy 
thuộc vào nhân phước thiện. Bậc Thiện trí hiếu 
biết rõ, của cải mà mình đang thừa hưởng có tính 
chất tạm thời, không bền vững, nếu sử dụng cho 
mình thì hết, đế lâu ngày thì bị hư. Cho nên, bậc 
Thiện trí sử dụng của cải ẩy đem bo thỉ đế tạo 
nên phước thiện là thứ báu vật của riêng mình, 
không một ai có thế chiếm đoạt được, có tỉnh chất 
bền vững lâu dài, theo mình như bóng theo hình, 
mọi nơi, mọi kiếp cho quả báu an lạc. 

Tạo phước thiện bổ thỉ được thuận lợi chỉ có 
con người ở cõi Nam thiện bộ châu (trái đất) này; 
còn con người ở 3 châu khảé^\ hoặc các hạng 
chư thiên ở cõi trời dục giới, chư phạm thiên ở cõi 
trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới đang hưởng quả 
an lạc của thiện nghiệp do mình đã tạo, nên không 
có cơ hội tạo phước thiện bo thỉ; và các chúng 
sinh trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, 
súc sanh) đang chịu khố cực của ác nghiệp do 


* Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lim Châu. 




LỜỈNÓỈĐẤƯ 


9 


mình đã tạo, lại càng không có cơ hội tạo phước 
thiện bổ thỉ. 

Con người chúng ta có nhiều cơ hội tạo mọi 
phước thiện nhất là phước bo thỉ, không những đem 
lại sự lợi ích cho mình, mà còn hồi hướng đến cho 
thân bằng quyến thuộc: ông bà, cha mẹ, thầy to, bà 
con, bạn bè... cùng các chúng sinh đang sống trong 
cảnh khố, họ đang mong đợi, trông chờ phần phước 
thiện mà bà con mình hồi hướng. Khi họ hoan hỉ 
phần phước thiện ẩy, ngay tức khắc, giải thoát khỏi 
cảnh kho, được tái sanh cảnh thiện giới: cõi người, 
cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc. 

Như vậy, con người chúng ta chớ nên bỏ lỡ cơ 
hội làm phước bo thỉ, bởi vì phước bo thỉ mà thỉ 
chủ đã tạo xong rồi, sẽ cho quả an lạc trong kiếp 
hiện tại và nhiều kiếp vị lai, dầu tái sanh kiếp nào, 
là người hoặc chư thiên cũng hưởng được quả báu 
của phước bo thỉ ẩy, được an lạc lâu dài. Thậm 
chỉ, dầu tái sanh làm loài súc sanh, thì loài súc 
sanh ẩy cũng hưởng được quả báu ấy, kiếp súc 
sanh được an lạc hơn hắn các loài súc sanh khác. 
Như chúng ta thường thấy có những con chó, con 
mèo, con ngựa, con voi... chúng được săn sóc chu 
đáo, có đầy đủ vật thực ngon lành, còn được trang 
sức đẹp đẽ nữa. Đó là do quả báu của phước bo thỉ 
ở tiền kiếp mà chúng đã tạo. 

Con người chúng ta không nên dể duôi, nếu có 
cơ hội làm phước bo thỉ, thì đừng bỏ lỡ cơ hội tốt ấy. 




10 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nên hiểu biết rõ rằng không phải bổ thỉ lúc nào 
cũng được phước thiện cả đâu! Neu không hiếu 
biết cách bo thỉ, thì không được phước. Cũng như 
người nông dân không hiếu biết về cách trồng trọt, 
gieo giong, mùa màng, thời tiết... gieo hạt giong 
trên đất khô, cằn cỗi, hạt giong không sao nảy 
mầm được, còn làm cho hạt giong bị hư, cây không 
mọc, thì mong gì có hoa và quả! 

Vì vậy, thí chủ cần phải học cách bổ thỉ thế nào 
đế cho phát sanh phước thiện. Khi có được phước 
thiện, biết sử dụng đế đem lại sự lợi ích cho mình 
và cho người khác, chúng sinh khác. 

Tập sách nhỏ này giúp cho quỷ độc giả, chư vị 
thỉ chủ tìm hiếu về sự bo thỉ đế phát sanh mọi 
phước thiện nhiều hoặc ít, bậc cao hoặc bậc thấp 
v.v... 

Tập sách “Tìm Hiểu Phước Bố Thỉ” này, bần 
sư đã sưu tầm các tài liệu, trích dịch từ trong Tam 
tạng, Chú giải đế giúp cho quỷ độc giả tìm hiếu về 
bo thỉ đế tạo nên phước thiện. 

Nhờ sự đóng góp của các đệ tử Vĩnh Cường 
đánh máy bản thảo, Rakkhitasĩla antevãsika trình 
bày dàn trang và chư thỉ chủ có đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên 
làm phước bo thỉ tịnh tài đế lo việc ẩn hành tập 
sách này; nhất là gia đình Trần Văn Cảnh - Trần 
Kim Duyên, gia đình cô Dhammanandã,.... 




LỜI NÓI ĐẤU 


11 


Bân sư rât hoan hỉ sự đóng góp công và tịnh tài 
của quỷ vị đế cho tập sách này được ra đời. Bần sư 
cầu nguyện ân đức Tam bảo cùng phước thiện 
pháp thỉ thanh cao này, hộ trì cho quỷ vị và toàn 
thế thân bằng quyến thuộc của quỷ vị được giàu 
sang phú quỷ, thân tâm thường an lạc, tiến hóa 
trong mọi thiện pháp đế tạo duyên lành trên con 
đường giải thoát kho tử sanh luân hồi trong ba giới 
bon loài; đồng thời hồi hướng đến những người ân 
nhân đã quá vãng, cầu mong cho họ hoan hỉ pháp 
thỉ này, đế được giải thoát mọi cảnh khố, được an 
lạc lâu dài. 

Xỉn hồi hướng phần phước pháp thỉ này đến tất 
cả chúng sinh, mong cho tất cả chúng sinh hoan hỉ 
phần phước thiện này đế được giải thoát khỏi cảnh 
kho, được an lạc lâu dài. 

Bần sư đã cổ gắng hết sức mình để biên soạn 
tập sách này, song với khả năng có hạn, nên khó 
tránh khỏi những sai sót, kỉnh mong chư bậc Thiện 
trí từ bi chỉ giáo, bần sư kỉnh cấn chấp nhận những 
lời phê bình xây dựng và xin chân thành tri ân sâu 
xa quý Ngài. 


Núi rừng Viên Không 

Phật lịch 2545/2001 


Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp 





MỤC LỤC 


LỜI NÓI ĐẦU.7 

MỤC LỤC.13 

PHƯỚC T HI ỆN.21 

Phước thiện là gì? .22 

PHƯỚC THIỆN BỐ THÍ.25 

Nguyên nhân không bố thí.26 

Suy xét làm phuớc thiện bố thí.27 

Phước Thiện Bố Thí.35 

Tác ý thiện tâm bố thí.35 

Tác ỷ thiện tâm trước khi bố thí như thế nào? ...35 
Tác ỷ thiện tâm đang khi bố thí như thế nào?....36 
Tác ỷ thiện tâm sau khi đã bố thí như thế nào? .36 

Vật bố thí.37 

Người thọ thí.40 

Cá nhân thọ thí như thế nào? .41 

Quả báu cá nhân thọ thí.43 

Chư Tỳ khưu Tăng thọ thí như thế nào ? .44 

Người bố thí - Người thọ thí.50 

Giải thích 4 trường họp.51 

Quả báu riêng biệt của mỗi vật thí.54 

Bố thí cơm nước được 10 quả báu.54 

Bố thí cháo được 10 quả báu.55 

Bố thí nước được 10 quả báu.56 























14 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


BỐ thí thuốc trị bệnh được 10 quả báu.56 

Bố thí hộp nhỏ được 10 quả báu.57 

Bố thí cầu bắc qua sông, rạch được 10 quả báu.57 

Bố thí dù che được 8 quả báu.58 

Bố thí bát được 8 quả báu.58 

Bố thí thuốc nhỏ mắt được 8 quả báu.59 

Bố thí vải, y phục được 6 quả báu.59 

Bố thí khăn lau được 6 quả báu.60 

Bố thí gối nằm được 6 quả báu.60 

Bố thí giày dép được 4 quả báu.60 

Nhóm bố thí có 2 loại.61 

Nhóm bố thí có 3 loại.69 

Người thiểu trí - bậc thiện trí bố thí.71 

Bậc thiện trí bố thí có 5 chi.72 

Hạng người thiểu trí bố thí có 5 chi.74 

Năm đại thí.76 

Trường cửu thí.77 

Quả báu bố thí.78 

Quả báu phước thiện bố thí vật thực.79 

Quả báu bố thí trong kiếp hiện tại.80 

NHŨNG NHÂN VẬT XUẤT SẢC VÈ HẠNH Bố THÍ... 83 

Tích ông phú hộ Anãthapindika.83 

Tích bà đại thí chủ Visãkhã.92 

Tích Đức vua Asoka.102 

NHỮNG TÍCH BỐ THÍ.109 

Tích bố thí những vật dụng.109 





























MỤC LỤC 


15 


Tích bố thí thuốc.111 

Tích bố thí đèn.116 

Tích bố thí vật thực.117 

Tích bố thí dép.118 

Tích bố thí hoa.119 

Tích bố thí 4 quả xoài.120 

Tích bố thí cơm cháy.122 

Tích dâng vật thực đến Đức Phật.124 

Tích bố thí bánh.125 

Tích một lần để bát.127 

Tích bố thí nuớc.129 

Nhân và quả tuơng xứng.131 

ưu thế đặc biệt của thí chủ.135 

Bố thí có quả báu vô luợng.139 

PHƯỚC BỐ THÍ CHO QUẢ KIẾP HIỆN TẠI . ..141 

Tích nguời nghèo khó.141 

Tích bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã .150 

Tích gia đình ông Punna.171 

Phuớc bố thí cho quả hiện tại.177 

Năng lực của tác ý bố thí.178 

Tiền kiếp của nàng Pancapãpĩ.188 

Xét về nghiệp tuần tự cho quả.190 

Năng lực của tác ý truớc khi bố thí.192 


























16 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Năng lực lời phát nguyện.206 

Tiền kiếp của Đức vua Suka.203 

Đức vua trời Sakka giúp đỡ.214 

về tác ỷ tạo nghiệp .226 

về nghiệp và quả của nghiệp .227 

về lời phát nguyện và sự thành tựu .228 

Có phuớc chọn đuợc cõi tái sinh.231 

Bố thí chỗ ở cõi nguời, lâu đài hiện ra cõi trời.241 

Sai bảo nguời bố thí.245 

BỐ THÍ VÀ HỒI HƯỚNG.249 

Hồi hướng phước thiện không thành tựu .251 

Hồi hướng phước thiện thành tựu .252 

Tích thân quyến ngạ quỷ của 

Đức vua Bimbisãra.257 

Lời hồi huớng.262 

Bố thí - hồi huớng.266 

BỐ THÍ - PHÁT NGUYỆN.271 

Lời phát nguyện.273 

Phát nguyện riêng của mỗi Đức Bồ Tát.274 

Tính chất ưu việt của vỉvattupanỉssỉtakusala .277 

Phát nguyện - thành tựu.280 

Năng lực lời phát nguyện.286 

Tích tiền thân của cô Ummãdandĩ.291 


























MỤC LỤC 17 


BỐ THÍ - KÉT QUẢ.296 


Chúng ta làm phước thiện bô thí 

có nên chọn lựa hay không? ....297 
Bố thí người không có giới đức 

kết quả như thế nào? . 299 

Bố Thí Trong Phật Giáo - Ngoài Phật Giáo.306 

Tích hai thiên nam Indaka và Ankura.309 

Tích Bà la môn Velãma làm phước thiện bố thí ...310 

NgưòiTại Gia Cư Sĩ.313 

Bố Thí Tạo Tội Lỗi.319 

Xét về vật bố thí: vàng, bạc, tiền bạc . 321 

Trường hợp phạm giới - cách sảm hối . 323 


Tai hại của sự phạm giới . 325 

Biết cách bố thí tạo phước thiện.329 


Phước thiện bô thỉ tiên bạc dâng giản tỉêp 

đến Sa di, Tỳ khưu một cách hợp pháp ....329 


Phước thiện bố thí tiền bạc dâng 

trực tiếp đến chư Tỳ khưu Tăng . 331 

Phước thiện bố thí tiền bạc cúng dường 

Tam Bảo . 332 

Phật giáo tồn tại.333 

BỐ THÍ MONG CẦU SIÊU TAM GIỚI.337 

Lễ dâng vật thực.337 

Lễ dâng y tắm mưa.340 

Lễ dâng y kathina.342 





















18 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Lễ dâng chỗ ở.345 

Vật thí.347 

NGHIỆP Lực.351 

Tác ý tạo thiện nghiệp.351 

Tính chất đặc biệt tác ý thiện tâm 

đang khi bố thí.351 

/ 


Làm thê nào được thiện tâm có tam nhân? .352 

_ / ^ ^ ^ 

Làm thê nào được thiện tâm cỏ nhị nhân? .352 


Tính chất đặc biệt tác ý thiện tâm trước và 

sau khi đã bố thí.352 

Thiện tâm bậc cao như thế nào? .352 

Thiện tâm bậc thấp như thế nào? .354 

Năng lực của tác ý.355 

Tác ý bất thiện.356 

Tác ý thiện.359 

Dục giới thiện nghiệp .359 

Sắc giới thiện nghiệp .362 

Vô sẳc giới thiện nghiệp .364 

Siêu tam giới thiện nghiệp .365 

Thiện tâm.366 

Dục giới thiện tâm theo tác ý.367 

Thiện tâm bậc cao như thế nào? .368 

Thiện tâm bậc thấp như thế nào? .369 

Phân loai thiên tâm theo bâc.369 
























MỤC LỤC 


19 


Quả của 4 loại thiện tâm.370 

Tác ý sau aparacetanã là aparãparacetanã.372 

Phân loại thiện tâm theo aparacetanã và 

aparãparacetanã.373 

Giải thích .374 

Quả của 8 loại thiện tâm.375 

Nhận xét về nghiệp.380 

Quả của ác nghiệp - thiện nghiệp.385 

Quả của ác nghiệp .385 

Quả của thiện nghiệp .388 

Nghiệp và quả của nghiệp.399 

Điều kiện thiện nghiệp cho quả an lạc .399 

Điều kiện ác nghiệp cho quả khổ .400 

Quan niệm về nghiệp và quả của nghiệp.406 

Định mệnh có hay không? .413 

BỐ THÍ - BỐ THÍ BA-LA-MẬT .417 

Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho bố thí ba-la-mật 

như thế nào? .421 

Tích Đức Bồ Tát Vessantara.421 

Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho giữ giới ba-la-mật 

như thế nào?....422 

Tích Long vuơng Saủkhapãla.423 

Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho xuất gia 

ba-la-mật như thế nào? .424 

Tích Đức vua CũỊasutasoma.425 
























20 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


/ ^ 


Bô thí ba-la-mật hô trợ cho 

trí tuệ ba-la-mật như thế nào? . 426 

Tích Đức Bồ Tát Vidhũra.427 

Bổ thí ba-la-mật hỗ trợ cho 

tinh tẩn ba-la-mật như thế nào? . 427 

Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho 

nhẫn nại ba-la-mật như thế nào? . 428 

Tích Đức Bồ Tát Khantivadĩ.429 

Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho 

chân thật ba-la-mật như thế nào? . 430 

Tích Đức Bồ Tát Mahãsutasoma.431 

Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho 

chí nguyện ba-la-mật như thế nào? . 433 

Tích Đức Bồ Tát Temiya.433 

Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho 

tâm từ ba-la-mật như thế nào? . 436 

Tích Đức Bồ Tát Suvannasãma.436 

Bố thí ba-la-mật hễ trợ cho 

tâm xả ba-la-mật như thế nào? . 438 

Tích Đức Bồ Tát Mahãlomahamsa.438 

Cãgãnussati: Niệm phước bố thí . 440 


ĐOẠN KET 


445 



















PHƯỚC THIỆN 

(PUNNAKUSALA) 

Trong tam giới, con người nói riêng, tất cả 
chúng sinh nói chung, thân tâm được an lạc đó là 
quả của phước thiện. 

Người có nhiều phước thiện cho quả, trong đời 
sống được nhiều an lạc, có ít khổ cực. 

Người có ít phước thiện cho quả, trong đời 
sống được ít an lạc, có nhiều khổ cực. 

Phước thiện thuộc về danh pháp (nãma- 
dhamma ) hay thuộc về thiện tâm, không phải vật 
chất, nên khó thấy, khó biết, chỉ có bậc có trí tuệ, 
có thần thông mới có thể biết người nào có phước 
thiện. 

Trong đời này, có số người được giàu sang phú 
quý, có chức cao quyền lớn..., ngưòd ta thường gọi: 
“người ẩy có phước lớn nên hiếu rằng đó là cách 
gọi theo quả phước thiện, không phải gọi theo nhân 
phước thiện. Neu muốn gọi cho đúng và chính xác 
thì nên gọi: “người ấy hưởng quả phước lớn Như 
bà Visãkhã gọi ông phú hộ Migara, cha chồng của bà 
“dùng đồ cũ ”, có nghĩa là hưởng quả của phước 
thiện bố thí từ kiếp trước; trong kiếp hiện tại không 
tạo nhân phước thiện bố thí. 

Trong bộ Petavatthu: Tích ngạ quỷ, có những 
ngạ quỷ tiền kiếp đã từng là phú hộ. 



22 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Cho nên, kiêp hiện tại, người nào được giàu 
sang phú quý,... kiếp vị lai người ấy không chắc 
được giàu sang phú quý... như vậy. Bởi vì, sự giàu 
sang phú quý... là quả của phước thiện bố thí; khi 
hưởng quả giàu có, mà không tạo thêm nhân 
phước thiện bố thí, cỏ tâm keo kiệt hỏn xẻn trong 
của cải ấy, sau khi chết do năng lực ác nghiệp cho 
quả tái sanh vào hàng ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát, 
khổ cực; dầu do thiện nghiệp nào đó cho quả được 
tái sanh làm người, thì cũng là người nghèo đói, 
thiếu thốn khổ cực. Vậy, chỉ có phước thiện cho 
quả mới hỗ trợ cho chúng sinh được an lạc mà thôi. 

Phước Thiện Là Gì? 

Theo Phật giáo: 

Danh từ Phước dịch ra từ PãỊi là Purina. 

Danh từ Thiện dịch ra từ PãỊi là Kusala. 

- Purina: (phước): có nghĩa là trạng thái làm 
cho tâm của mình được trong sạch khỏi phiền não. 
Ngược với phước là tội (pãpa) là trạng thái làm 
cho tâm bị ô nhiễm bởi phiền não. 

Quả báu của phước là sự an lạc thân - tâm. 

- Kusala: (thiện ): có nghĩa là trạng thái tiêu diệt 
ác pháp. Ngược vói thiện là bất thiện (akusala) chính 
là ác pháp. 

Quả báu của thiện là sự an lạc thân - tâm. 




PHƯỚC THIỆN (PUNNAKUSALA) 


23 


Cho nến, phước và thiện đông nghĩa với nhau. 

- Phước ịpuũũa) thường thấy trong Tạng Kinh, 
có nghĩa hẹp. 

- Thiện ịkusala) ứmờng thấy trong Tạng Vi 
Diệu Pháp, có nghĩa rộng. 

Phước sanh lên do bởi nhiều nhân duyên, 
trong Punnakiriyãvatthu: hành động tạo nên phước 
thiện, có 10 pháp: 

1- Bố thí (dãna). 

2- Giữ giới (sĩla). 

3- Hành thiền (bhãvanã). 

4- Cung kính (apacãyana). 

5- Giúp đỡ trong việc thiện (veyyãvacca). 

6- Hồi hướng - chia phước (pattỉdãna). 

1- Hoan hỉ với phước của người khác hồi 
hướng (pattãnumodanã). 

8- Thuyết pháp (dhammadesanã). 

9- Nghe pháp (dhammassavanã). 

10- Chánh kiến (dỉtthijukamma). 

Đó là 10 pháp để phát sanh, tạo nên phước 
thiện. 

Tập sách nhỏ này đề cập đến phước thiện bố thi 





25 


PHƯỚC THIỆN BỐ THÍ 
(DÃNAKUSALA) 

Bố thí để tạo phước thiện là thí chủ sử dụng 
của cải tiền bạc... và cả sự hiểu biết của mình đem 
ban bố cho người khác với thiện tâm tế độ, mong 
mỏi sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc đến cho người 
khác, chúng sinh khác. Sự bố thí như vậy gọi 
là phước thiện bố thi. 

Sự bố thí để trở thảnh dục giới thiện nghiệp, thí 
chủ cần phải có tác ỷ thiện tâm (kusalacetanã) trong 
sạch, không bị tham, sân, si... làm ô nhiễm. 

Nếu sự bố thí này thuộc về dục giới thiện 
nghiệp, thì cho quả báu trong cõi dục giới như giàu 
sang, phú quý, có nhiều của cải, tiền bạc, có quyền 
cao chức trọng... đời sống sung túc, được an lạc, 
song vẫn còn quanh quẩn trong cảnh khổ tử sanh 
luân hồi. 

Nếu sự bố thí này trở thảnh bố thí ba-la-mật là 
1 trong 10 pháp hạnh ba la mật, thì hỗ trợ cho các 
ba-la-mật khác, dẫn đến sự thành tựu siêu tam giới 
thiện pháp, đó là sự chứng đắc 4 Thánh Đạo liền 
cho quả là 4 Thánh Quả trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng. 

Bố thí để trở thảnh pháp hạnh bố thí ba la mật, 
khi thí chủ bố thí, với thiện tâm hoàn toàn trong 
sạch, không bị ô nhiễm bởi tà kiến, tham ái, ngã 



26 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


mạn và họp với tâm bỉ, đức tín, trí tuệ phát nguyện 
chỉ mong chứng ngộ Niết Bàn, mong trở thành bậc 
Chánh Đẳng Giác, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc 
bậc Thánh Thanh Văn Giác trong hạng nào đó mà 
thôi. Ngoài ra không cầu mong trở thảnh phú hộ, 
vua chúa, chu thiên, vua trời.... Nhu vậy, sự bố thí 
ấy mới trở thảnh pháp hạnh bố thí ba-la-mật. 

Nguyên nhân không bố thí 

Những hạng phàm nhân sanh ra trong đời này 
vốn có đầy đủ 12 bất thiện tâm: 8 tâm tham + 2 
tâm sân + 2 tâm si; 108 loại tham ái; 1.500 loại 
phiền não; họ không có duyên lành gặp đuợc bậc 
Thiện trí, không đuợc lắng nghe, học hỏi chánh 
pháp của bậc Thiện trí, nên không hiểu biết thế 
nào là thiện pháp, ác pháp, phuớc, tội, chánh, tà, 
v.v... nên không có đức tin nơi nghiệp và quả của 
nghiệp. 

Những hạng phàm nhân nào vốn có tâm si 
mê cố hữu, thêm vào tâm keo kiệt bỏn xẻn trong 
của cải, trong sự hiểu biết của mình; nên không 
muốn đem ban bố cho nguời khác, chúng sinh 
khác. Đó là nguyên nhân không bố thí đuợc. 

- Nguời tham thuờng nghĩ rằng: “Cho hết, lấy 
gì để dùng! 

- Bậc trí thuờng dạy rằng: “Dùng hết, lẩy gì để 
bố thí! ” mà không làm phuớc bố thí, thì do đâu sinh 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


27 


được nhiêu của cải. Cũng như, có bao nhiêu hạt 
giống ăn hết, thì mong gì sanh được nhiều quả khác! 

Suy xét làm phước thiện bố thí 

Những tiền kiếp Đức Bồ Tát đã từng tạo nhiều 
phước thiện bố thí, do thiện nghiệp ấy cho quả 
thường tái sanh trong dòng vua chúa, hoặc gia đình 
phú hộ có nhiều của cải. Khi cha mẹ qua đời, Đức 
Bồ Tát được thừa hưởng toàn bộ gia tài của cha mẹ 
để lại. 

Ngài xuy xét rằng: “Toàn bộ của cải này, ông 
bà cha mẹ đế lại, không có một ai mang theo được 
một thứ nào cả, đến phiên ta, chắc chan ta cũng 
chang mang theo được. Điều tốt hơn hết, ta nên sử 
dụng của cải này đem làm phước bo thỉ, như vậy, 
không những về phần ta có được phước thiện, đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc ở kiếp hiện tại 
lẫn nhiều kiếp vị lai lâu dài, mà ta còn có thể hồi 
hướng phước thiện ẩy đến cho tố tiên, ông bà, cha 
mẹ, thân bằng quyến thuộc của ta nói riêng và tất 
cả chúng sinh nói chung. Neu họ hay biết hoan hỉ 
phần phước bo thỉ thanh cao này, chắc chan họ sẽ 
thoát khỏi cảnh khố, được tải sanh cảnh thiện giới 
(sugati), hưởng được sự an lạc lâu dài; nếu họ 
đang hưởng an lạc ở cảnh thiện giới nào rồi, họ 
hoan hỉ phần phước thiện này, thì sự an lạc càng 
thêm tăng trưởng đổi với họ ”. 




28 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Suy xét răng: “Mọi thứ của cải này liên quan 
đến 5 tai nạn: 

- Tai nạn do lửa cháy thiêu hủy. 

- Tai nạn do nước ngập lụt cuốn trôi. 

- Tai nạn do trộm cướp chiếm đoạt, sát hại chủ 
nhân. 

- Tai nạn do Đức vua tịch thu. 

- Tai nạn do người không ưa thích chiếm 
đoạt.... 

Như vậy, mọi thứ của cải trong đời, không 
chắc chắn thuộc về của riêng ai cả, chỉ là của 
chung cho tất cả mọi người; hễ ai có phước thì 
được hưởng. Nay ta là người đang thừa hưởng, là 
chủ nhân của cải này, nếu ta sử dụng của cải này 
đem làm phước thiện bo thỉ, giúp đỡ những người 
khác, đế tạo được phước thiện thuộc của riêng 
mình trở thành một thứ của báu được bền vững lâu 
dài, chắc chắn không có tai nạn nào làm hư hại, 
không có một ai chiếm đoạt được ”. 

Suy xét rằng: “Sự thật, tẩt cả mọi thứ của cải 
này, không có tỉnh chất bền vững lâu dài, cuối cùng 
chắc chan phải bị hư hoại, tan nát không còn nữa. 
Nhung nếu ta sử dụng của cải này đem làm phước bo 
thỉ, thì sẽ trở thành thiện nghiệp của riêng ta, có tỉnh 
chất bền vững lâu dài, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an laĩc trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai 
nữa. Neu được làm phước bo thỉ đến những bậc có 
giới đức trong sạch, sẽ cho quả báu vô lượng kiếp, 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


29 


lại còn tạo duyên lành trên con đường giải thoát khỏi 
tử sanh luân hồi, trong ba giới bon loài nữa 

Đức Bồ Tát thí dụ rằng: 

“Ngôi nhà bị cháy, người chủ nhà đem được đồ 
vật nào ra khỏi nhà, đồ vật ẩy có ích lợi cho họ, 
những đồ vật còn lại trong nhà bị thiêu hủy hết, 
chang có ích lợi gì cho chủ nhà cả. Cũng như vậy, 
sắc thân này vỉ như ngôi nhà, luôn luôn bị cháy, bị 
thiêu hủy bởi 11 thứ lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si, 
lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa sầu não, lửa than 
khóc, lửa khố thân, lửa khố tâm, lửa thong khố... Biết 
sử dụng của cải đem ra làm phước thiện, thì trở 
thành thiện nghiệp là nơi nương nhờ an lành cho chủ 
nhân trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai ”. 

Do sự suy xét đúng đắn như vậy, cho nên Đức 
Bồ Tát sẵn sàng sử dụng của cải của mình đem làm 
phước thiện bố thí một cách dễ dàng, không có tâm 
keo kiệt hỏn xẻn nào có thể ngăn cản việc bố thí. 

Dầu Đức Bồ Tát tái sanh trong gia đình nghèo 
khổ, thiếu thốn, chịu cảnh đói khổ, Ngài cũng suy 
xét rằng: “Sở dĩ ta song trong cảnh nghèo kho, 
cơm không đủ no, ảo không đủ ẩm, chịu cảnh thiếu 
thon kiếp hiện tại này, là vì kiếp trước ta ít tạo 
phước bo thỉ. Nay kiếp hiện tại này, nếu ta không 
hoan hỉ tạo phước bo thỉ, thì kiếp sau ắt phải chịu 
kho hơn kiếp này nữa ”. 




30 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Do sự suy xét đúng đắn ấy, bậc Thiện trí 
hoan hỉ làm phước bố thí đến những bậc có giới 
đức đáng kính, có ít, thì làm phước bố thí ít, theo 
khả năng của mình. Thật ra, phước thiện bố thí 
được nhiều hay ít hoàn toàn không tùy thuộc vào 
vật bố thí, mà tùy thuộc vào tác ý thiện tâm trước 
khi bố thí, đang khi bố thí và sau khi đã bố thí 
xong. 

Nếu cả ba thời tác ý thiện tâm trong sạch, hoan 
hỉ trong việc bố thí, thì chắc chắn phước thiện bố 
thí được nhiều vô lượng. 

Trong vòng tử sanh luân hồi trong ba giới bốn 
loài, mỗi chúng sinh chỉ là một người khách lữ 
hành tạm trú nơi này, cõi khác một thời gian ngắn 
hay dài, tuỳ theo tuổi thọ của mỗi chúng sinh, 
không có một ai có quyền thường trú lâu dài theo 
ý của mình được, dầu phạm thiên ở cõi trời vô sắc 
giới Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, là cõi trời tột 
bậc của tam giới có tuổi thọ dài nhất là 84.000 đại 
kiếp^’\ đến khi hết tuổi thọ ở cõi trời này cũng phải 
tái sanh xuống cõi thiện dục giới. 

Chúng sinh sống trong tam giới gồm có 31 cõi 
là: 


' Đại kiếp là khoảng thời gian ữải qua 4 a tăng kỳ thành-trụ- 
hoại-không của kiếp ừái đất, thời gian lâu dài không thế tính 
bằng số lượng được. 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


31 


- Phạm thiên sông trong 4 cõi trời vô săc giới, 
đang hưởng quả an lạc trong bậc thiền sở đắc của 
mình, nên không có cơ hội nào làm phước thiện 
bố thí. 

- Phạm thiên sống trong 16 cõi trời sắc giới, 
đang hưởng quả an lạc trong bậc thiền sở đắc của 
mình, nên không có cơ hội nào làm phước thiện 
bố thí. 

- Chư thiên sống trong 6 cõi trời dục giới, đang 
hưởng đầy đủ sự an lạc trong ngũ trần của mỗi cõi, 
nên không có cơ hội nào làm phước thiện bố thí. 
Neu vị chư thiên nào muốn làm phước thiện bố thí, 
vị chư thiên ấy cần phải hiện xuống cõi người để 
tìm cơ hội làm phước thiện bố thí. 

- Chúng sinh sống trong 4 cõi ác giới: địa 
ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh đang chịu quả khố 
do ác nghiệp của mình đã tạo, nên không có cơ hội 
nào làm phước thiện bố thí. 

- Con người trong cõi Nam thiện bộ châu, trên 
địa cầu mà chúng ta đang sống, có nhiều cơ hội 
làm phước thiện bố thí; còn con người ở 3 châu 
khác: Đông thẳng thần châu, Tây ngưu hoá châu, 
Bắc câu lưu châu, không có cơ hội, hoặc ít có cơ 
hội làm phước thiện bố thí. 

Thật vậy, con người chúng ta ở cõi Nam thiện 
bộ châu này có nhiều điểm ưu việt hơn các hàng 
chúng sinh ở những cõi khác, đó là: 




32 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- CÓ thê xuât gia hành phạm hạnh cao thượng. 

- Có thể tạo đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật, 
hoặc 20 pháp hạnh ba la mật, hoặc 30 pháp hạnh ba 
la mật, để trở thảnh bậc Thánh Thanh Văn Giác, 
hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc Đức Phật Toàn 
Giác ngay ở cõi người này. 

Tuy nhiên, con người chúng ta ở cõi Nam thiện 
bộ châu này cũng có những tính chất đặc biệt nữa là: 

- Có thể tạo mọi thiện nghiệp đầy đủ 30 pháp 
hạnh ba la mật, để trở thảnh Đức Chánh Đẳng 
Giác vô thượng trong 10 ngàn thế giới chúng sinh. 

- Có thể tạo mọi ác trọng nghiệp gọi là ngũ vô 
gián nghiệp: giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra- 
hán, làm cho Đức Phật bầm máu, chia rẽ Tăng; đó 
là những ác nghiệp nặng nhất, mà các hàng chúng 
sinh trong cõi khác không thể tạo được. 

Như vậy, 

- Khi con người tạo thiện pháp có khả năng đạt 
đến mức cực thiện, trở thảnh đức Chánh Đẳng Giác. 

- Khi con người tạo ác pháp, có khả năng đạt 
đến mức cực ác: giết cha, giết mẹ..., chắc chắn sa 
vào đại địa ngục Avĩci do ác trọng nghiệp của 
mình đã tạo. 

Mặc dầu vậy, con người vẫn có quyền tối 
thượng: quyền chọn lựa tạo thiện pháp, hoặc tạo ác 
pháp. Cho nên, tái sanh làm người trong cõi Nam 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


33 


thiện bộ châu này có nhiều điều thuận lợi để tạo 

• • ^ • • • 

mọi thiện pháp. 

Đức Phật dạy: “Manussattabhãvo dullabho: 
Được tái sanh làm người là điều khó 

Trong kinh sách thường đề cập đến Đức Bồ 
Tát tạo mọi thiện nghiệp ở cõi người, đến khi hết 
tuổi thọ, sau khi chết, do năng lực cho quả tái sanh 
là vị thiên nam trong cõi trời dục giới. Vị thiên 
nam Bồ Tát này không muốn hưởng sự an lạc 
trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, mà phát 
nguyện chấm dứt sanh mạng (trước khi hết tuổi 
thọ) để được tái sanh làm người cõi Nam thiện bộ 
châu này, nơi có nhiều cơ hội thuận lợi tiếp tục 
công việc bồi bổ pháp hạnh ba-la-mật cho sớm 
được đầy đủ; để trở thành bậc Thánh Thanh Văn, 
hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc Đức Phật Toàn 
Giác, rồi đạt đến mục đích cứu cánh cuối cùng 

là tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sanh luân hồi 

• • * 

trong ba giới bốn loài. 

Nay kiếp này, chúng ta có diễm phúc đã được 
tái sanh làm người rồi, chúng ta nên cố gắng tạo 
mọi thiện pháp, để nâng đỡ mình trở nên cao 
thượng. Thật vậy, con người được gọi là cao 
thượng do nhờ thiện pháp, chỉ có thiện pháp mới 
nâng đỡ con người trở nên cao thượng như: 

- Dục giới thiện pháp nâng đỡ tái sanh làm 
người hoặc chư thiên cõi trời dục giới. 




34 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Săc giới thiện pháp nâng đỡ tái sanh làm 
phạm thiên cõi trời sắc giới. 

- Vô sắc giới thiện pháp nâng đỡ tái sanh làm 
phạm thiên cõi trời vô sắc giới. 

- Siêu tam giới thiện pháp nâng đỡ trở thành 
bậc Thánh nhân trong Phật giáo. 

Trong Phật giáo có 4 bậc Thánh nhân: 

* Bậc Thánh Nhập Lưu. 

* Bậc Thánh Nhất Lai. 

* Bậc Thánh Bất Lai. 

* Bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong mọi thiện pháp, phước thiện bố thí là thiện 
pháp làm nền tảng cho tất cả mọi thiện pháp, dãnam 
sabbatthasãdhakam: Phước thiện bo thỉ có thế hỗ trợ 
cho sự thành tim tất cả mọi thiện pháp, từ tam giới 
thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. 

Vai trò hạnh bố thí trong các pháp 

Bố thí có trong 3 hoặc 10 pháp punnakiriyã- 
vatthu: pháp tạo nên phước thiện. 

- Bố thí có trong 4 pháp saủgaha: pháp tế độ. 

- Bố thí có trong 4 pháp để trở thảnh Đức Vua. 

- Bố thí có trong 10 pháp hành của Đức Vua. 

- Bố thí có trong 10 pháp hạnh ba la mật. 

- Bố thí có trong 38 pháp maốgala: pháp an lành. 

- Bố thí là pháp dễ kết bạn thân thiết với mọi 
chúng sinh. Trong câu hỏi của ÃỊavakayakkha... 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


35 


PHƯỚC THIỆN BỐ THÍ 

Phước thiện bố thí được thành tựu do hội đủ 
nhân duyên kết hợp như: 

1- Tác ý thiện tâm bố thí (cetanãdãna). 

2- Vật bố thí (dãnavatthu). 

3- Người thọ thí (patiggãhaka). 

Một khi hội đủ 3 nhân duyên này, mới thảnh 
tựu phước thiện bố thí. 

1- Tác Ý Thiện Tâm Bố Thí 

Thí chủ có tác ý thiện tâm (kusalacetanã) sử 
dụng những vật bố thí ấy đem ban bố, phân phát 
đến cho những người khác, chúng sinh khác. 

Thông thường tác ý thiện tâm bố thí diễn tiến, 
trải qua 3 thời kỳ: 

1- Tác ý thiện tâm trước khi bố thí (pubbacetanã). 

2- Tác ý thiện tâm đang khi bố thí (muncacetanã). 

3- Tác ý thiện tâm sau khi đã bố thí (aparacetanã). 

1.1- Tác ỷ thiện tâm trước khi bố thí như thế nào? 

Thí chủ nhìn thấy, hoặc nghe thấy, hoặc suy tư 
về một phước thiện nào đó, phát sanh đức tin trong 
sạch, có tâm từ bi muốn làm phước bố thí để tế độ, 
giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh, nên tìm cơ hội 




36 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


tôt đê tạo nên phước thiện ây. Thời kỳ tác ý thiện 
tâm muốn làm phước bố thí này có thể phaùt sanh 
trước nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày hoặc 
ngay trước khi bố thí không lâu, đó là thời gian 
chuẩn bị để làm phước thiện bố thí. Suốt thời gian 
này, gọi là tác ý thiện tâm trước khỉ bố thi, dù 
chưa thảnh tựu phước thiện bố thí, song tác ý thiện 
tâm này cũng gọi là thiện nghiệp. 

1.2- Tác ỷ thiện tâm đang khi bố thí như thế nào? 

Thí chủ có tác ý thiện tâm trước khi bố thí từ 
trước, nay đến lúc, đến thời thí chủ sử dụng vật bố 
thí, đó là của cải, tiền bạc, đồ đạc, vật thực... hoặc 
sự hiểu biết của mình đem ban bố, phân phát đến 
người khác, với tâm từ bi tế độ và được người khác 
đang thọ nhận những vật bố thí hoặc sự hiểu biết 
của mình ban cho. 

Thời gian ngắn ngủi diễn ra giữa người thí chủ 
trao vật thí và người thọ thí tiếp nhận vật thí ấy, 
gọi là thời kỳ tác ỷ thiện tâm đang khi bố 
thí, đồng thời phước thiện bố thỉ được thành 
tựu ngay khi ấy. 

1.3- Tác ỷ thiện tâm sau khi đã bố thí như thế 
nào? 

Sau khi thí chủ đã có tác ý thiện tâm bố thí 
xong, phước thiện bố thí đã thành tựu rồi, kể từ 
thời gian đó về sau, mồi khi thí chủ nhớ tưởng, 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


37 


niệm tưởng đến phước thiện bố thí ấy, đồng thời 
tác ỷ thiện tâm sau khi đã bố thi phát sanh, thì 
thiện nghiệp bố thí tăng trưởng, ở thời kỳ này, 
thời gian không hạn định, có thể nhiều ngày, 
nhiều tháng, nhiều năm, nhiều kiếp sau... mỗi khi 
nhớ tưởng, niệm tưởng đến phước thiện bố thí ấy, 
đồng thời tác ỷ thiện tâm phát sanh, có sự bo thỉ 
làm đổi tượng, nên thiện nghiệp bố thí lại tăng 
trưởng. 

Cho nên, trong 40 đề mục thiền định, có đề 
mục gọi là “cãgãnussati: đề mục niệm tưởng đến 
phước thiện bo thỉ của mình đã tạo trước đây”. 
Hành giả tiến hành đề mục thiền định này có thể 
đạt đến cận định mà thôi, hỉ lạc phát sanh đến 
hành giả; đề mục thiền định này không thể đạt 
đến an định, bởi vì, đề mục thiền định này quá 
rộng lớn bao la, không rõ ràng, không thể làm 
cho ẩn chứng thô ảnh tương tự và ấn chứng quang 
ảnh trong sảng^hki sanh, nên không chứng đắc 
bậc thiền nào. 

2- Vật Bố Thí 

Vật bố thí để tạo nên phước thiện, Đức Phật 
dạy có nhiều loại: 

Trong Luật tạng, Đức Phật dạy có 4 loại vật bố 
thí để tạo nên phước thiện, gọi là tứ vật dụng 
ịcatupaccaya) cần thiết cho cuộc sống hằng ngày 




38 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


của tât cả chúng sinh nói chung, con người nói 
riêng; nhất là đối với bậc xuất gia, Sa di, Tỳ khưu 
trong Phật giáo. 

Đức Phật cho phép Tỳ khưu, Sa di thọ nhận tứ 
vật dụng của thí chủ dâng cúng là: 

2.1- Y phục (cĩvara): y phục của Tỳ khưu, Sa 
di mặc che kín sắc thân đáng hổ thẹn, ngăn ngừa 
nóng lạnh, muỗi mòng, rắn rít..., gồm có 3 tấm y: 

- Y 2 lóp đắp khi trời lạnh. 

- Y nội mặc che kín từ lỗ rún xuống quá đầu 
gối 8 ngón tay, vòng quanh trước sau đều đặn. 

- Y vai trái mặc choàng kín quanh toàn thân 
mình, từ cổ xuống quá đầu gối 4 ngón tay, vòng 
quanh trước sau đều đặn. 

2.2- Vật thực (pinậapãta): vật thực của Tỳ 
khưu, Sa di kiếm được bằng cách đi khất thực (xin 
ăn) từ nhà này sang nhà khác, dầu ít hay nhiều để 
vào bát vừa đủ ăn một bữa, thọ thực không được 
quá ngọ (12 giờ trưa). 

2.3- Chỗ ở (senãsana): chỗ ở của Tỳ khưu, Sa 
di thường ở dưới gốc cây, hang động... Neu có 
phước đặc biệt, Tỳ khưu, Sa di có thể thọ lãnh chỗ 
ở do thí chủ xây cất như cốc, chùa... 

2.4- Thuốc trị bệnh (gỉlãnabhesajja): thuốc trị 
bệnh của Tỳ khưu, Sa di thường là nước tiểu bò, 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


39 


hoặc nước tiểu ngâm loại trái cây^^^ làm thuốc... 
Nếu có phước đặc biệt Tỳ khưu, Sa di có thể thọ 
nhận các loại thuốc do thí chủ dâng cúng để trị 
bệnh, ngừa bệnh... 

Trong Vi diệu pháp tạng, Đức Phật thuyết về 
chân nghĩa pháp (paramatthadhamma),àạy vật thí 
có 6 loại: 

1- Sắc thí (rũpadãna): bố thí các hình dạng, 
màu sắc, nhìn thấy bằng nhãn thức tâm. 

2- Thanh thí (saddadãna): bố thí các âm thanh, 
nghe được bằng nhĩ thức tâm. 

3- Hương thí (gandhadãna): bố thí các mùi, 
ngửi được bằng tỷ thức tâm. 

4- Vị thí (rasadãna): bố thí các vị, nếm được 
bằng thiệt thức tâm. 

5- Xúc thí (phoịthabbadãna): bố thí các loại 
xúc, tiếp xúc được bằng thân thức tâm. 

6- Pháp thí (dhammadãna): bố thí các pháp, 
biết được bằng ý thức tâm. 

Tĩong Kỉnh tạngĐúc Phật thuyết dạy vật bố 
thí có 10 loại: 

1- Bố thí vật thực (annadãna): bố thí các loại 
thức ăn. 

2- Bố thí nước uống (pãnadãna); bố thí các 
loại nước uống. 


' Đức Phật cho phép dùng 2 loại ưái cây làm thuốc: agadamalaka 
và agadaharĩtaka. 



40 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


3- Bố thí vải (vatthadana): bố thí các loại vải. 

4- Bố thí xe cộ (yãnadãna): bố thí các loại xe 
cộ phương tiện đi lại. 

5- Bố thí bông hoa (mãlãdãna): bố thí các loại 
bông hoa. 

6- Bố thí vật thơm (gandhadãna): bố thí các 
loại mùi thơm. 

7- Bố thí vật thoa (vUepanadãna): bố thí các 
loại vật thoa. 

8- Bố thí chỗ nằm (seyyãdãna): bố thí các chỗ 
nằm như: giường, ghế, đồ trải nằm. 

9- Bố thí chỗ ở (ãvasathagharadãna): bố thí 
chỗ ở như: chùa, nhà, cốc... 

10- Bố thí đèn (padĩpeyyadãna): bố thí đèn 
phát sanh ánh sáng. 

Mười loại vật thí này là những vật thường dùng 
trong đời sống. Ngoài ra, trong đời còn có nhiều 
vật thí khác đem lại sự lợi ích, thuận lợi trong cuộc 
sống, không đem lại sự tai hại cho kiếp hiện tại lẫn 
kiếp vị lai, có thể dùng làm vật bố thí để tạo phước 
thiện. 

3- Người Thọ Thí 

Người thọ thí đóng vai trò quan trọng để thành 
tựu phước thiện bố thí. Trường hợp thí chủ có tác ý 
thiện tâm bố thí, có vật bố thí, mà không có người 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


41 


thọ thí thì không thành tựu phước thiện bô thí của 
thí chủ. 

Người thọ thí còn quan trọng là thảnh tựu được 
quả báu của phước thiện bố thí nhiều hoặc ít. 

Trong kinh Dakkhinãvibhangasutta^^\ Đức Phật 
có dạy hai hạng thọ thí: 

- Cá nhân thọ thí (paịipuggalikadãna). 

- Chư Tỳ khưu Tăng thí (Samghadãna). 

3.1- Cá nhân thọ thí như thế nào? 

Cá nhân thọ thí là thí chủ làm phước thiện bố 
thí đến mỗi cá nhân, có tính cách riêng biệt dầu 
một vị hay nhiều vị. 

Cá nhân thọ thí được phân chia có 14 hạng, từ 
bậc cao nhất đến hạng thấp nhất: 

1- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến 
Đức Chánh Đẳng Giác. 

2- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến 
Đức Phật Độc Giác. 

3- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến bậc 
Thánh A-ra-hán. 

4- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến bậc 
Thánh Bất Lai hành giả đang tiến hành thiền tuệ, 
để chứng đắc thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 


' Majjhimanikaya, Uparipaạạasa, Dakkhiạavibhaủgasutta. 





42 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


5- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến bậc 
Thánh Bất Lai. 

6- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến bậc 
Thánh Nhất Lai hành giả đang tiến hành thiền tuệ, 
để chứng đắc bậc Thánh Bất Lai. 

7- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến bậc 
Thánh Nhất Lai. 

8- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến bậc 
Thánh Nhập Lưu hành giả đang tiến hành thiền tuệ, 
để chứng đắc bậc Thánh Nhất Lai. 

9- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến bậc 
Thánh Nhập Lưu. 

10- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến 
hành giả đang tiến hành thiền tuệ, để chứng đắc 
thành bậc Thánh Nhập Lưu. 

11- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến 
hành giả ngoài Phật giáo chứng đắc thiền, có thần 
thông. 

72- Làm phước thiện bố thí cúng dường đến 
hạng phàm nhân (Tỳ khưu, Sa di, cận sự nam, cận 
sự nữ) có giới đức trong sạch. 

13- Làm phước thiện bố thí đến hạng phàm 
nhân phạm giới, không có giới. 

14- Làm phước thiện bố thí đến loài súc sinh. 

Đó là 14 hạng cá nhân thọ thí. 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


43 


Quả báu cá nhân thọ thí 

Trong 14 hạng cá nhân thọ thí này, thí chủ làm 
phước thiện bố thí đến hạng nào cũng được 5 quả 
báu: Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí 
tuệ. 

- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến loài súc 
sinh như chim, cá,... sẽ hưởng được 5 quả báu suốt 
100 kiếp. 

- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng 
phàm nhân phạm giới, không có giới, sẽ được 
hưởng 5 quả báu suốt 1.000 kiếp. 

- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng 
phàm nhân có giới đức trong sạch, sẽ được hưởng 
5 quả báu suốt 100.000 kiếp. 

- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hạng 
phàm nhân ngoài Phật giáo chứng đắc thiền và 
thần thông, sẽ hưởng được 5 quả báu suốt triệu 
triệu kiếp hoặc một ngàn tỷ kiếp (10^^). 

- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến hành giả 
đang tiến hành thiền tuệ để chứng đắc bậc Thánh 
Nhập Lưu, sẽ hưởng được 5 quả báu vô lượng kiếp. 

- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến bậc Thánh 
Nhập Lưu, sẽ hưởng được 5 quả báu vô lượng kiếp 
nhiều hơn nữa. 

- Thí chủ làm phước thiện bố thí đến bậc Thánh 
Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh A-ra-hán, 




44 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Đức Phật Độc Giác, Đức Chánh Đăng Giác sẽ được 
hưởng quả báu vô lượng, vô lượng kiếp không sao 
kể xiết được. 

về cá nhân thọ thí, bậc thọ thí có đầy đủ 5 đức: 
giới - định - tuệ - giải thoát - giải thoát tri kiến 
hoàn toàn chừng nào thì quả báu vô lượng, vô 
lượng chừng ấy. 

Ví như người nông dân tài giỏi, có hạt giống 
tốt, gieo trên thửa ruộng tốt mầu mỡ, thì chắc chắn 
sẽ thu hoạch được bội phần. Cũng như vậy, thí chủ 
có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có tác ý thiện 
tâm trong sạch đầy đủ 3 thời kỳ, hoan hỉ làm phước 
bố thí những vật bố thí họp pháp, đến bậc thọ thí có 
đầy đủ 5 đức: giới - định - tuệ - giải thoát - giải 
thoát tri kiến hoàn toàn chừng nào, chắc chắn quả 
báu vô lượng, vô lượng kiếp kể từ thuở ấu niên, 
trung niên cho đến lão niên đầy đủ chứng ấy. 

3.2- Chư Tỳ khưu Tăng thọ thí như thế nào? 

Chư Tỳ khưu Tăng thí là làm phước thiện bố 
thí cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng có tính cách 
chung, là một vị Tăng hoặc nhiều vị Tăng. Điều 
quan trọng, tâm của thí chủ hướng đến cúng dường 
chư Tăng, không phải hướng đến một cá nhân thọ 
thí nào. Thí chủ bạch với vị Đại Đức quản Tăng 
rằng: “Kỉnh bạch Đại Đức, con xin kỉnh thỉnh 1 vị 
Tỳ khưu Tăng”. Vị Đại Đức quản Tăng chỉ định vị 
Tỳ khưu nào, vị Tỳ khưu ấy đại diện chư Tăng thọ 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


45 


thí, như vậy gọi là Tỳ khưu Tăng thọ thí, không 
phải cá nhân thí. 

Tỳ khưu Tăng thọ thí phân chia có 7 nhóm: 

1- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đến chư Tỳ khưu Tăng và chư Tỳ khưu ni Tăng, có 
Đức Phật chủ trì. 

2- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đến chư Tỳ khưu Tăng và chư Tỳ khưu ni Tăng, 
sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. 

3- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đến chư Tỳ khưu Tăng. 

4- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đến chư Tỳ khưu ni Tăng. 

5- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đến một số Tỳ khưu Tăng và một số Tỳ khưu ni 
Tăng, (mỗi bên có một số vị đại diện, bất luận ít 
hay nhiều). 

6- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đến một số Tỳ khưu Tăng (có một vị hoặc một số 
Tỳ khim đại diện Tăng). 

7- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đến một số Tỳ khưu ni Tăngfcó một vị hoặc một số 
Tỳ khưu ni đại diện Tăng). 

Đó là 7 nhỏm chư Tỳ khưu Tăng thọ thí, trong 
thòd hiện tại này chỉ còn hai hạng chư Tăng thọ thí là: 




46 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Thí chủ làm phước thiện bô thí cúng dường 
đến chư Tỳ khưu Tăng. 

- Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường 
đến một số Tỳ khưu Tăng (có một vị hoặc một số 
Tỳ khưu đại diện Tăng). 

Đức Phật dạy Đại Đức Ãnanda rằng: 

- “Này Ẫnanda, trong thời vị lai sẽ có hạng người 
gọi tên Tỳ khưu “Bhikkhu ” còn mảnh y quấn cố, là 
người phạm giới, hành ác pháp. Những người thỉ chủ 
có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có tác ỷ thiện tâm 
làm phước thiện bo thỉ cúng dường đến chư Tỳ khưu 
Tăng dầu trong số Tỳ khưu phạm giới ấy. 

Này Ẫnanda, sự làm phước thiện bổ thỉ cúng 
dường đến chư Tỳ khưu Tăng trong thời vị lai ẩy, 
Như Lai dạy rằng: vẫn có quả báu vô lượng không 
sao kế xiết được. Như Lai không hề dạy trực tiếp 
hoặc giản tiếp rằng: làm phước thiện bo thỉ đến cá 
nhân thọ thỉ hưởng quả báu nhiều hơn làm phước 
thiện bổ thi đến chư Tỳ khưu Tăng thọ thỉ”.^^^ 

Qua đoạn kinh trên, Đức Phật dạy cho người 
Phật tử nên biết rõ khi tác ý thiện tâm nghĩ đến chư 
Tỳ khưu Tăng là nghĩ đến ngôi Tăng bảo, là phước 
điền cao thượng của tất cả chúng sinh. Bởi vì chỉ 
có cá nhân Tỳ khưu phạm giới (bhikkhu dussĩla), 
còn ngôi Tăng bảo là những bậc Thánh Tăng hoàn 


^ Majjhimanikaya, Uparipaạụasa, Dakkhiạavibhaủgasutta. 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


47 


toàn trong sạch, thanh tịnh, cao thượng; cho nên 
làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Tỳ 
khưu Tăng, phải nên liên tưởng đến chư bậc Thánh 
Tăng chắc chắn phước thiện bố thí vô lượng, không 
sao kể xiết. 

Do đó, thí chủ nên có “tác ỷ thiện tâm trong 
sạch nơi Đức Tăng, tâm không nên nghĩ đến cá 
nhân vị Sa di, Tỳ khưu, vị Đại Đức nào 

Ví dụ: Người thí chủ muốn làm phước thiện bố 
thí cúng dường đến “Tỳ khưu Tăng” 1 vị, 2 vị,... 
người ấy đến bạch với vị Tỳ khưu quản Tăng rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại Đức, con xin thỉnh Tăng 
1 vị (hoặc 2-3... vị), xin Ngài chỉ định cho con 1 
vị Tăng (hoặc 2-3.... vị). 

Khi Ngài Đại Đức quản Tăng chỉ định vị nào, 
thí chủ hoan hỉ đón rước vị ấy, một cách cung kính 
như cung kính với chư bậc Thánh Tăng. Như vậy, 
gọi là làm phước thiện bố thí cúng dường đến “Tỳ 
khưu Tăng thọ thí”. 

Nhưng nếu Ngài Đại Đức quản Tăng chỉ định 
một vị Sa di hoặc một vị Tỳ khưu phạm giới, hoặc 
một vị Đại Đức có giới hạnh trang nghiêm.... Neu 
người thí chủ nghĩ rằng “ta thỉnh được một vị Sa 
di, hoặc vị Tỳ khưu phạm giới, hoặc vị Đại Đức có 
giới hạnh trang nghiêm ”. Như vậy, không gọi là 
làm phước thiện bố thí đến Tỳ khưu Tăng thọ thí, 
mà trở thảnh cá nhân thọ thí. 




48 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Trong Chú giải bài kinh trên, có tích nói vê 
phước thiện bố thí cúng dường đến Tỳ khưu Tăng, 
được tóm tắt như sau: 

Người cận sự nam thiện trí là thí chủ xây cất 
một ngôi chùa dâng cúng đến chư Tăng. Một hôm, 
ông đến chùa thỉnh “Tỳ khưu Tăng” 1 vị về nhả 
làm phước thiện bố thí cúng dường vật thực, Ngài 
Đại Đức quản Tăng kiểm Tỳ khưu, lần này đến 
phiên một vị Tỳ khưu có giới hạnh không trong 
sạch, không trang nghiêm, được chỉ định đại diện 
“Tỳ khưu Tăng” đến nhà người cận sự nam này. 

Buổi sáng vị Tỳ khưu mặc y mang bát đến nhà, 
người cận sự nam đón rước cung kính như một vị 
Đại Đức cao Tăng, như là rữa chân, lau hai bàn 
chân, thỉnh mời ngồi chỗ cao quý, tự tay mình dâng 
cúng những món vật thực ngon lảnh với tâm hoan 
hỉ và kính trọng “Tỳ khưu Tăng”. Vị Tỳ khưu ấy 
sau khi độ vật thực xong trở về chùa, người cận sự 
nam tiễn đưa về đến chùa cũng với tâm hoan hỉ và 
kính trọng “Tỳ khưu Tăng”. 

Buổi chiều vị Tỳ khưu ấy đến nhà người cận sự 
nam này mượn đồ dùng để làm việc riêng, người 
cận sự nam này dùng chân đẩy món đồ dùng ra cho 
mượn không một chút kính trọng, rồi bảo rằng: 
“Hãy đem đi! 

Một người bên cạnh theo dõi hành vi cử chỉ 
người cận sự nam này từ sáng đến chiều hoàn toàn 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


49 


trái ngược nhau, không hiêu tại sao? Muôn tìm 
hiểu, nên hỏi người cận sự nam này rằng: 

- Thưa anh, tôi nhìn thấy sáng nay anh tỏ ra 
kỉnh trọng với vị Tỳ khim giới hạnh không trong 
sạch ẩy, như một vị Đại Đức cao Tăng, mà chiều 
nay anh lại đoi xứ với vị Tỳ khưu ấy không có chút 
nào kỉnh trọng cả. Tại sao như vậy? Thưa anh. 

Người cận sự nam thí chủ thưa rằng: 

- Sáng nay, tôi hết lòng cung kỉnh, vì thiện tâm 
của tôi hướng đến “Tỳ khưu Tăng”, hoàn toàn 
không phải hướng đến cả nhân vị Tỳ khưu ấy. 

Chiều nay, tôi tỏ ra không kỉnh trọng đến cá 
nhân vị Tỳ khưu ấy, bởi vì tôi thấy rõ vị Tỳ khưu ấy 
có giới hạnh không trong sạch, thân và khấu không 
trang nghiêm, không thu thúc lục căn thanh tịnh, 
cho nên, tôi không cung kỉnh đến cá nhân vị Tỳ 
khưu ấy, hoàn toàn không liên quan đến Tỳ khưu 
Tăng. 

Qua tích trên, người cận sự nam thí chủ có trí 
tuệ, hiểu biết cách làm phước bố thí cúng dường 
một cách cung kính đến Tỳ khưu Tăng (dầu gặp vị 
Tỳ khim có giới không trong sạch). Việc làm phước 
bố thí cúng dường đến Tỳ khưu Tăng này có được 
phước thiện vô lượng, có quả báu vô lượng, suốt vô 
lượng kiếp. 




50 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Người Bố Thí - Người Thọ Thí 

(Dãyaka -Patiggãhaka) 

Trong kinh Dakkhinãvibhangasutta^^\ Đức 
Phật dạy Đại Đức Ãnanda rằng: 

“Này Ẵnanda, sự trong sạch đổi với người bổ 
thỉ và người thọ thỉ có 4 trường hợp: 

1- Người bổ thí có thiện tâm trong sạch, còn 
người thọ thỉ không có tâm trong sạch. 

2- Người bổ thí không có tâm trong sạch, còn 
người thọ thỉ có thiện tâm trong sạch. 

3- Người bổ thí lẫn người thọ thỉ đều có tâm 
không trong sạch. 

4- Người bổ thí và người thọ thí đều có thiện 
tâm trong sạch. 

- Này Ẵnanda, thế nào gọi là người bổ thỉ có 
thiện tâm trong sạch; còn người thọ thỉ không có 
tâm trong sạch ? 

Trường hợp này, người bổ thí là người có giới 
đức trong sạch, hành thiện pháp, còn người thọ thỉ 
là người phạm giới, hành ác pháp. 

Như vậy, gọi là người bố thỉ có thiện tâm trong 
sạch; còn người thọ thỉ không có tâm trong sạch. 


' Majjhimanikaya, Uparipaạnasa, Dakkhiạavibhaủgasutta. 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


51 


- Này Ẵnanda, thế nào gọi là người bổ thỉ 
không có tâm trong sạch; còn người thọ thỉ có 
thiện tâm trong sạch? 

Trường hợp này, người bổ thí là người phạm 
giới, hành ác pháp, còn người thọ thỉ là người có 
giới đức trong sạch, hành thiện pháp. 

Như vậy, gọi là người bổ thí không có tâm trong 
sạch; còn người thọ thỉ có thiện tâm trong sạch 

- Này Ẫnanda, thế nào gọi là người bố thỉ lẫn 
người thọ thỉ đều có tâm không trong sạch? 

Trường hợp này, cả người bố thỉ lẫn người thọ 
thỉ đều là những người phạm giới, hành ác pháp. 

Như vậy, gọi là người bổ thí lẫn người thọ thỉ 
đều có tâm không trong sạch. 

- Này Ẵnanda, thế nào gọi là người bổ thỉ lẫn 
người thọ thỉ đều có tâm trong sạch? 

Trường hợp này, cả người bố thỉ lẫn người thọ 
thỉ đều là những người có giới đức trong sạch, 
hành thiện pháp. 

Như vậy, gọi là người bổ thỉ lẫn người thọ thí 
đều có tâm trong sạch ”. 

Giải thích 4 trường họp: 

1- Trường họp thí chủ là ngưòd có giới hạnh 
trong sạch, có thiện pháp; còn người thọ thí là người 
có giới không trong sạch, có ác pháp, phước thiện bố 




52 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


thí này cho quả báu không đuợc hoàn toàn một 
trăm phần trăm. Ví dụ: 

Nhu truờng hợp Đức Bồ Tát Vessantara làm 
phuớc thiện bố thí con cho Bà la môn ăn xin Jũjaka 
có giới không trong sạch, thế mà do năng lực 
phuớc thiện của Đức Bồ Tát cũng có thể làm cho 
mặt đất rung chuyển. 

2- Truông hợp thí chủ là nguời có giới không 
trong sạch, có ác pháp; còn nguời thọ thí có giới 
trong sạch, có thiện pháp, phuớc thiện bố thí này 
cho quả báu kém hon truờng họp trên. Ví dụ: 

Nhu truờng hợp nguời dân chài làm phuớc 
thiện bố thí để bát 3 lần đến Ngài Đại Đức 
Dĩghasoma. Khi gần chết, phuớc thiện bố thí để bát 
hiện lên cho quả tái sanh làm chu thiên ở cõi trời 
dục giới. 

3- Truông hợp thí chủ là nguời có giới không 
trong sạch, có ác pháp; nguời thọ thí cũng có giới 
không trong sạch, có ác pháp, phuớc thiện bố thí 
này cho quả không đáng kể. Ví dụ: 

Nhu truờng hợp nguời thợ săn thú rừng làm 
phuớc thiện bố thí 3 lần đến vị Tỳ khuu có giới 
không trong sạch, có ác pháp; rồi hồi huớng đến 
thân quyến loài ngạ quỷ; loài ngạ quỷ ấy hoan hỷ 
phuớc thiện ấy không đáng kể, không thể thoát 
khỏi cảnh khổ của ngạ quỷ, nên than rằng: Tỳ khưu 
không có giới kia phả hoại phước thiện của ta rồi! 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


53 


Vê sau, loài ngạ quỷ hiện ra báo cho nguòd thợ 
săn ấy biết rõ nhu vậy, lần này nguời thọ săn làm 
phuớc thiện bố thí cúng duờng để bát chỉ 1 lần đến vị 
Tỳ khuu có giới, có thiện pháp, rồi hồi huớng đến 
thân quyến loài ngạ quỷ. Lần này, ngạ quỷ hoan hỉ 
thọ nhận đuợc phuớc thiện bố thí ấy, nên thoát khỏi 
cảnh khổ loài ngạ quỷ, đuợc tái sanh nơi thiện giód. 

4- Truông họp thí chủ là nguời có giới hạnh 
trong sạch, có thiện pháp; còn nguời thọ thí cũng 
có giới trong sạch, có thiện pháp, phuớc thiện bố 
thí này cho quả báu hoàn toàn một trăm phần trăm, 
quả báu vô luợng không sao kể xiết. 

Trong 4 truờng họp này, truờng hợp thứ tu cả 
nguời bố thí lẫn nguời thọ thí đều có thiện tâm 
trong sạch, dĩ nhiên sẽ có phuớc thiện bố thí vô 
luợng, sẽ huởng quả báu suốt vô luợng kiếp. 

Nếu không đuợc nhu vậy, nguời bố thí là bậc 
Thiện trí, có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp 
phát triển, tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ việc 
làm phuớc thiện bố thí, thì phuớc thiện cũng đuợc 
phát triển, sẽ huởng đuợc quả báu nhiều. 

Ví dụ: Một nông dân tài giỏi, có đuợc hạt 
giống tốt dầu gieo ở đất hoặc thửa ruộng không tốt, 
nhung nhờ nguời nông dân ấy biết săn sóc tuới 
nuớc khi cần nuớc, biết phân bón khi cần phân 
bón, biết làm cỏ lúa,... chắc chắn nguời nông dân 
ấy sẽ thu hoạch không ít. 




54 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Quả Báu Riêng Biệt Của Mỗi Vật Thí 

Quả báu chung của bố thí có 5: 

1- Tuổi thọ sống lâu. 

2- Sắc thân xinh đẹp. 

3- Thân, tâm an lạc. 

4- Thân tâm có sức mạnh. 

5- Có trí tuệ nhanh nhẹn, hoặc có quyền cao 
chức trọng. 

Mỗi vật thí có quả báu riêng biệt của nó, đuợc 
suu tập từ các bộ trong Tam tạng nhu sau: 

* Bố thí cơm nước được 10 quả báu: 

1- Sống lâu. 

2- Sắc thân xinh đẹp. 

3- Thân và tâm an lạc. 

4- Thân tâm có sức mạnh. 

5- Có định tâm mau lẹ. 

6- Có trí tuệ sáng suốt. 

7- Có nhiều bạn bè (tùy tùng). 

8- Có tâm dũng cảm. 

9- Có cơm đầy đủ (không thiếu ăn). 

10- Có nước uống đầy đủ. 




QUẢ BÁU RIÊNG BIỆT CỦA MỎI VẬT THÍ 


55 


* Bố thí cháo được 10 quả báu:^^^ 

1 - Sự sống lâu. 

2- Sắc thân xinh đẹp. 

3- Thân tâm an lạc. 

• 

4- Thân tâm có sức mạnh. 

• 

5- Trí tuệ nhanh nhẹn. 

6- Giảm sự đói. 

• 

7- Giảm sự khát. 

• 

8- Làm cho chất gió lưu thông. 

9- Rửa đường một. 

10- Tiêu ho á vật thực. 

Hoặc bố thí cháo được 10 quả báu: 

1- Được tái sanh cõi Tam thập tam thiên. 

2- Có lâu đài bằng ngọc, có nhiều thiên nữ hầu 
hạ, hưởng sự an lạc cõi trời. 

3- Được 33 lần làm vua cõi Tam thập tam 
thiên. 

4- Được 30 lần làm đức Chuyển luân thánh 
vương. 

5- Làm vua nước lớn không kể xiết. 

6- Kiếp chót xuất gia, khi cạo tóc đồng thời 
chứng đắc Thánh Đạo - Thárih Quả. 

7- Kiếp chót ấy, chứng đắc đến A-ra-hán Thánh 
Quả, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, tmớc khi thọ 
Tam quy và thọ giới. 

8- Không buồn rầu, khóc than. 


Vinayapitaka, Mahãvagga, phân Bhesajjakkhandhaka. 




56 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


9- ít bệnh hoạn ốm đau. 

10- Chứng ngộ Niết Bàn. 

* Bố thí nước được 10 quả báu: 

1- Sắc thân sạch sẽ, sáng sủa. 

2- Thân tâm nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. 

3- Có nhiều bạn bè, tùy tùng. 

4- Có tiếng tốt lan rộng khắp mọi nơi. 

5- Không bị khát nước. 

6- Tuổi thọ sống lâu. 

7- Sắc thân xinh đẹp. 

8- Thân, tâm an lạc. 

9- Thân, tâm có sức mạnh. 

10- Có trí tuệ sáng suốt. 

* Bố thí thuốc trị bệnh được 10 quả báu: 

1- Tuổi thọ sống lâu. 

2- Sắc thân xinh đẹp. 

3- Thân, tâm có sức mạnh. 

4- Có nhiều trí tuệ. 

5- Có nhiều bạn bè, có tiếng tốt lan rộng. 

6- ít khổ, được nhiều an lạc. 

7- ít bệnh hoạn ốm đau. 

8- Tránh khỏi mọi tai họa. 

9- Được chư thiên nhân loại kính mến. 

10- Thường được gần gũi với người thân yêu. 




QUẢ BÁU RIÊNG BIỆT CỦA MỎI VẬT THÍ 


57 


'ỉ' BỐ thí hộp nhỏ được 10 quả báu: 

1- Tránh khỏi mọi tai họa. 

2- Thân tâm an lạc. 

3- Có nhiều bạn bè. 

4- Không tái sanh cảnh ác giới (địa ngục, atula, 
ngạ quỷ, súc sinh). 

5- Cử chỉ nói năng nhã nhặn, vi tế. 

6- Không nghèo khổ. 

7- Có tiếng tốt lan rộng khắp mọi nơi. 

8- Có hai bàn tay bằng phẳng. 

9- Không kinh sợ. 

10- Có những hộp bằng vàng, bạc, ngọc, thủy 
tinh và có ngựa quý, voi quý; những vật quý không 
bị mất. 

* Bố thí cầu bắc qua sông, rạch được 10 quả 

báu: 

1- Nếu bị rơi từ trên cây cao, núi cao, xuống hố 
sâu, vực thẳm... sẽ có một vật cản trở không nguy 
hiểm, nếu bị chết sẽ tái sanh cõi thiện giới. 

2- Những kẻ thù không làm hại được. 

3- Kẻ trộm cưóp không chiếm đoạt được của 
cải của mình. 

4- Đức Vua không coi thường. 

5- Thoát khỏi mọi tai họa. 




58 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


6- ơ ngoài trời năng không cảm thây khó chịu. 

7- ở cõi người hoặc cõi trời, khi cần xe, voi sẽ 
hiện ra. 

8- Được xe ngựa quý Sindho chạy nhanh như 
gió. 

9- Có voi quý bay trên hư không. 

10- Chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo - A-ra- 
hán Thánh Quả, diệt đoạt tuyệt phiền naõo trầm 
luân, tịch diệt Niết Bàn. 

* Bố thí dù che được 8 quả báu: 

1- Thân không bị lạnh hoặc nóng. 

2- Thân không bị dính bụi dơ. 

3- Tránh khỏi mọi tai họa. 

4- ít bệnh hoạn, không bị hành phạt. 

5- Sắc thân có da thịt mềm mại. 

6- Được chư thiên, nhân loại kính trọng. 

7- Tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền 

não. 

8- Nếu cần, có cả trăm ngàn cây dù. 

* Bố thí bát được 8 quả báu: 

1- Dùng chén bát bằng vàng, bạc, ngọc... 

2- Tránh khỏi mọi tai họa. 

3- ít bệnh hoạn ốm đau. 




QUẢ BÁU RIÊNG BIỆT CỦA MÕI VẬT THÍ 


59 


4- Có nhiêu của cải tài sản. 

5- Của cải được bền vững lâu dài. 

6- Được chư thiên, nhân loại kính trọng. 

7- Tâm dễ an định. 

8- Phiền não ít phát sanh, tâm mong muốn 
pháp cao thượng. 

* Bố thí thuốc nhỏ mắt được 8 quả báu: 

1- Có đôi mắt tròn đẹp. 

2- Con mắt chỗ trắng thì trắng. 

3- Con mắt chỗ vàng thì vàng. 

4- Con mắt chồ đen thì đen. 

5- Con mắt trong sáng xinh đẹp. 

6- Tránh khỏi bệnh đau mắt. 

7- Con mắt như mắt của chư thiên. 

8- Có thể chứng đắc pháp nhãn. 

* Bố thí vải, y phục được 6 quả báu: 

1- Kiếp nào, sắc thân cũng có da màu vàng, 
đẹp đẽ. 

2- Sạch sẽ, không dơ bẩn. 

3- Sắc thân phát ra ánh sáng. 

4- Sắc thân có da thịt mềm mại. 

5- Nếu cần, y phục có cả ngàn. 

6- Vải lụa, vải nhung, gấm,... muốn bao nhiêu 
cũng được. 




60 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


* BỐ thí khăn lau được 6 quả báu: 

1- Sắc thân phát ra ánh sáng. 

2- Không dơ dáy bẩn thỉu. 

3- Nước da màu vàng óng ánh. 

4- Sắc thân có da thịt mềm mại. 

5- Bụi dơ không dính vào thân. 

6- Có nhiều oai lực. 

* Bố thí gối nằm được 6 quả báu: 

1- Có được những gối trầm thơm, gối ướp 
hương sen, gối lông cừu... 

2- Thu thúc thân khẩu, thu thúc lục căn thanh 
tịnh. Có thể chứng đắc các bậc thiền hữu sắc với đề 
mục tứ vô lượng tâm. 

3- Hiểu biết pháp hành giới, định, tuệ. 

4- Tinh tấn tiến hành thiền tuệ dẫn đến hoàn 
thành 37 pháp Chứng đắc Thánh Đạo. 

5- Chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả. 

6- Hưởng sự an lạc trong Thánh Quả A-ra-hán. 

* Bố thí giày dép được 4 quả báu: 

1- Có xe, ngựa, kiệu, phương tiện đi lại đầy đủ. 

2- Mỗi bước đi như đạp trên tấm thảm nhung. 

3- Có chánh niệm tiến hành theo con đường 
giải thoát khổ. 

4- Có chánh niệm, có luc căn thanh tịnh. 




QUẢ BÁU RIÊNG BIỆT CỦA MÕI VẬT THÍ 


61 


Trên đây trích quả báu của một sô vật thí làm 
tiêu biểu, để hiểu rõ moãi vật thí có quả báu riêng 
biệt của nó, cũng nhu mỗi loại giống có mỗi loại 
quả của chính nó. Tất cả mọi quả báu này nhiều 
hay ít, hoàn toàn tùy thuộc vào đức tin trong sạch 
và tác ý thiện tãm(cetanã) cả 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn truớc khi bố thí. 

- Giai đoạn đang khi bố thí. 

- Giai đoạn sau khi đã bố thí. 

Cả 3 giai đoạn đều có đại thiện tâm trong sạch 
hoan hỉ đến sự bố thí ấy (vật thí dầu ít hay nhiều), 
chắc chắn phuớc thiện bố thí vô luợng; thì quả báu 
của phuớc thiện bố thí ấy cũng vô luợng. 

Phân Loại Bố Thí 

Do những nhân duyên: tác ý thiện tâm bố thí, 
nguời thọ thí và vật bố thí khác nhau, nên phân loại 
ra thảnh nhiều nhóm, mỗi nhỏm có 2 - 3 ... loại 
phuớc thiện bố thí. 

Nhóm bố thí có hai ỉoạỉ 

Ví dụ: 

* Ẵmỉsadãna - Dhammadãna 

- Ẫmisadãna: vật thỉ là những vật nhu: y phục, 
vật thực, đồ uống, đồ dùng, chỗ ở, thuốc trị bệnh... 




62 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Dhammadana: pháp thí là thuyêt giảng chánh 
pháp, dạy đạo, chỉ dẫn hành thiền... 

Trong hai loại bố thí này, pháp thí là cao 
thượng hơn cả. 

Cũng như vậy, trong hai loại cúng dường: 

- Ẫmỉsapũjã: cúng dường bằng những vật như: 
hoa, quả, vật thơm... 

* Dhammapĩựã: cúng dường bằng cách thực 
hành theo chánh pháp. 

Trong hai cách cúng dường này, cúng dường 
bằng cách hành theo chánh pháp là cao thượng hơn 
cả. 

* Vattanissitadãna - Vivattanissitãdãna 

é é é é 

- Vattanỉssỉtadãna: bố thí cầu mong hưởng sự 
an lạc đời đời, kiếp kiếp trong vòng tử sanh luân 
hồi trong tam giới. 

- Vỉvattanỉssỉtadãna: bố thí chỉ cầu mong 
chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ trong vòng tử 
sanh luân hồi trong tam giới. 

Thật ra, sự bố thí cầu mong hưởng sự an lạc 
trong kiếp tử sinh luân hồi trong tam giới, thí chủ 
được thành tựu quả báu trong cõi người ịmanussa- 
sampatti), như giàu sang phú quý, có quyền cao chức 
trọng, được hưởng sự an lạc cõi người; và được thành 
tựu quả báu trong cõi tròd (devasampatti), được 




NHÓM Bỏ THÍ CÓ HAI - BA LOẠI 


63 


hưởng sự an lạc cõi trời. Dâu ở cõi nào thí chủ cũng 
hài lòng, say đắm trong cõi ấy, không muốn từ bỏ. 
Nhưng đến khi hết tuổi thọ, phải từ bỏ cõi ấy, tâm 
thường bị ô nhiễm, luyến tiếc của cải và những 
người thân yêu. 

Còn bố thí cầu mong chứng ngộ Niết Bàn giải 
thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, khi thí 
chủ chưa chứng đạt đến mục đích cứu cánh Niết 
Bàn, vẫn còn trong vòng tử sanh luân hồi, thì vẫn 
được giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng; và 
vẫn hưởng được sự an lạc cõi người, cõi trời. Song 
tâm không dính mắc noi của cải, tài sản, sự nghiệp 
ấy; sẵn sàng sử dụng của cải, tài sản bố thí đến 
người khác một cách dễ dàng; thậm chí dễ dàng từ 
bỏ nhà, đi xuất gia hành phạm hạnh, để mong 
chứng ngộ Niết Bàn, theo năng lực lời phát nguyện 
trong kiếp quá khứ. 

Như vậy, đối với hạng người bố thí cầu mong 
chứng ngộ Niết Bàn họ sẽ được thành tựu: quả báu 
cõi người (manussasampatti), quả báu cõi trời 
(devasampatti), và còn kết quả chứng ngộ Niết 
Bàn (Nỉbbãnasampattỉ) nữa. 

Thí chủ cầu mong chứng ngộ Niết Bàn, cần 
phải phát nguyện rằng: 

“ỉdatn me dãnarn ãsavakkhayãvaham hotu 




64 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


“Câu mong phước thiện bô thi của con, làm 
duyên lành dẫn dắt con đến sự chứng ngộ Niết 
Bàn, chứng đẳc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán 
Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt tất cả mọi phiền não 
trầm luân 

* Sãhatthikadãna - ãnattikadãna 

% 

- Sãhatthikadãna: tự thí: Tự tay mình đem 
những vật thí dâng cúng, ban bố, phân phát đến 
người khác. 

- Anattỉkadãna: sai khiến người thỉ: Không tự 
tay mình bố thí, mà sai khiến người đem những vật 
thí của mình ban bố, phân phát đến người khác. 

Tự thí có quả báu giàu sang phú quý, có nhiều 
người thân yêu quý mến, giúp đỡ, hầu hạ. 

Sai khiến người thí có quả báu giàu có, song 
sống cô đơn, ít người thân yêu, hầu hạ. 

Như trường họp cậu Uttara là nô bộc của ông 
Tỉnh trưởng Pãyãsi, được ông sai bảo hằng ngày 
phân phát bố thí của cải của ông đến người khác. Cậu 
Uttara sau khi chết, do phước thiện bố thí cho quả tái 
sanh làm chư thiên cõi Tam thập tam thiên, có lâu đài 
nguy nga tráng lệ, có nhiều thiên nam, thiên nữ, bạn 
thân, hầu hạ...; còn ông Tỉnh trưởng Pãyãsi sau khi 
chết, được tái sanh làm chư thiên cô đơn nơi cõi trời 
Tứ đại thiên vương, trong một lâu đài hoang vắng, 
không có thiên nam, thiên nữ hầu hạ. 




NHÓM Bỏ THÍ CÓ HAI - BA LOẠI 


65 


^Sakkaccadana - Asakkaccadana 

- Sakkaccadãna: cung kính thí: Tự mình đem 
những đồ vật bố thí, cúng dường đến Đức Phật, 
Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, hoặc đến người 
khác một cách cung kính. 

- Asakkaccadãna: bất kỉnh thí: Tự mình đem 
những đồ vật bố thí, cúng dường đến Tam bảo, 
hoặc đến người khác một cách không cung kính, 
xem thường. 

* Nãnasampãyuttadãna-Nãnavỉppãyuttadãna 

- Nãụasampãyuttadãna: bổ thí hợp với trí: Thí 
chủ có trí tuệ hiểu biết rõ nghiệp và quả của nghiệp 
trong khi đang đem vật thí bố thí, cúng dường đến 
người khác. 

- Nãụavỉppãyuttadãna: bổ thỉ không hợp với 
trí: Thí chủ không có trí tuệ hiểu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp trong khi đang đem vật thí bố thí, 
cúng dường đến người khác. 

* Sasankhãrikadãna - Asankhãrikadãna 

- Sasahkhãrỉkadãna: bổ thí do người khác 
động viên khuyến khích: Còn tự mình không nghĩ 
đến việc bố thí. Người khác đến động viên khuyến 
khích mình bố thí, khi ấy mới phát sanh đức tin 
làm phước thiện bố thí. 




66 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Asankhãrikadãna: bô thi do tự mình nghĩ: 
Không có người nào động viên, khuyến khích. Tự 
mình nghĩ đến việc bố thí, rồi phát sanh đức tin 
trong sạch làm phước thiện bố thí. 

Trong hai loại phước thiện bố thí này 
Asaủkãrikadãna có năng lực phước thiện bố thí 
mạnh hơn Sasaủkhãrikadãna. 

* Somanassadãna - Upekkhãdãna: 

- Somanassadãna: bổ thỉ đồng sanh với hỉ: Bố 
thí bằng đức tin trong sạch, nên đại thiện tâm đồng 
sanh với tâm hoan hỉ trong việc phước thiện bố thí 
ấy, vì cảm thấy hài lòng nơi người thọ thí và vật thí 
của mình. 

- Upekkhãdãna: bổ thí đồng sanh với xả: Bố 
thí bằng đức tin, song đại thiện tâm đồng sanh với 
xả, vì không cảm thấy hài lòng nơi người thọ thí, 
hoặc vật thí của mình. 

Trong hai loại bố thí này, nếu dục giới thiện 
nghiệp, thì somanassadãna có năng lực phước thiện 
bố thí mạnh hơn upekkhãdãna; còn trong sắc giới 
thiện nghiệp thì upekkhãdãna có năng lực phước 
thiện bố thí mạnh hơn somanassadãna. 

* Dhammiyadãna - Adhammiyadãna. 

- Dhammỉyadãna: bổ thỉ những vật thí hợp 
pháp: của cải phát sanh một cách hợp pháp, đem 




NHÓM Bỏ THÍ CÓ HAI - BA LOẠI 


67 


làm phước thiện bô thí, phước thiện này trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi ác pháp. 

- Adhammỉyadãna: bổ thí những vật thí phi 
pháp: của cải phát sanh một cách phi pháp, như 
trộm cắp, lường gạt... đem làm phước thiện bố thí, 
phước thiện này không hoàn toàn trong sạch, bị ô 
nhiễm bởi ác pháp. 

* Kãladãna -Akãladãna. 

- Kãladãna: bố thí đúng thời, đúng lúc, đúng 
thời gian quy định như: 

+ Vassikasãtỉkadãna: bổ thỉ dâng y tắm mưa: 
Đức Phật cho phép Tỳ khưu nhận y tắm mưa kể từ 
ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 (AL) là hết 
hạn. Trong khoảng thời gian 15 ngày ấy, chư Tỳ 
khưu chỉ có thể nhận y tắm mưa 1 lần trong một 
ngày nào đó mà thôi. Vì vậy, thí chủ cũng chỉ có 
thể bố thí dâng y tắm mưa trong khoảng thời gian 
15 ngày. 

+ Kathỉnadãna: bổ thỉ dâng y kathỉna: Đức 
Phật cho phép Tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư suốt 
ba tháng mùa mưa, tại một nơi nào rồi, được phép 
nhận lãnh y kathina, kể từ ngày 16 tháng 9 đến 
ngày 15 tháng 10 (AL). Trong khoảng thời gian 
một tháng ấy, chư Tỳ khưu Tăng chỉ có thể thọ 
lãnh y kathina 1 lần trong một ngày nào đó mà 
thôi, còn lại các ngày khác, không thể thọ lãnh y 
kathina được nữa. 




68 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


+ Giỉanabhatta: bố thí vật thực đến Tỳ khưu 
trong thời gian đang lâm bệnh. 


+ Ẩgantukabhatta: bô thí vật thực đên Tỳ 
khưu khách từ xa mới đên. 


_ r r _ 

+ Gamikabhatta: bô thí vật thực đên Tỳ khưu 

f 

săp đi xa.... 


Những sự bô thí này đúng thời đúng lúc. 

- Akãỉadãna: bố thí không quy định thời gian. 


Thí chủ bố thí bất cứ lúc nào, đến bất cứ người 
nào khi muốn bố thí. 


Trong hai loại phước thiện bô thí này, kaladãna 
có quả báu của phước thiện bố thí rất đặc biệt hơn 
akãladãna như: cho quả báu tốt lảnh từ thuở ấu 
niên, được giàu sang phú quý, có những gì mà 
người khác khó có, được những gì mà người khác 
khó được, khi cần thứ nào có ngay thứ ấy, đúng lúc 
đúng thời. 

Trong phần kãladãna, kathinadãna: bố thí dâng 
y kathina có quả báu đặc biệt. Thông thường, các 
loại phước thiện bố thí, quả báu chỉ có thể phát 
sanh đến thí chủ mà thôi. Song kathinadãna: phước 
thiện bố thí dâng y kathina, quả báu đặc biệt phát 
sanh không những cho thí chủ, mà còn có quả báu 
đặc biệt phát sanh đến cho chư Tỳ khưu Tăng thọ 
thí nữa. 




NHÓM Bỏ THÍ CÓ HAI - BA LOẠI 


69 


Đức Phật cho phép chư Tỳ khưu Tăng, sau khi 
đã an cư nhập hạ một nơi suốt 3 tháng mùa mưa, 
không bị đứt hạ, chư Tỳ khưu Tăng có thể thọ 
nhận y kathina, trong thời gian hạn định chỉ một 
tháng kể từ ngày 16 tháng 9 đến 15 tháng 10 âm 
lịch. 


Như vậy, trong một năm có 12 tháng, chỉ có 1 
tháng (kể từ ngày 16 tháng 9 đến 15 tháng 10 âm 
lịch) làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng; 




còn 11 tháng khác không làm lê dâng y kathina 
được. Trong 1 tháng có 30 ngày, chư Tỳ khưu 
Tăng ở trong một ngôi chùa (hoặc một nơi nào) chỉ 
có thể thọ nhận y kathina một lần trong một ngày 
nào đó mà thôi, còn lại 29 ngày khác không thể thọ 
nhận y kathina được. 


Cho nên, thí chủ có cơ hội làm phước dâng y 
kathina đến chư Tỳ khưu Tăng có được nhiều 
phước thiện, có nhiều quả báu đặc biệt hơn các sự 
bố thí khác. 


Nhóm bố thí có ba loại: 

Ví dụ: 

* Hĩnadãna - Majjhimadãna - Panĩtadãna 

- Hĩnadãna: bổ thí bậc thấp: Trong khi bố thí 
thiện tâm họp với 4 pháp là: 




70 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


+ Chanda: tâm hài lòng trong việc bô thí, 

+ Vĩriya: tinh tấn trong việc bố thí, 

+ Citta: quyết tâm trong việc bố thí, 

+ Vimanisa: trí tuệ hiểu biết rõ nghiệp và quả 
của nghiệp, 

Có tính chất thấp kém, nên gọi bố thí bậc thấp, 
có quả báu bậc thấp. 

- Majjhỉmadãna: bổ thí bậc trung: Trong khi 
bố thí, thiện tâm họp với 4 pháp: hài lòng, tinh tấn, 
quyết tâm, trí tuệ, có tính chất trung bình, nên gọi 
bố thí bậc trung, có quả báu bậc trung. 

- Panĩtadãna: bố thỉ bậc cao quỷ: Trong khi bố 
thí, thiện tâm họp với 4 pháp: hài lòng, tinh tấn, 
quyết tâm, trí tuệ có tính chất cao quý, nên gọi bố 
thí bậc cao quý, có quả báu bậc cao quý. 

* Dãnadãsi - Dãnasahãya - Dãnasãmỉ 

- Dãnadãsỉ: bổ thỉ như cho đến kẻ tôi tớ: Thí 
chủ thuờng dùng những đồ tốt, còn đem những đồ 
xấu bố thí đến nguời khác. Ví nhu nguời chủ dùng 
đồ tốt, còn cho đồ xấu đến kẻ tôi tớ. 

- Dãnasahãya: bổ thỉ như tặng đến bạn thân: 
Thí chủ dùng những đồ vật nhu thế nào, bố thí đến 
nguời khác những đồ vật nhu thế ấy. Ví nhu thí 
chủ dùng những đồ vật nhu thế nào, tặng cho bạn 
thân những đồ vật cũng nhu thế ấy. 




NGƯỜI THIỂU TRÍ - BẬC THIỆN TRÍ BỚ THÍ 


71 


- Dãnasãmỉ: bô thi như biêu đên người chủ: 
Thí chủ thường dùng những đồ vật xấu, còn đem 
những đồ vật tốt, quý giá bố thí cúng dường đến 
người khác. Ví như người nhỏ kính biếu những đồ 
vật quý giá đến người lớn, bậc đáng kính trọng. 

Mỗi loại phước thiện bố thí đều có quả báu 
thấp, trung, cao khác nhau. v.v... 

Người thiểu trí - Bậc thiện trí bố thí 

Hạng người thiểu trí làm phước bố thí có 5 chi: 

1- Bố thí không có sự cung kính, vì không có đức 
tin trong sạch. 

2- Bố thí không coi trọng vật thí và tỏ vẻ không 
kính trọng người thọ thí. 

3- Không tự tay mình bố thí, mà sai bảo người 
khác bố thí. 

4- Bố thí những đồ thừa, vì coi thường người thọ 
thí. 

5- Bố thí mà không hiểu rõ quả của thiện nghiệp 
bố thí. 

Bậc Thiện trí làm phước bố thí có 5 chi: 

1- Bố thí một cách cung kính, vì có đức tin trong 
sạch. 

2- Bố thí coi trọng vật thí và kính trọng người thọ 
thí. 




72 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


3- Muôn tự tay làm phước bô thí, vì nhận thức 
được: Đây là cơ hội tốt lành đến với mình, nên 
không muốn sai bảo người khác bố thí. 

4- Bố thí những đồ không phải thừa, vì coi trọng 
người thọ thí. 

5- Bố thí với đức tin và trí tuệ hiểu rõ quả báu của 
thiện nghiệp bố thí. 

Bậc Thiện trí bố thí có 5 chi: 

1- Saddhadãna: bậc Thiện trí bố thí có đức tin 
trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Bố thí bằng đức tin này có quả báu giàu sang 
phú quý, và đặc biệt nhất là có sắc thân xinh đẹp, 
đáng chiêm ngưỡng. 

2- Sakkaccadãna: bậc Thiện trí bố thí bằng sự 
cung kính, và vật thí phát sanh một cách trong sạch. 

Bố thí bằng sự cung kính có quả báu giàu sang 
phú quý, và đặc biệt nhất là toàn thể gia đình vợ 
con, tôi tớ, bà con, bạn bè, thuộc hạ... cả thảy đều 
ngoan ngoãn vâng lời, dễ dạy. 

3- Kãỉadãna: bậc Thiện trí bố thí đúng thời, 
đúng lúc như trong các lễ dâng y tắm mưa, dâng y 
kathina, bố thí đến Tỳ khưu khách, Tỳ khưu đi xa, 
Tỳ khưu bệnh, người bệnh, người đang đói khát... 

Bố thí cúng dường đúng thời, đúng lúc, có quả 
báu giàu sang phú quý; và đặc biệt nhất là có quả 




NGƯỜI THIỂU TRÍ - BẬC THIỆN TRÍ BỚ THÍ 


73 


báu tốt lành từ thuở ấu niên cho đến lão niên, có 
những vật mà nguời khác khó có, đuợc những vật 
mà nguời khác khó đuợc.... 

4- Anuggahadãna: bậc Thiện trí bố thí với tâm 
tế độ nguời thọ thí. 

Bố thí với tâm tế độ, có quả báu giàu sang phú 
quý, và đặc biệt nhất là quan tâm đến sự huởng thụ 
của cải cho đuợc an lạc. 

5- Anupahaccadãna: bậc Thiện trí bố thí không 
làm khổ mình, không làm khổ nguời. 

Bố thí không làm khổ mình, không làm khổ 
nguời có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt 
nhất là tất cả của cải không bị thiệt hại do bởi lửa 
thiêu hủy, không bị nuớc ngập lụt cuốn trôi, không 
bị kẻ trộm cuớp chiếm đoạt, không bị Đức Vua tịch 
thu, không bị nguời không ua thích tranh giành. 

Nhu trong kinh Sappurisadãnasutta^^\ Đức 
Phật dạy: 

Này chư Tỳ khưu, bậc Thiện trí làm phước 
thiện bo thỉ bằng đức tin trong sạch sẽ được quả 
báu nhiều tiền của, giàu sang phú quỷ và đặc biệt 
là người có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da mịn 
màng trắng trẻo sạch sẽ, đáng đế cho mọi người 
ngưỡng mộ. 

' Aủguttaranikãya, phần 5 chi, kinh Sappurisadãnasutta. 




74 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Bậc Thiện tri làm phước thiện bô thi băng sự 
cung kỉnh sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu 
sang phú quỷ và đặc biệt vợ con tôi tớ, người làm 
công, bè bạn, v.v... đều lẳng nghe và cung kỉnh 
vâng lời làm theo lời khuyên dạy. 

Bậc Thiện trí làm phước thiện bổ thỉ hợp thời, 
hợp lúc, sẽ được quả báu nhiều tiền của giàu sang 
phú quỷ và đặc biệt khi cần được thứ gì sẽ có được 
thứ ẩy theo sự mong muốn của mình. 

Bậc Thiện trí làm phước thiện bổ thí với tâm tế 
độ người thọ thỉ, sẽ được quả báu nhiều tiền của, 
giàu sang phú quỷ và đặc biệt là người ẩy thường 
quan tâm đến sự thọ hưởng của cải, đầy đủ sung 
túc ngũ trần. 

Bậc Thiện trí làm phước thiện bổ thỉ không làm 
khố đến mình và người sẽ được quả báu nhiều tiền 
của, giàu sang phú quỷ, và đặc biệt tất cả của cải 
tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy, nước lụt, 
trộm cướp, vua chiếm đoạt và kẻ không ưa thích 
phá hoại. 

Này các Tỳ khưu đó là 5 cách phước thiện bổ 
thỉ của bậc Thiện trí và quả báu của nó. 

Hạng người thiểu trí làm phước bố thí có 
5 chi 

1- Asaddhadãna: người thiểu trí bố thí không 
có đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp. 




NGƯỜI THIỂU TRÍ - BẬC THIỆN TRÍ BỚ THÍ 


75 


BÔ thí không có đức tin này cũng có quả báu 
giàu có, nhung có sắc thân xấu xí không đáng 
nguỡng mộ. 

2- Asakkaccadana: nguời thiểu trí bố thí không 
cung kính, vật thí phát sanh không trong sạch. 

Bố thí không cung kính cũng cho quả báu giàu 
có, nhung lời nói bị coi thuờng, những nguời trong 
gia đình cũng nhu nguời khác không vâng lời làm 
theo. 

3- Akãladãna: nguời thiểu trí bố thí cúng 
duờng không đúng thời, không đúng lúc. 

Bố thí không đúng thời, không đúng lúc cũng 
có quả báu giàu có, nhung khi cần đến vật gì, 
không đuợc vật ấy nhu ý. 

4- Anuggahadãna: nguời thiểu trí bố thí không 
có tâm tế độ. 

Bố thí không có tâm tế độ cũng có quả báu 
giàu có, nhung tâm không nghĩ đến sự huởng thụ 
của cải cho đuợc an lạc. 

5- Upahaccadãna: nguời thiểu trí bố thí làm 
khổ mình, khổ nguời. 

Bố thí làm khổ mình, khổ nguời cũng có quả 
báu giàu có, nhung của cải dễ bị thiệt hại do bởi 
lửa thiêu hủy, nuớc ngập lụt cuốn trôi, bị kẻ trộm 
cuóp chiếm đoạt, Đức Vua tịch thu, nguời không 
ua thích phá hoại. 




76 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Năm đại thí (mahadana) 

1- Không sát sanh gọi là đại thỉ. Bởi vì người 
không sát sanh là người bố thí sự an toàn tánh 
mạng cho tất cả chúng sinh, dầu nhỏ hay lớn; là bố 
thí sự không tai hại, không oan trái; là bố thí sự an 
lạc đến tất cả chúng sinh. 

2- Không trộm cắp gọi là đại thỉ. Bởi vì người 
không trộm cắp là người bố thí sự an toàn của cải 
riêng của mọi người, lẫn của chung của xã hội, của 
quốc gia dân tộc; là bố thí sự không tai hại, không 
oan trái; là bố thí sự an lạc đến tất cả mọi người. 

3- Không tà dâm gọi là đại thỉ. Bởi vì người 
không tà dâm với vợ chồng của người khác, là 
người bố thí sự an toàn, tôn trọng hạnh phúc gia 
đình của người khác; là bố thí sự không tai hại, 
không oan trái; là bố thí sự an lạc đến tất cả mọi 
người. 

4- Không nói dổi gọi là đại thỉ. Bởi vì người 
không nói dối người khác là người bố thí lời chân 
thật, đem lại niềm tin đối với mọi người; là bố thí 
sự không tai hại, không oan trái; là bố thí sự an lạc 
đến tất cả mọi người. 

5- Không uổng rượu và chất say, nhân sanh dể 
duôi quên mình gọi là đại thỉ. Bởi vì người không 
uống rượu và chất say, là người có trí nhớ, trí tuệ, 
biết mình không làm những điều tội ác như: sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối... là người bố thí sự 




TRƯỜNG CỬU THÍ 


77 


an toàn cho tất cả chúng sinh; là bố thí sự không tai 
hại, không oan trái; là bố thí sự an lạc đến tất cả 
chúng sinh. 

Năm đại thí này có quả báu lớn là đuợc vẹn 
toàn tất cả nhu: không bị tai hại, không bị oan trái, 
không ai làm khổ mình.... 

Trường Cửu Thí (thãvaradãna) 

Trường cửu thí: là bố thí những vật có tính 
chất bền vững lâu dài theo thời gian và không gian, 
thì phước thiện bố thí cũng tăng trưởng theo thời 
gian và không gian ấy. Nghĩa là, vật thí còn tồn tại 
chừng nào, thì phước thiện ngày đêm cũng tăng 
trưởng chừng ấy. 

Trường cửu thí (thãvaradãna) có 6 loại: 

1- Ẵrãmaropadãna: làm phước thiện bố thí 
trồng những cây ăn quả, những cây cho bóng mát ở 
trong vườn. 

2- Vanaropadãna: làm phước thiện bố thí 
trồng cây gỗ quý như: cẩm lai, cây sao... thành 
rừng cây. 

3- Setukãrakadãna: làm phước thiện bố thí xây 
cầu nối liền hai bên bờ sông để người qua lại được 
thuận lợi ngày đêm. 




78 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


4- Papadãna: làm phước thiện bô thí hũ nước 
uống đặt bên đường để cho người qua, kẻ lại uống 
đỡ khát nước. 

5- Udapãnadãna: làm phước thiện bố thí đào 
giếng lấy nước dùng, nước uống cho mọi người. 

6- Upassayadãna: làm phước bố thí xây cất 
nhà nghỉ, nhà trọ, chùa, chỗ ở dâng cúng đến chư 
Tỳ khưu Tăng từ bốn phương. 

Những vật thí này có tính chất bền vững lâu 
dài theo thời gian và không gian, gọi là trường cửu 
thí, đem lại sự lợi ích, sự an lạc cho mọi người. 
Cho nên, phước thiện của thí chủ được tăng trưởng 
suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. 

Quả Báu Bố Thí 

Trong kinh Dãnãnisamsasutta^^^ dạy: 

Thí chủ làm phước thiện bố thí có được 5 quả 
báu kiếp hiện tại và kiếp vị lai như sau: 

1- Thí chủ được nhiều người hài lòng kính mến. 

2- Bậc Thiện trí thường gần gũi tế độ thí chủ. 

3- Tiếng lành, tiếng tốt của thí chủ được lan 
truyền. 

4- Thí chủ không sao nhãng việc hành pháp 
của người tại gia. 

' Aủguttaranikãya, Pancakanipãta, kinh Dãnãnisarnsãsutta. 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


79 


5- Thí chủ sau khi chêt, do thiện nghiệp này 
cho quả đuợc tái sanh nơi cõi trời dục giới, huởng 
sự an lạc trong cõi trời. 

Quả báu phước thiện bố thí vật thực 

Trong kinh Bhojanadãnasutta^^^ dạy: 

Thí chủ làm phuớc thiện bố thí vật thực, gọi là 
bố thí 5 pháp đến cho nguời thọ thí. 

1- Bổ thí sự sổng lâu: nhờ vật thực nên duy trì 
đuợc mạng sống. 

2- Bổ thỉ sắc đẹp: nhờ vật thực nên mặt mày 
tuơi tỉnh, sắc thân hồng hào xinh đẹp. 

3- Bổ thí sự an lạc: nhờ vật thực nên thân tâm 
CÓ đuợc sự an lạc. 

4- Bổ thỉ sức mạnh: nhờ vật thực nên có đuợc 
sức mạnh của thân, tâm. 

5- Bổ thí trí tuệ: nhờ vật thực nên tâm đuợc an 

• 4 4 4 

tịnh, trí tuệ sáng suốt. 

- Khi thí chủ bố thí sự sống lâu rồi, sẽ có đuợc 
tuổi thọ sống lâu trong cõi nguời và tuổi thọ trong 
cõi trời. 

- Khi bố thí sắc đẹp rồi, sẽ có đuợc sắc đẹp 
trong cõi nguời và sắc đẹp trong cõi trời. 


' Aủguttaranikaya, Pancakanipata, kinh Bhojanadanasutta. 





80 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Khi bố thí sự an lạc rồi, sẽ có được thân tâm 
an lạc trong cõi người và an lạc trong cõi trời. 

- Khi bố thí sức mạnh rồi, sẽ có được sức mạnh 
của thân tâm trong cõi người và sức mạnh của thân 
tâm trong cõi trời. 

- Khi bố thí trí tuệ rồi, sẽ có được trí tuệ, có tài 
ứng đối nhanh, khiến cho người nghe kính phục. 

Quả báu bố thí trong kiếp hiện tại 

Kinh Sĩhasenãpatisutta^^^ dạy: 

Một thuở nọ Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa 
trong khu rừng lớn gần thành Vesãli. Khi ẩy, vị 
thừa tướng Sĩha đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bèn 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thể thuyết 
giảng cho con thấy được quả báu của sự bổ thỉ 
ngay trong kiếp hiện tại không? 

Đức Phật dạy rằng: - Có thể được! 

- Này thừa tướng Sĩha, thỉ chủ là người được 
phần đông mọi người thương yêu kỉnh mến. Đó là 
quả báu của phước bo thỉ hưởng trong kiếp hiện 
tại. 


^ Aủguttaranikaya, Pancakanipata, kinh Sihasenapatisutta. 




PHƯỚC THIỆN BỚ THÍ 


81 


Này thừa tướng Sĩha, chư bậc Thiện tri thường 
đến tế độ thỉ chủ. Đó là quả báu của phước bo thỉ 
hưởng trong kiếp hiện tại. 

Này thừa tướng Sĩha, danh thơm tiếng tốt của 
thỉ chủ được lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả 
báu của phước bo thỉ hưởng trong kiếp hiện tại. 

Này thừa tướng Sĩha, thỉ chủ đi vào hội đoàn 
nào như Vua chúa, Sa môn, Bà la môn, cư sĩ có 
tâm dũng cảm, không rụt rè. Đó là quả báu của 
phước bo thỉ hưởng trong kiếp hiện tại. 

Này thừa tướng Sĩha, thí chủ sau khi chết, do 
phước bo thỉ cho quả được tái sanh cõi thiện giới, 
cõi trời dục giới. Đó là quả báu của phước bo thỉ 
hưởng trong những kiếp sau. 

Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, vị 
thừa tướng Sĩha bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài thuyết giảng 
quả báu bốn điều trước, không phải con tin, mà 
chỉnh con đã thấy rằng: con là thỉ chủ được phần 
đông mọi người thương yêu kỉnh mến, chư bậc 
Thiện trí thường đến tế độ con, danh thơm tiếng 
tốt của con được lan truyền khắp mọi nơi rằng: 
“Thừa tướng Sĩha là thỉ chủ thường cúng dường 
đến chư Đại Đức Tăng... ”, con đi vào hội đoàn 
Vua chúa, Sa môn, Bà la môn, cư sĩ với tâm dũng 
cảm, không rụt rè. 




82 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Kinh bạch Đức Thê Tôn, bôn quả báu của 
phước bo thỉ mà con đã thay rõ trong kiếp hiện tại 
này, đúng như những điều mà Đức Thế Tôn đã 
thuyết giảng. Và điều thứ năm mà Ngài thuyết 
giảng: “Thí chủ sau khi chết, do phước bổ thỉ cho 
quả được tái sanh cõi thiện giới, cõi trời dục giới ”, 
điều ấy con chưa thấy, nhưng con có đức tin theo 
Đức Thế Tôn. 

Đức Phật khẳng định lại một lần nữa rằng: 

- Đúng như vậy! Này thừa tướng Sĩha. 

Đúng như vậy! Này thừa tướng Sĩha, thỉ chủ 
sau khi chết, do phước bổ thỉ cho quả được tái 
sanh cõi thiện giới, cõi trời dục giới,... 




NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ XUẤT SẮC VÈ 

HẠNH BỐ THÍ 


83 


TÍCH ÔNG PHÚ Hộ ANÃTHAPINDIKA 

• • • 

Tiền thân của ông phú hộ Anãthapiụdika là 
một cận sự nam trong thời Đức Phật Padumuttara^^^ 
xuất hiện trên thế gian. Một hôm, ông ngồi lắng 
nghe Đức Phật thuyết pháp; nhân dịp ấy, Đức Phật 
tuyên duong công đức một cận sự nam là thí chủ 
xuất sắc nhất về hạnh hoan hỉ bố thí, trong hàng 
cận sự nam thí chủ đệ tử của Ngài. Nghe thấy 
xong, ông vô cùng hoan hỉ, có nguyện vọng muốn 
trở thảnh nguời cận sự nam thí chủ xuất sắc nhất về 
hạnh hoan hỉ bố thí, trong hàng cận sự nam của 
một Đức Phật trong thời vị lai. 

Nguời cận sự nam (tiền thân của ông phú hộ 
Anãthapỉnậika) ấy, kính thỉnh Đức Phật Padumuttara 
cùng chu Đại Đức Tăng làm phuớc thiện bố thí, 
ông phát nguyện muốn trở thảnh nguời cận sự nam 
thí chủ xuất sắc nhất về hạnh hoan hỉ bố thí, nhu 
người cận sự nam thí chủ của Ngài. Đức Phật 
Padumuttara dùng Phật nhãn thấy rõ kiếp vị lai của 
người cận sự nam này nên thọ ký rằng: 


^ Thời ky Đức Phật Padumuttara thời gian cách Đức Phật 
Gotama 100 ngàn đại kiếp, trải qua 14 Đức Phật tuần tự xuất 
hiện trên thế gian. 



84 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Thời vị lai, Đức Phật Gotama xuât hiện trên 
thế gian, người cận sự nam này sẽ trở thành cận sự 
nam thỉ chủ suất sắc nhất về hạnh hoan hỉ bo thỉ, 
trong hàng cận sự nam của Đức Phật Gotama. 

Người cận sự nam ấy vô cùng hoan hỉ tạo mọi 
phước thiện bố thí cho đến trọn đời. 

Từ thời kỳ Đức Phật Padumuttara cho đến Đức 
Phật Gotama thời gian cách 100 ngàn đại kiếp trái 
đất, trải qua 14 Đức Phật, người cận sự nam ấy, 
trong vòng tử sanh luân hồi, do phước thiện cùng 
nguyện lực thường được tái sanh làm thiên nam 
trong cõi trời, hoặc người nam cõi người, trong gia 
đình phú hộ, có đức tin trong sạch, thường hoan hỉ 
trong việc làm phước thiện bố thí. 

Kiếp hiện tại, tái sanh làm con trai trong gia 
đình phú hộ Sumana, cha mẹ đặt tên Sudatta. Cậu 
Sudatta, con phú hộ, lập ra một trại bố thí, hằng 
ngày phân phát vật thực cho những người cô độc 
không nơi nương tựa. Do đó, người đời tặng ông 
cái tên mới Anãthapiụdika, về sau, phần đông mọi 
người biết đến tên mới này, còn tên cũ do cha mẹ 
đặt ít ai biết đến. 

Một lần, phú hộ Anãthapiụdika dẫn đầu 500 
cỗ xe chở hàng đến kinh thành Rãjagaha, bán cho 
phú hộ trong kinh thành ấy, vốn là anh em rể với 
nhau. 




TÍCH ÔNG PHÚ Hộ ANÃTHAPINDIKA 


85 


Trong dịp ây, phú hộ Anathapiụdika được nghe 
tin lành “Buddho ” Đức Phật đã xuất hiện trên thế 
gian, vừa nghe danh hiệu “Buddho ” ông phát sanh 
hỉ lạc chưa từng có, nghĩ rằng: “trong thế gian này 
nghe được danh hiệu “Buddho ” hiếm có lắm, khó 
lẳmỉ”. Ông muốn đến hầu Đức Phật ngay, nhưng 
vì ban đêm không tiện, nên nằm chờ đến sáng. 
Trong lúc nằm ông chỉ niệm tưởng đến Ân Đức 
Phật “Buddho”, nên tâm phát sanh ánh sáng, ông 
tưởng đã gần sáng liền thức dậy, ông đi đến hầu 
Đức Phật vào canh chót đêm. 

Đức Phật biết rõ ông Anãthapiụdika sắp đến, 
Ngài đi kinh hành xong ngồi chờ ông. ông vừa đến 
gần, Đức Phật gọi: 

- Ehi Sudatta! Này Sudatta, con hãy lại đây! 

Nghe Đức Phật gọi đích danh Sudatta, ông vô 
cùng hoan hỉ, bởi từ lâu mọi người chỉ biết ông với 
cái tên Anãthapiụdika mà thôi; còn tên thật của ông 
do cha mẹ đặt, mọi người không ai nhắc đến. Nay, 
nghe Đức Phật gọi tên thật của mình, nên ông liền 
phát sanh đức tin trong sạch, hết lòng tôn kính Đức 
Phật, đến hầu đảnh lễ dưới hai bàn chân của Ngài. 

Khi ấy, Đức Phật thuyết pháp tế độ ông, ông 
lắng nghe, thực hành theo liền chứng ngộ chân lý 
Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo - 
Nhập Lưu Thánh Quả, trở thảnh bậc Thánh Nhập 
Lưu, ông tán dưong ca tụng Đức Phật rằng: 




86 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Kinh bạch Đức Thê Tôn, con thật vô cùng 
hoan hỉ! 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, con thật vô cùng 
hoan hỉ! 

Đức Thế Tôn thuyết pháp bằng nhiều phương 
pháp khác nhau, vỉ như lật ngửa ra vật bị che đậy, 
hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho 
người đang lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào 
nơi tăm toi cho người có đôi mắt sáng được nhìn 
thấy tất cả mọi vật hiện hữu. 

Con xin nguyện hết lòng thành kỉnh xỉn quy y 
nương nhờ nơi Đức Thế Tôn, nơi Đức Pháp, nơi 
Đức Tăng. 

Kính xỉn Đức Thế Tôn chấp thuận con là người 
cận sự nam đã quy y Tam bảo kế từ nay cho đến 
trọn đời. 

Ông Anãthapiụdika đã quy theo cách siêu tam 
giới quyy (lokuttarasaranagamana). 

Ông kính thỉnh Đức Phật cùng 1.000 chư Đại 
Đức Tăng cúng dường vật thực vào hôm sau. Nhân 
dịp ấy, ông kính thỉnh Đức Phật cùng chư Đại Đức 
Tăng ngự đến kinh thành Sãvatthi để tế độ dân chúng 
nơi đó. Đức Phật nhận lời bằng cách làm thinh. 

Từ kinh thảnh Rãjagaha đến kinh thành 
Sãvatthi cách xa 45 do tuần'^^\ Mỗi do tuần ông bỏ 


1 do tuần khoảng 20.482,56 mét hoặc 12,72 miles. 


1 




TÍCH ÔNG PHÚ Hộ ANÃTHAPINDIKA 


87 


ra số tiền 100 ngàn kahãpana (tiền Ấn) nhờ những 
người bạn thân xây cất một ngôi chùa, để Đức Phật 
cùng chư Đại Đức Tăng nghỉ chân. Khi ông về đến 
kinh thành Sãvatthi, ông chọn khu vườn của ông 
hoàng Jeta, rồi mua khoảng đất ấy, bằng cách lót 
vàng trên mặt đất, ông đã xuất kho vàng trị giá 
khoảng 180 triệu đồng vàng để mua đất, 180 triệu 
để xây cất ngôi chùa, đặt tên chùa letavana, và chi 
phí thêm số tiền 180 triệu để tổ chức lễ khánh 
thành dâng ngôi chùa ấy đến chư Tăng tứ phương, 
có Đức Phật chủ trì chứng minh và làm phước bố 
thí kéo dài suốt 3 tháng. 

Như vậy, đại thí chủ Anãthapindika hiến dâng 
tổng số tiền 540 triệu làm phước bố thí: Mua đất, 
cho xây cất chùa Jetavana và tố chức lễ khánh 
thành, làm phước bo thỉ. 

Trong tư thất của ông thường có làm các loại 
bố thí đến chư Tỳ khưu Tăng như: 

- Hằng ngày dâng vật thực bằng thẻ có 500 vị. 

- Hằng tháng dâng vật thực 2 kỳ có 500 vị, vào 
ngày rằm và cuối tháng. 

- Hằng ngày dâng cháo sáng bằng thẻ có 500 
vị. 

- Hằng tháng dâng cháo sáng 2 kỳ có 500 vị, 
vào ngày rằm và cuối tháng. 

- Hằng ngày dâng vật thực đến 500 vị. 

- Dâng vật thực cho Tỳ khưu khách mới đến 
500 vi. 




88 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Dâng vật thực cho Tỳ khưu săp đi xa 500 vị. 

- Dâng vật thực cho Tỳ khưu bệnh 500 vị. 

- Dâng vật thực cho Tỳ khưu nuôi Tỳ khưu 
bệnh 500 vị. 

Như vậy, trong tư thất phú hộ Anãthapindika 
luôn luôn sửa soạn sẵn 500 chỗ ngồi để đón tiếp 
chư Tỳ khưu. 

Trong dịp chư Tăng hội họp, Đức Phật tuyên 
dương công đức ông phú hộ Anãthapiụnika: 

“Etadaggam bhikkhave, mama sãvakãnam 
upãsakãnam dãyakãnam yadidam Sudatto 
gahapati Anãthapinậiko 

“Này chư Tỳ khim, trong hàng nam Thanh Văn 
cận sự nam của Như Lai, Anãthapinậika tên thật 
Sudatta là người cận sự nam thỉ chủ xuất sắc nhất 
về hạnh hoan hỉ bo thỉ”. 

Những ngày cuối cùng của cuộc đòi phú hộ 
Anãthapỉndỉka 

Phú hộ Anãthapindika, mỗi ngày 2-3 lần đến 
chùa letavana hầu Đức Phật hoặc thăm viếng chư 
Đại Đức, Tỳ khưu, Sa di, nếu có bận rộn nhiều 
công việc, thì ít nhất cũng một lần, không có ngày 
nào mà ông không đến chùa, thảnh thói quen 
thường ngày của ông. Mỗi lần đến chùa, ông phú 
hộ thường mang theo những vật dụng cần thiết 
dâng cúng đến Đức Phật, hoặc chư Tỳ khưu, Sa di. 




TÍCH ÔNG PHÚ Hộ ANÃTHAPINDIKA 


89 


Đên ngày cuôi cùng cuộc đời ông phú hộ 
Anãthapiụdika đang lâm bệnh nặng, nằm trên 
giường, không thể đến chùa được, ông nhờ một 
người thân tín bảo rằng: 

“Này con, con hãy đến chùa, đảnh lễ dưới chân 
Đức Thế Tôn bạch rằng: “ông Anãthapinậika đang 
lâm bệnh nặng, sắc thân thọ khố, nhờ con thay ông 
đến đảnh lễ dưới chân Ngài. 

Và con đến đảnh lễ dưới chân Ngài Đại Đức 
Sãriputta bạch rằng: “ông Anãthapinậika đang 
lâm bệnh nặng, sắc thân thọ khố, nhờ con thay ông 
đảnh lễ dưới chân Ngài, kỉnh thỉnh Ngài đến nhà 
ông với tâm bi tế độ ông 

Ngài Sãriputta nhận lời bằng cách làm thinh, 
rồi gọi Đại Đức Ãnanda cùng đi theo đến noi biệt 
thự của ông Anãthapiụdika, thăm hỏi bệnh tình của 
ông, Ngài Sãriputta thuyết pháp tế độ ông. ông vô 
cùng hoan hỉ theo lời dạy của Ngài Đại Đức 
Sãriputta. 

Phú hộ Anãthapỉndỉka tái sanh cõi tròi Tusỉta 

Phú hộ Anãthapiụdika vô cùng cảm kích trước 
tấm lòng bi mẫn của Ngài Đại Đức Sãriputta, đã 
đến thuyết pháp tế độ ông trong giờ phút cuối cùng 
của cuộc đời. 

Ngài Đại Đức Sãriputta với Ngài Đại Đức 
Ãnanda từ giã ông phú hộ Anãthapiụdika không 




90 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


lâu, thì ông phú hộ Anãthapiụdika từ giã cuộc đời. 
Sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tái sanh làm 
thiên nam ở cõi trời Tusita (Đâu suất đà thiên), có 
sắc thân hào quang sáng ngời, trong lâu đài nguy 
nga tráng lệ đặc biệt hơn các thiên nam khác. 

Vào canh chót đêm hôm ấy, thiên nam Anãtha- 
piụnika từ cõi trời Tusita hiện xuống chùa letavana 
với ánh hào quang sáng ngời, đến hầu đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, đứng một nơi hợp lẽ, tán duơng Ân Đức 
Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng, tán duơng ân 
đức Ngài Đại Đức Sãriputta, rồi đảnh lễ Đức Thế 
Tôn xin phép trở về cõi Tusita. 

Sáng hôm sau, Đức Phật dạy chu Tỳ khuu rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, canh chót đêm qua, có vị 
thiên nam đến hầu đảnh lễ Như Lai, đứng một nơi 
hợp lẽ, tán dương Ẩn Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân 
Đức Tăng, tán dương ân đức Sãriputta, rồi đảnh lễ 
Như Lai xin phép trở về cõi trời Tusita. 

Ngài Đại Đức Ãnanda đoán biết vị thiên nam 
ấy là ai, nên bạch Đức Thế Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, có phải vị thiên nam 
ẩy là vị thiện nam Anãthapinậika không? Bạch 
Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Đúng vậy Ẵnanda! Vị thiên nam ẩy chính là 
Anãthapinậika. 




TÍCH ÔNG PHÚ Hộ ANÃTHAPINDIKA 


91 


Vị thiên nam Anãthapiụdika là 1 trong 7 vị 
Thánh Nhập Lưu đặc biệt, có lời phát nguyện xin 
thọ hưởng sự an lạc tuần tự các tầng trời dục giới 
cho đến các tầng trời sắc giới tột cùng, cõi sắc cứu 
cánh thiên, sẽ tịch diệt Niết Bàn nơi cõi này. Do 
đó, vị thiên nam Anãthapiụdika, khi tái sanh đến 
cõi Tha hoá tự tại thiên, tầng trời thứ 6 tột cùng của 
cõi trời dục giới, vị thiên nam ấy tiến hành thiền 
định chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, cho quả tái 
sanh làm phạm thiên cõi trời sắc giới Phạm chúng 
thiên (Brahmaparỉsajjã); tiếp tục tiến hành thiền 
định chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới, cho quả tái 
sanh lên cõi trời sắc giới đệ nhị thiền; chứng đắc đệ 
tam thiền sắc giới, cho quả tái sanh lên cõi trời sắc 
giới đệ tam thiền; và tiếp tục chứng đắc đệ tứ thiền 
sắc giới đồng thời chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo 
- Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo - Bất 
Lai Thánh Quả trở thảnh bậc Thánh Bất Lai được 
tái sanh lên tầng trời sắc giới Tịnh cư thiên 
(Suddhavãsa) có 5 tầng trời theo tuần tự Vô phiền 
thiên - Vô nhiệt thiên - Thiện hiện thiên - Thiện 
kiến thiên và đến tầng sắc cứu cánh thiên 
(Akanựịhã) tột cùng cõi trời sắc giới, sẽ chứng đắc 
A-ra-hán Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh Quả trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, hưởng hết tuổi thọ 
16.000 đại kiếp rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử 
sanh luân hồi trong tam giới. 




92 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


TÍCH BÀ ĐẠI THÍ CHỦ VISAKHA 

ở thời kỳ Đức Phật Padumuttara, tiền kiếp bà 
cận sự nữ Visãkhã đã từng phát nguyện mong trở 
thành cận sự nữ đại thí chủ, xuất sắc nhất về hạnh 
hoan hỉ bố thí trong hàng cận sự nữ của một Đức 
Phật trong thời vị lai. Bà đuợc Đức Phật 
Padumuttara thọ ký. 

Từ kiếp đó về sau, trong vòng tử sanh luân hồi 
suốt 100 ngàn đại kiếp, do thiện nghiệp cho quả 
thuờng tái sanh làm thiên nữ cao quý cõi trời hoặc 
cõi nguời là con gái trong gia đình phú hộ, bà có 
đức tính hoan hỉ trong việc bố thí. 

Kiếp hiện tại, tái sanh làm con gái của phú hộ 
Dhananjaya tại kinh thảnh Bhaddiya, xứ Aủga, đặt 
tên là Visãkhã. Cô Visãkhã mới lên bảy tuổi đi 
cùng với ông nội, phú hộ Meụdaka, đến nghe Đức 
Phật thuyết pháp xong, cô cùng với 500 cô bạn gái 
đều chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Luu, ông 
phú hộ Meụụaka cũng chứng đắc thảnh bậc Thánh 
Nhập Luu cùng lúc ấy. 

Theo sự yêu cầu của Đức vua Pasenadikosala 
xứ Sãvatthi, toàn thể gia đình của cô Visãkhã di 
chuyển đến xứ Sãvatthi, tạo lập thảnh phố Sãketa 
sinh sống. 

Cô Visãkhã truởng thảnh kết hôn cùng với cậu 
Punnavaddhana con trai của phú hộ Migãra trong 
xứ Sãvatthi. 




TÍCH BÀ ĐẠI THÍ CHỦ VISÃKHÃ 


93 


CÔ vê làm dâu trong gia đình Migãra, là gia 
đình theo phái ngoại đạo loã thể, không có đức tin 
nơi Đức Phật cùng chư Đại Đức Tăng. 

Một hôm, chư Đại Đức đi khất thực đứng trước 
ngôi biệt thự cha chồng, cha chồng vẫn ngồi dùng 
vật thực ngon lảnh không hề quan tâm đến vị Đại 
Đức khất thực, nàng Visãkhã nhìn thấy vậy nên 
bạch rằng: 

- Aticchatha Bhante, mayham sasuro purãnam 
khãdatỉ^K 

Kinh bạch Ngài, kỉnh thỉnh Ngài hoan hỉ sang 
nhà khác, cha chồng của con dùng đồ cũ. 

Ông phú hộ Migãra nghe con dâu của mình nói 
“Purãnam khãdati: dùng đồ cũ ”, ông hiếu ý nghĩa là 
“Asucikhãdakam: dùng đồ dơ”, ông tức giận quyết 
định đuổi nàng dâu ra khỏi nhà. Nhưng không dễ 
dàng như ông nghĩ, vì khi cô Visãkhã về nhà chồng, 
thân phụ của cô gởi theo 8 vị luật sư. Mỗi khi xảy ra 
chuyện gì có 8 vị luật sư xét xử cô có tội hay vô tội. 

Ông phú hộ Migãra mời 8 vị luật sư xét hỏi về 
điều cô nói “Purãnam khãdati ” có ý nghĩa gì? 

Cô Visãkhã giải thích rằng: 

- Mayham sasuro imasmim attabhãve punhatn 
na karotỉ, purãnapunhameva khãdatPK 


1-2 


Bộ Dhammapadatthakatha, tích Visakhavatthura. 




94 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


“Cha chông của con, kỉêp hiện tại này không 
làm phước thiện bo thỉ, chỉ hưởng quả của phước 
thiện bổ thỉ cũ mà thôi”, hoàn toàn không có ý 
“dùng đồ dơ” như ông hiểu lầm. Như vậy, các luật 
sư phán xét cô hoàn toàn vô tội. ông Migãra trình 
bày những lỗi khác của nàng dâu; những luật sư xét 
xử cô đều vô tội, chẳng qua là sự hiểu lầm của phú 
hộ mà thôi. 

Cô Visãkhã thưa rằng: 

- Kỉnh thưa quỷ vị luật sư, trước đây, cha 
chồng của con hiếu lầm rằng con có tội, đuối con 
ra khỏi nhà. Qua sự xét xử, con là người hoàn toàn 
vô tội, nay con xin từ giã ngôi biệt thự này, trở về 
nhà cha mẹ của con. 

Ông phú hộ Migãra khẩn khoản xin con dâu 
miễn chấp rằng: 

- Này con, cha đã hiểu lầm, nên bắt tội con, 
nay cha đã biết mình có lỗi đoi với con, xin con 
miễn chấp lỗi cho cha. 

Nàng Visãkhã thưa với cha chồng rằng: 

- Thưa cha, con sẵn sàng miễn chấp lỗi của cha, 
xin cha cho con một đặc ân: con là người cận sự nữ 
đã quy y Tam bảo, có đức tin vững chắc nơi Đức 
Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cho nên, con không thế 
sổng thiếu Đức Phật, thiếu nghe pháp, và thiếu tạo 
phước thiện bổ thỉ cúng dường đến chư Đại Đức 
Tăng. Neu cha muốn con ở lại đây, xin cha cho 
phép con được chiêm bái Đức Phật, nghe pháp, làm 




TÍCH BÀ ĐẠI THÍ CHỦ VISÃKHÃ 


95 


phước thiện bổ thỉ cúng dường đến chư Đại Đức 
Tăng. Neu không con sẽ rời khỏi nơi đây. 

Ông phú hộ Migãra bảo. 

- Này con, cha chấp thuận theo yêu cầu của 
con, con được chiêm bải Đức Phật, nghe pháp và 
thỉnh chư Đại Đức Tăng về nhà làm phước. 

Cha chồng chứng đắc quả Nhập Lưu 

Hôm sau, nàng Visãkhã thỉnh Đức Phật cùng 
chư Đại Đức Tăng đến nhả dâng cúng vật thực. Khi 
thọ thực xong, nàng Visãkhã cho người mời cha 
chồng đến nghe Đức Phật thuyết pháp, ông sửa soạn 
đi, thì vị Đạo Sư phái ngoại đạo loã thể ngăn lại. Mặc 
dầu vậy, Đức Phật thuyết pháp ông vẫn nghe rõ ràng 
từng tiếng, từng câu. Khi Đức Phật thuyết pháp xong, 
ông liền chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu ngay khi ấy. 

Ông phú hộ Migãra đến hầu Đức Phật, đảnh lễ 
dưới hai bàn chân Ngài bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, con là Mỉgãra! 
Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, con là Migãra! 
Bạch Ngài. 

Trước sự hiện diện của Đức Phật, ông thưa với 
nàng dâu rằng: 




96 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Này con, kê từ nay con ở ngôi vị là mẹ của ta. 

Từ đó nàng Visãkhã thêm vào tên là Visãkhã 
Migãramãtã: nàng Vỉsãkhã mẹ phú hộ Migãra. 

Bà Visãkhã Migãramãtã có 20 đứa con: 10 con 
trai và 10 con gái. Mỗi đứa con hai, mỗi đứa con gái 
có 20 người con: 10 con trai và 10 con gái. Mỗi cháu 
trai, mồi cháu gái lại có 20 người con: 10 con trai, 10 
con gái. Như vậy, bà Visãkhã Migãramãtã có 20 
người con, 400 người cháu và 8.000 người chắt. 

Bà Visãkhã Migãramãtã thường hoan hỉ trong 
mọi phước thiện bố thí. 

Một thuở nọ, bà đến đảnh lễ Đức Phật xin phép 
8 đặc ân: 

1- Xỉn dâng y tắm mưa đến chư Tỳ khưu trọn 
đời. 

2- Xin dâng vật thực đến chư Tỳ khưu khách 
mới đến. 

3- Xỉn dâng vật thực đến chư Tỳ khim sắp đi xa. 

4- Xin dâng vật thực đến chư Tỳ khưu lâm 
bệnh. 

5- Xỉn dâng vật thực đến chư Tỳ khưu nuôi Tỳ 
khưu bị bệnh. 

6- Xỉn dâng thuốc trị bệnh đến chư Tỳ khưu 
mắc bệnh. 

7- Hằng ngày xỉn dâng cháo buổi sáng đến chư 
Tỳ khưu. 

8- Xỉn dâng y tắm đến chư Tỳ khim ni Tăng. 




TÍCH BÀ ĐẠI THÍ CHỦ VISÃKHÃ 


97 


Tám đặc ân này được Đức Phật cho phép, bà 
Visãkhã vô cùng hoan hỉ trong mọi việc làm phước 
thiện bố thí này. 

Xây cất chùa Pubbãrama 

Một dịp nọ, đến chùa nghe Đức Phật thuyết 
pháp, bà Visãkhã mang theo một tấm choàng 
mahãlatã kết bằng những viên ngọc quý. Bà cởi 
trao cho đứa tớ gái, vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi 
nghe pháp, nghe xong, bà đảnh lễ Đức Thế Tôn xin 
phép đi về, cô tớ gái đi về theo, để quên lại tấm 
choàng mahãlatã tại giảng đường. Sau khi tất cả 
mọi người đi về hết, Ngài Đại Đức Ãnanda nhìn 
thấy tấm choàng của bà Visãkhã để quên lại, bạch 
Đức Thê Tôn răng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, bà Visãkhã đã về, 
đế quên tẩm choàng lại. Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Ẫnanda con nên đế một nơi hợp lẽ. 

Bà Visãkhã đi thăm viếng Tỳ khưu bệnh, Tỳ 
khưu trẻ, Sa di... Bà bảo đứa tớ gái mang tấm 
choàng trở về. Cô tớ gái đã để quên tấm choàng lại 
trong giảng đường nên thưa: 

- Thưa bà chủ, con đã để quên tẩm choàng. 

Bà Visãkhã dạy rằng: 

- Này con, con đì đến chùa lẩy tẩm choàng đem 
về, nhưng nếu Ngài Đại Đức Ẵnanda đã đem tẩm 




98 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


choàng cât, thì con không nên lây lại, ta xỉn dâng 
Ngài Ẫnanda tẩm choàng ẩy, nghe con! 

Ngài Đại Đức Ãnanda nhìn thấy cô tớ gái liền 
hỏi rằng: 

- Này con, con đến đây để làm gì? 

- Bạch Ngài Đại Đức, con để quên tẩm choàng 
của bà chủ, nên trở lại đây đế lẩy. - Cô tớ gái thưa. 

- Này con, bần tăng đã đem treo ở chỗ kìa, con 
hãy đến lẩy đem về. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức, bà chủ con dặn 
rằng: nếu Ngài Đại Đức đã đụng chạm vào tẩm 
choàng ẩy rồi, thì bà xin dâng Ngài tẩm choàng ẩy. 

Cô tớ gái trở về, không mang theo tấm choàng, 
thưa lại với bà chủ sự việc trên. 

Bà Visãkhã dạy cô tớ gái rằng: 

- Này con, tẩm choàng ẩy Ngài Đại Đức đã 
đụng chạm, ta đã dâng đến Ngài rồi, như vậy, Ngài 
phải giữ gìn nó là một điều vất vả. Vì vậy, con hãy 
đến đem tẩm choàng ẩy về đây bán nó, đế sắm những 
vật dụng cần thiết dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tàng. 

Nghe theo lời dạy của bà Visãkhã, cô tớ gái 
đến chùa đem tấm choàng ấy về trao lại cho bà. 

Bà Visãkhã đem bán tấm choàng mahãlatã kết 
bằng những viên ngọc quý với giá 90 triệu 100 
ngàn đồng vàng. Với giá ấy, không có một nhà phú 
hộ nào có khả năng mua nổi tấm choàng ấy. Cuối 




TÍCH BÀ ĐẠI THÍ CHỦ VISÃKHÃ 


99 


cùng, chính bà Visakha mua lại nó vód giá 90 triệu 
100 ngàn đồng vàng, bà đến bạch Đức Thế Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thể Tôn, Ngài Đại Đức 
Ẵnanda dùng tay đụng tẩm choàng của con, đế cất 
giữ, nên con không dám lẩy lại; con xin xả tẩm 
choàng ẩy bằng cách bán nó, đế sam những vật dụng 
hợp pháp cần thiết dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tàng. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, ngoài con ra, không 
có một ai mua noi với giả 90 triệu 100 ngàn đong 
vàng. Vậy chỉnh con mua lại tẩm choàng ấy với giả 
đó. Bạch Ngài. 

Kinh bạch Đức Thế Tôn, trong bổn thứ vật 
dụng: y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh, thứ 
nào cần thiết nhất? Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Vỉsãkhã con! Vậy con nên xây cất một 
ngôi chùa gần phía Đông cửa thành Sãvatthĩ, đế 
dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng. 

Vô cùng hoan hỉ, vâng theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn, bà mua đất giá 90 triệu đồng vàng, cho 
xây cất ngôi chùa “Pubbãrãma”. Duới sự chỉ dẫn 
của Ngài Đại Đức Mahãmogallãna, công trình xây 
dựng suốt 9 tháng mới hoàn thảnh chi phí thêm 90 
triệu đồng vàng; và tổ chức lễ khánh thành dâng 
cúng đến chu Tỳ khuu Tăng tứ phuớng có Đức 
Phật chủ trì, rồi làm phuớc bố thí kéo dài suốt 4 
tháng, chi phí thêm 90 triệu nữa. 




100 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Như vậy, bà đại thí chủ Visãkhã Migãramãtã 
đã hiến dâng tổng số tiền 270 triệu làm phước bố 
thí: mua đất, xây cất ngôi chùa Pubbãrãma và làm 
lễ khánh thành. 

Tại tư thất của bà Visãkhã Migãramãtã cũng 
như tư thất của phú hộ Anãthapindika, hằng ngày 
buổi sáng dâng cúng cháo đến chư Tỳ khưu, buổi 
trưa dâng vật thực đến chư Tỳ khưu, buổi chiều bà 
đem nước trái cây, thuốc trị bệnh đến dâng cúng 
đến chư Tỳ khưu bị bệnh V.V.... 

Đức Phật tán dưoưg bà là người cận sự nữ đại 
thí chủ, xuất sắc nhất về hạnh bố thí trong hàng cận 
sự nữ đệ tử của Ngài như sau: 

- Etadaggarn bhikkhave, mama sãvỉkãnam 
upãsikãnaỉn dãyikãnam yadidam Vỉsãkhã 
Migãramãtã. 

- Này chư Tỳ khim, trong hàng nữ Thanh Văn 
cận sự nữ của Như Lai, Vỉsãkhã Migãramãtã là cận 
sự nữ thỉ chủ xuất sắc nhất về hạnh hoan hỉ bo thỉ. 

Những ngày cuối cùng của cuộc đòi bà 

Visãkhã 

Bà Visãkhã có tuổi thọ sống lâu 120 tuổi, cuộc 
đời của bà từ thuở ấu niên, trung niên cho đến lão 
niên đều hưởng sự an lạc, sống trong cảnh giàu 
sang phú quý; đó là quả của mọi phước thiện, nhất 
là phước thiện bố thí. Cho nên, trong suốt cuộc đời 
của bà không phải gặp cảnh khổ cực thiếu thốn về 




TÍCH BÀ ĐẠI THÍ CHỦ VISÃKHÃ 


101 


vật chất. Bà có nhiều tài sản của cải, lại càng hoan 
hỉ tạo nhiều phuớc thiện bố thí cho đến ngày cuối 
cùng cuộc đời của bà. Sau khi bà từ giã cõi nguời, 
do năng lực thiện nghiệp cho quả tái sanh làm thiên 
nữ trong cõi Hoá lạc thiên, cõi trời dục giới thứ 5, 
trở thảnh Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua trời 
Sunimmita, huởng sự an lạc trong cõi trời này cho 
đến hết tuổi thọ 80.000 năm (so với cõi người 
2.304 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm nơi cõi trời 
này bằng 800 năm cõi người). 

Bà là 1 trong 7 vị Thánh Nhập Luu đặc biệt, có 
lời phát nguyện xin thọ huởng sự an lạc tuần tầng 
trời dục giới cho đến các tầng trời sắc giới tột cùng, 
cõi Sắc cứu cánh thiên, sẽ tịch diệt Niết Bàn trong 
cõi này. Do đó, khi tái sanh làm thiên nữ cõi Tha 
hoá tự tại thiên, tầng trời thứ 6 tột cùng của cõi trời 
dục giới, thiên nữ Visãkhã tiến hành thiền định 
chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, cho quả tái sanh 
làm phạm thiên (không còn nữ tinh) cõi trời sắc 
giới Phạm chúng thiên; tiếp tục tiến hành thiền 
định chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới, cho quả tái 
sanh lên cõi trời sắc giới đệ nhị thiền; chứng đắc đệ 
tam thiền sắc giới, cho quả tái sanh lên cõi trời sắc 
giới đệ tam thiền; và tiếp tục chứng đắc đệ tứ thiền 
sắc giới đồng thời chứng đắc Nhất Lai Thánh Đạo 
- Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo - Bất 
Lai Thánh Quả trở thành bậc Thánh Bất Lai đuợc 
tái sanh lên tầng trời sắc giới Tịnh cu thiên có 5 




102 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


tầng theo tuần tự cho đến tầng sắc cứu cánh 
thiên (Akanitihã) tột cùng cõi trời sắc giới, sẽ 
chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh 
Quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, huởng hết tuổi 
thọ 16.000 đại kiếp rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt 
tử sanh luân hồi trong tam giới. 


TÍCH ĐỨC VUA ASOKA 


Sau khi Đức Phật tịch diệt Niêt Bàn, Phật lịch 

_ r 

218, Đức vua Asoka là một dâng minh quân trị vì 
cõi Nam thiện bộ châu, có nhiêu oai lực đặc biệt 

• • X • • • 

\ 

nhu thân thông, Đức Vua có đức tin trong sạch nơi 
Tam bảo. 


Một hôm, Đức vua Asoka nhìn thây Đại Đức 
Sa di Nirodha mới lên bảy tuổi, là bậc Thánh A-ra- 
hán đang đi khất thực, Đức Vua phát sanh đức tin 
đặc biệt nơi vị Đại Đức Sa di Nirodha (Đại Đức 
Nirodha kiếp trước đã từng là anh của Đức Vua). 
Đức Vua truyền lệnh các quan thỉnh mời Đại Đức 
Sa di Nirodha vào cung điện, thỉnh ngoài trên ngai 
vàng cao quý, tự tay Đức Vua để bát bằng những 
món vật thực của Đức Vua dùng hằng ngày. Khi vị 
Đại Đức Sa di thọ thực xong, Đức Vua bèn thỉnh 
Ngài thuyết pháp. 


Vị Đại Đức Sa di Nirodha thuyết dạy bài kệ 
trong Pháp cú: 




TÍCH ĐỨC VUA ASOKA 


103 


“Appamado amatapadam, 

Pamãdo maccunopadam... ” 

“Không dể duôỉ, có chánh niệm, 

là đường bất tử Niết Bàn, 

dế duôi là con đường tử... 

Đức vua Asoka nghe pháp xong, càng tăng 
thêm đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng gấp bội. 

Hằng ngày Đức Vua cúng duờng vật thực đến 
chu Tỳ khuu Tăng gồm có 600.000 vị tại cung điện 
của Đức Vua, bởi do đức tin trong sạch nơi vị Đại 
Đức Sa di Nirodha. 

Đức vua Asoka xây cất chùa tháp 

Một hôm Đức Vua dự lễ bố thí tứ vật dụng đến 
chu Tỳ khuu Tăng 600.000 vị, Đức Vua bèn bạch 
chu Tỳ khuu Tăng rằng: 

- Kinh bạch chư Đại Đức Tăng, chánh pháp 
mà Đức Phật thuyết giảng có bao nhiêu pháp môn? 
Bạch quỷ Ngài. 

Chu Đại Đức thua: 

- Thưa Đại Vương! Chánh pháp mà Đức Phật 
thuyết giảng có 84.000 pháp môn. 

Đức Vua phát sanh đức tin trong sạch nơi 
84.000 pháp môn, nên Đức Vua truyền lệnh cho 
các quan ở khắp mọi nơi trong nuớc rằng: 




104 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Trẫm muốn cúng dường mỗi pháp môn 
bằng một ngôi chùa và một bảo tháp, vậy Trẫm 
muốn xây cất 84.000 ngôi chùa và 84.000 bảo 
tháp trên toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu, các 
khanh hãy đến mỗi tỉnh xây cất một ngôi chùa đế 
củng dường đến chư Tỳ khưu Tăng và ngôi bảo 
tháp đế tôn thờ Xá Lợi của Đức Phật. 

Đức vua Asoka xuất ra số tiền gồm có 960 
triệu kahãpana để lo xây cất 84.000 ngôi chùa và 
84.000 bảo tháp. Ngôi chùa trung tâm tại thủ đô đặt 
tên Asokãrãma. 

Việc xây cất 84.000 ngôi chùa và 84.000 bảo 
tháp suốt 3 năm mới hoàn thành. 

Lễ khánh thành 84.000 ngôi chùa và bảo tháp 

Các quan ở mỗi tỉnh đến chầu Đức Vua cùng 
một ngày, tâu lên Đức Vua rõ, những ngôi chùa và 
những ngôi bảo tháp đã hoàn thảnh rồi. 

Đức Vua truyền chiếu chỉ trong toàn cõi Nam 
thiện bộ châu biết rằng: “Còn 7 ngày nữa sẽ làm 
đại lễ khánh thành những ngôi chùa và những 
ngôi bảo tháp ở từng nơi, tất cả mọi thần dân 
trong nước đều thọ trì bát giới, sửa soạn làm đại 
lễ khánh thành tất cả các ngôi chùa và ngôi bảo 
tháp, đế cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng từ 
kỉnh thành đến các tỉnh thành 




TÍCH ĐỨC VUA ASOKA 


105 


Ngày đại lễ khánh thảnh chùa và bảo tháp, 
trong kinh thảnh cũng như các tỉnh thảnh trang 
hoàng đẹp đẽ như cõi trời, Đức Vua cùng các quan 
cũng như dân chúng trang điểm đẹp đẽ trang 
nghiêm, đi dự đại lễ khánh thảnh chùa và tháp bảo. 

Đức Vua ngự đến ngôi chùa Asokãrãma ở 
trung tâm chính tại kinh đô, kính thỉnh chư Tỳ 
khưu Tăng toàn cõi Nam thiện bộ châu đến dự đại 
lễ khánh thảnh và thọ nhận 84.000 ngôi chùa cùng 
bảo tháp ở mỗi noi, có khoảng 800 triệu vị Tỳ khưu 
Tăng và 9.600.000 vị Tỳ khưu ni Tăng. Trong số 
đó có 100.000 bậc Thánh A-ra-hán. 

Chư bậc Thánh A-ra-hán suy tư rằng: “Nếu 
Đức vua Asoka được nhìn thay rõ việc đại bo thỉ 
84.000 ngôi chùa và 84.000 bảo tháp, mà Đức Vua 
đã truyền lệnh xây cất, nay làm lễ khánh thành 
dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng, sẽ làm cho Đức 
Vua vô cùng hoan hỉ, càng tăng thêm đức tin trong 

sạch nơi Tam bảo ”. 

• 

Khi ấy, một vị Thánh A-ra-hán liền hóa phép 
thần thông “Mở thế gian^* (Lokavivarana), Đức 
vua nhìn thấy mọi nơi không có gì che khuất cả. 
Dầu Đức Vua đang đứng tại ngôi chùa Asokãrãma 
trung tâm, mà có thể nhìn thấy rõ bốn hướng toàn 
cõi Nam Thiện Bộ Châu, thấy rõ 84.000 ngôi chùa 
và 84.000 ngôi bảo tháp tôn thờ Xá Lợi Đức Phật. 




106 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Thật vậy, Đức vua Asoka vô cùng hoan hỉ hon 
bao giờ hết, Đức Vua suy tu rằng: “Sự việc đại bổ 
thỉ như thế này, không biết đã có ai từng làm 
chưa?” 

Vì vậy Đức Vua bèn bạch hỏi chu Đại Đức Tăng: 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, trong giáo 
pháp Đức Thế Tôn của chúng ta, có thỉ chủ nào 
làm phước đại bo thỉ như thế này không? 

Chu Đại Đức Tăng kính thỉnh Đại Đức 
Moggaliputtatissatthera trả lời câu hỏi của Đức Vua. 

Đại Đức Moggaliputtatissatthera trả lời rằng: 

- Thưa Đại Vương, trong Phật giáo, việc đại 
bo thỉ của Đại Vương như thế này, dầu khi Đức 
Thế Tôn còn hiện tiền cho đến nay, chưa có một ai 
làm được như vậy. Chỉ có Đại Vương là đại thỉ chủ 
làm lễ đại bo thỉ lớn lao nhất từ trước cho đến nay 
mà thôi. 

Đức Vua lắng nghe câu trả lời của Ngài Đại 
Đức Moggaliputtatissatthera rồi phát sanh hỉ lạc 
chua từng có, rồi suy tu rằng: “Từ trước cho đến 
nay, chưa có thỉ chủ nào làm phước đại bo thỉ như 
ta, ta là một đại thỉ chủ bo thỉ 4 thứ vật dụng lớn lao 
như thế này, chắc có lẽ ta là thân quyến kế thừa 
Phật giáo (Dãyãdo sãsanassa) có phải không? ”. 

Do đó, Đức Vua bèn bạch hỏi Đại Đức 
Moggaliputtatissatthera rằng: 




TÍCH ĐỨC VUA ASOKA 


107 


- Kinh bạch Ngài Đại Đức, con đã làm đại bô 
thỉ bon thứ vật dụng lớn lao như thế này, vậy, con 
có phải là “Thân quyến kế thừa của Phật giáo ” 
hay không ? 

Ngài Đại Đức Moggaliputtatissatthera quán xét 
về ba-la-mật của thái tử Mahinda và Công chúa 
Samghamittã con của Đức Vua nhu thế nào. Ngài 
biết rõ Thái tử và Công chúa xuất gia sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, sẽ giúp cho Phật giáo phát 
triển tốt đẹp sau này. Cho nên Ngài đáp rằng: 

- Thưa Đại vưong, người trở thành thân quyến 
kế thừa Phật giáo không phải do nhân đại bổ thỉ. 
Dầu người đại thỉ chủ bo thỉ bon thứ vật dụng nhiều 
đến bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ gọi là: paccaya- 
dãyaka: đại thỉ chủ bo thỉ 4 thứ vật dụng, hoặc gọi 
là: upaịịhãka: người hộ độ mà thôi... 

Thưa Đại vương, sự thật, người nào dầu bổ thỉ 
bon thứ vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng chất chồng 
từ mặt đất cao đến cõi trời, người ẩy không thế gọi 

là thân quyến kế thừa của Phật giáo. 

Thưa đại vương, những người nào dầu nghèo 
hay giàu, nhưng cho phép con của mình xuất gia 
trở thành Tỳ khưu trong Phật giáo, chỉnh những 
người cha mẹ ẩy được gọi là thân quyến kế thừa 
của Phật giáo. 




108 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Lăng nghe lời dạy của Ngài Đại Đức Moggali- 
puttatissatthera như vậy, nên Đức vua Asoka cống 
hiến vị hoàng thái tử Mahinda yêu quý nhất, cho 
phép xuất gia trở thành Tỳ khưu, thay vì truyền 
ngôi báu, và Công chúa Sanghamitta xuất gia trở 
thành Tỳ khưu ni trong Phật giáo. 

Đức vua Asoka không chỉ là mội đại thí chủ 
chưa từng có từ trước cho đến nay, mà còn là 
một thân quyến kế thừa của Phật giáo, bởi vì Đức 
vua đã cống hiến, cho phép 2 người con xuất gia 
trong Phật giáo, Người có công đức lớn gởi các phái 
đoàn Đại Đức Tăng sang tmyền bá Phật giáo ở đảo 
quốc Srilankã và vùng Suvannabhũmi gồm các nước 
Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và 
Việt Nam. 

Trên đây là những nhân vật đại thí chủ xuất sắc 
nhất về phước hạnh bố thí trong thời kỳ Đức Phật 
còn hiện tiền, và sau thời kỳ Đức Phật đã tịch diệt 
Niết Bàn. 




109 


NHỮNG TÍCH BỐ THÍ 

Những tích bố thí dưới đây, được trích dịch 
tóm tắt từ các bộ Apãdãna, bộ Vimãnavatthu, bộ 
Chú giải Dhammapadatthakathã, bộ Chú giải 
Aủguttaranikãya, v.v... 


Tích Bố Thí Những Vật Dụng 

Vào thời kỳ Đức Phật Padumuttara xuất hiện hên 
thế gian, tiền thân Ngài Đại Đức Pilindavaccha*^^^ 
là một cận sự nam có đức tin bong sạch nơi Đức Phật 
Padumuttara. 


Một hôm, người cận sự nam này đên nghe 
thuyết pháp, nhìn thấy Đức Phật tuyên dương một 
Tỳ khưu xuất sắc đệ nhất trong hàng Thanh Văn đệ 
tử về đức hạnh, làm cho chư thiên yêu mến. Người 
cận sự nam này có nguyện vọng mong muốn được 
địa vị nhu vị Tỳ khưu ấy, nên làm phước bố thí 
cúng dường Đức Phật cùng chư Đại Đức Tăng 
những vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc 
trị bệnh; và được Đức Phật Padumuttara thọ ký 
rằng: “Trong tương lai, còn 100 ngàn đại kiếp 
nữa, đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, người cận sự nam này sẽ xuất gia trở 
thành Tỳ khưu, rồi sẽ được địa vị xuất sắc đệ 
nhất đức hạnh, làm cho chư thiên yêu mến, như 
vị Tỳ khưu đệ tử của Như Lai”. 


Bộ chú giải Aủguttaranikãya, phân Etadaggavagga. 



110 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Người cận sự nam ấy, sau khi chết, do phước 
thiện bố thí những vật dụng cho quả, khi thì tái 
sanh làm chư thiên cõi trời dục giới hưởng đầy đủ 
mọi sự an lạc trên cõi trời ấy; khi thì tái sanh làm 
người trong gia đình giàu sang phú quý, đầy đủ 
những món vật dụng quý báu trong cõi người, kiếp 
nào cũng nhu vậy, suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất 
không hề sa đọa trong 4 cõi ác giới (địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sinh); chỉ tái sanh những cõi 
thiện giới: cõi người, cõi trời mà thôi. 

Đến kiếp chót, được tái sanh làm người trong 
gia đình Bà la môn dòng dõi cao quý, đặt tên 
Pilindavaccha. Vào thời kỳ Đức Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, Ngài đến nghe pháp rồi phát 
sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, xin xuất gia 
trở thảnh Tỳ khưu, tiến hành thiền định và thiền 
tuệ, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập 
Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Đạo - A- 
ra-hán Thánh Quả cùng với Tứ tuệ phân tích và 
Lục thông. 

Đức Phật tuyên dương Ngài Đại Đức Pilinda- 
vaccha rằng: 

“Etadaggatn bhikkhave, mama sãvakãnatn 
bhikkhũnatn devatãnam piyamanãpãnam yadidam 
Pilindavaccho 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


111 


“Này chư Tỳ khim, trong hàng Tỳ khưu Thanh 
Văn đệ tử của Như Lai, Pilindavaccha là Tỳ khưu 
cao quý nhất về đức hạnh, làm cho chư thiên yêu 
mến 

Như vậy, sự việc đã thành tựu đúng theo 
nguyện vọng của Ngài và đúng theo lời thọ ký của 
Đức Phật Padumuttara trong quá khứ. 

Tích Bố Thí Thuốc 

Tiền thân của Ngài Đại Đức Bãkula^^^ được 
tóm lược như sau: 

Thời kỳ Đức Phật Anomadassĩ^^^ xuất hiện trên 
thế gian, tiền thân Ngài Bãkula là một vị đạo sĩ 
chứng đắc 8 bậc thiền, có ngũ thông, đến hầu Đức 
Phật nghe pháp, xin thọ Tam quy nơi Đức Phật. 

Một thời nọ, Đức Phật Anomadassĩ bị lâm 
bệnh phong hàn, vị đạo sĩ (tiền thân Ngài Đại Đức 
Bãkula) đi tìm thuốc đem về làm phước bố thí cúng 
dường đến Đức Phật. Nhờ uống thuốc ấy, Đức Phật 
khỏi bệnh. 

Vị đạo sĩ cầu nguyện rằng: “Do nhờ phước 
thiện bo thỉ thuốc, trị khỏi bệnh của Đức Phật, kiếp 
nào con cũng có sắc thân không bệnh hoạn om 
đau 


' Bộ Chú giải Anguttaranikãya, phần Etadaggavagga. 

^ Thời kỳ Đức Phật Anomadassĩ đến Đức Phật Padumuttara 
cách 1 a tăng kỳ. 




112 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Vị đạo sĩ ấy sau khi chết, do năng lực bậc thiền 
sở đắc của mình được tái sanh lên cõi trời phạm 
thiên, những kiếp kế tiếp suốt 1 a tăng kỳ tái sanh 
làm người hoặc chư thiên, phạm thiên. 

Đến thời kỳ Đức Phật Padumuttara^^\ tiền 
thân Ngài Bãkula sanh trong gia đình quý tộc, 
thường đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Một hôm, 
Ngài nhìn thấy Đức Phật tuyên dương một vị Tỳ 
khưu xuất sắc nhất về đức hạnh ít bệnh hoạn ốm 
đau. Ngài rất hoan hỉ có nguyện vọng muốn được 
địa vị xuất sắc nhất ấy, Ngài cố gắng tạo mọi 
phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng 
chư Đại Đức Tăng, nhất là bố thí cúng dường 
thuốc trị bệnh. Ngài được Đức Phật Padumuttara 
thọ ký, trong vị lai, vào thời kỳ Đức Phật Gotama, 
Ngài sẽ là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức 
Phật Gotama xuất sắc nhất về đức hạnh ít bệnh 
hoạn ốm đau. Ngài vô cùng hoan hỉ tạo mọi phước 
thiện đến trọn kiếp, do thiện nghiệp ấy cho quả chỉ 
tái sanh làm người hoặc chư thiên nơi cõi trời mà 
thôi. 

Đến thời kỳ Đức Phật Vipassĩ^^^ xuất hiện trên 
thế gian, tiền thân Ngài Đại Đức Bãkula sanh trong 
dòng dõi Bà la môn cao quý. Khi trưởng thành 


' Thời kỳ Đức Phật Padumuttara cách trái đất của chúng ta 
100 ngàn đại kiếp trái đất. 

^ Thời kỳ Đức Phật Vipassĩ cách trái đất của chúng ta 91 đại 
kiếp trái đất. 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


113 


Ngài xuất gia trở thành đạo sĩ chứng đắc các bậc 
thiền, thường đến hầu Đức Phật nghe pháp, thọ 
Tam quy nơi Đức Phật. Vị đạo sĩ thường đến hộ độ 
Đức Phật. 

Một lần nọ, có một số Tỳ khưu bị bệnh, vị đạo 
sĩ đi tìm thuốc về làm phước bố thí chữa trị cho 
những vị Tỳ khưu ấy đều khỏi bệnh. Đến khi vị 
đạo sĩ hết tuổi thọ, do năng lực sắc giới thiện 
nghiệp cho quả tái sanh lên cõi phạm thiên. Suốt 91 
đại kiếp chỉ tái sanh làm người hoặc chư thiên nơi 
cõi trời mà thôi. 

Đến thời kỳ Đức Phật Kassapa^^^ xuất hiện 
trên thế gian, tiền kiếp Ngài Đại Đức Bãkula sanh 
trong gia đình giàu sang phú quý; Ngài đã xây cất 
chánh điện, trai đường, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà 
thương dâng cúng đến chư Tăng, đặc biệt thích 
làm phước bố thí thuốc trị bệnh đến chư Tỳ khưu 
Tăng. Khi hết tuổi thọ, do phước thiện ấy cho quả 
được tái sanh cõi trời và cõi người, không hề sa 
đọa trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, 
súc sinh). 

Kiếp hiện tại, cũng là kiếp chót, Ngài sanh 
trong gia đình phú hộ xứ Kosambĩ. Ngài sanh ra 
đời đến ngày thứ năm, theo tục lệ, những người vú 
nuôi bồng ẵm Ngài xuống dòng sông Yãmunã để 


' Thời kỳ Đức Phật Kassapa trước Đức Phật Gotama, cũng 

r r 

trong kiêp trái đât này. 




114 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


tắm cho khỏi bệnh. Một con cá lớn nhìn thấy đứa 
trẻ tưởng là miếng mồi, hoi đến nuốt chửng Ngài 
vào bụng. Dầu Ngài nằm trong bụng con cá vẫn 
cảm thấy an lạc. Do năng lực phước thiện của 
Ngài, làm cho con cá cảm thấy nóng nảy bơi suốt 3 
do tuần đến xứ Bãrãụasi thì bị mắc lưới của dân 
chài xứ ấy. Dân chài bắt con cá đem bán cho gia 
dinh phú hộ Bãrãụasĩ không có con. Do năng lực 
phước thiện của Ngài, khiến cho bà phu nhân phú 
hộ tự tay mình mổ bụng con cá phát hiện một đứa 
trẻ nằm trong bụng con cá, bà vô cùng vui mừng, 
hạnh phúc được một đứa trẻ, bà reo lên “tôi được 
một đứa con trong bụng cá”. Tiếng lảnh phi 
thường lan rộng, ông bà phú hộ Kosambĩ đến nhìn 
nhận là đứa con trai của chính mình cưu mang đủ 
10 tháng sinh ra, đứa bé bị con cá nuốt vào bụng. 
Như vậy, đứa bé này đúng là con của họ, không 
phải con của gia đình ông bà phú hộ xứ Bãrãụasĩ. 
Hai gia đình phú hộ tranh chấp, không bên nào 
nhường bên nào. Họ đem sự việc trình Đức vua 
phán xử. Đức vua phán rằng: đứa bé này là con 
chung của hai gia đình phú hộ: phú hộ xứ 
Kosambĩ và phú hộ Bãrãụasĩ. Do đó, đặt tên Ngài 
là Bãkulakumãra có nghĩa là đứa bé của hai gia 


đình. Ngài được hai gia đình nuôi dưỡng, môi gia 
dinh 4 tháng. Ngài ở gia đình bên này suốt 4 tháng 
rồi đến gia đình bên kia 4 tháng, và cứ thế thay 
phiên nhu vậy. 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


115 


Cuộc đời Ngài hưởng sự an lạc của hai gia 
đình phú hộ suốt 80 năm. 

Trong thời kỳ Đức Phật Gotama, một thuở nọ, 
Đức Phật ngự đến xứ Kosambĩ, Ngài Bãkula đến 
hầu Đức Phật lắng nghe chánh pháp, nhàm chán 
đời sống tại gia, xin Đức Phật cho phép xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. Sau khi đã trở thành Tỳ khưu được 
7 ngày, qua đến sáng ngày thứ 8 Ngài tiến hành 
thiền tuệ, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo - 
Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh 
Đạo - A-ra-hán Thánh Quả cùng với Tứ tuệ phân 
tích, hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia. 

Đức Phật tán dương Ngài Đại Đức Bãkula 
rằng: 

“Etadaggatn bhikkhave, mama sãvakãnatn 
bhikkhũnam appãbãdhãnam yadidam Bãkulo 

“Này chư Tỳ khim, trong hàng Thanh Văn đệ 
tử của Như Lai, Bãkula xuất sắc nhất về đức hạnh 
ít bệnh hoạn om đau 

Những quả báu đều bắt nguồn từ phước thiện 
bố thí thuốc trị bệnh đến Đức Phật Anomadassĩ. 

Ngài Đại Đức Bãkula ít bệnh hoạn ốm đau 
nhất, xuất gia trở thành Tỳ khưu được 80 hạ. Ngài 
tịch diệt Niết Bàn lúc tròn 160 tuổi, là người có 
tuổi thọ, sống lâu nhất trong giáo pháp của Đức 
Phật Gotama. 




116 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Tích Bố Thí Đèn 


Tiền thân của Ngài Đại Đức Pancadĩpaka^^^ là 
một cận sự nam trong thời kỳ Đức Phật Padumuttara 
xuất hiện trên thế gian. 

Người cận sự nam nhìn thấy những người Phật 
tử có đức tin nơi Đức Phật, thường đến lễ bái cúng 
dường tại đại cội Bồ Đe của Đức Phật Padumuttara. 
Một hôm, Ngài phát sanh đức tin trong sạch bố thí 
những ngọn đèn thắp sáng chung quanh cúng dường 
đại cội Bồ Đề. 


Do năng lực bố thí đèn cúng dường đại cội Bồ 
Đe ấy, Ngài được tái sanh làm vua cõi Tam thập 
tam thiên hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy; khi tái 
sanh làm người là Đức Chuyển luân thánh vương, 
hoặc làm Vua một nước lớn hưởng sự an lạc trong 
cõi người, suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất, chỉ tái 
sanh những cõi thiện giới: cõi người và cõi trời, 
không hề bị sa đọa trong 4 cõi ác giới. 


Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, Ngài sanh trong gia đình quý tộc. Khi trưởng 
thành, một hôm đến nghe Đức Phật thuyết pháp 
phát sanh tâm nhảm chán đời sống tại gia, xin Đức 
Phật cho phép xuất gia trở thành Tỳ khưu. Sau khi 
trở thành Tỳ khưu, Ngài tiến hành thiền định, tiến 


' Bộ Apadana, tích Pancadipaka apadana. 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


117 


hành thiên tuệ chứng đăc từ Nhập Lưu Thánh Đạo - 
Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Đạo 
- A-ra-hán Thánh Quả với Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông, hoàn thảnh xong phận sự của Sa môn. 

Như vậy, tất cả quả báu đều bắt nguồn từ bố thi 
đèn thắp sáng chung quanh cúng dường đại cội Bồ 
Đề của Đức Phật Padumuttara. 

Tích Bố Thí Vật Thực 

Trong bộ Vimãvatthu, tích Bhikkhãdãyakavi- 
mãna được tóm lược như sau: 

Người cận sự nam ở trong nhà, rửa tay sửa 
soạn dùng vật thực, đang xới com ra đĩa để ăn, 
nhìn thấy một vị Tỳ khưu đi khất thực đang đứng 
trước cửa nhà. Người cận sự nam đem đĩa cơm, có 
một món đồ ăn ra để vào bát vị Tỳ khưu. Vị Tỳ 
khưu cầu nguyện an lành xong rồi đi. Người cận sự 
nam vô cùng hoan hỉ nghĩ rằng: “Hôm nay, ta nhịn 
ăn, dành vật thực làm phước bo thỉ cúng dường 
đến vị Tỳ khim ẩy 

về sau người thí chủ ấy chết, do năng lực 
phước thiện bố thí vật thực ấy cho quả, được tái 
sanh làm vị thiên nam ở cõi Tam thập tam thiên có 
lâu đài bằng vàng cao 12 do tuần, xung quanh lâu 
đài có 700 phòng lớn, những cây cột bằng ngọc 
quý, những đồ trang trí toàn bằng những vật quý 
giá. 




118 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Vị thiên nam có nhiều oai lực, có hào quang 
sáng ngời mọi phuơng huớng, có nhiều thiên nữ 
hầu hạ ngày đêm... 

Tất cả mọi quả báu phát sanh do phuớc thiện 
bố thí vật thực đến vị Tỳ khuu. 


Tích Bố Thí Dép 

Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna bay lên cõi 
Tam thập tam thiên, nhìn thấy một lâu đài nguy 
nga tráng lệ, có nhiều thiên nữ hầu hạ, bèn hỏi 
rằng: 

- Này thiên nữ, tiền kiếp cô đã tạo phước thiện 
gì, kiếp này cô hưởng sự an lạc như vậy? 

Thiên nữ Upãhanadãyikã trả lời Ngài Đại Đức 
Mahãmoggallãna: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna, 
con là thiên nữ Upãhanadãyikã. Kiếp trước, khi ở 
cõi người vào thời Đức Phật Kassapa xuất hiện 
trên thế gian, con nhìn thấy vị Tỳ khưu đang đi bát, 
con có dâng một đôi dép đến vị Tỳ khưu. Do năng 
lực phước thiện bo thỉ dép ẩy, cho quả được tái 
sanh lên cõi Tam thập tam thiên, trong lâu đài xinh 
đẹp, có thiên nữ hầu hạ, hưởng sự an lạc như thế 
này. 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


119 


Tích Bố Thí Hoa 


Thời kỳ Đức Phật Sikhi^^^ xuất hiện trên thế 
gian, một người bán hoa lài, đem hoa từ rừng ra, 
giữa đường gặp Đức Phật Sikhi ngự đi khất thực, 
người ấy phát sanh đức tin trong sạch, để giỏ hoa 
xuống đảnh lễ Đức Phật rồi cúng dường Đức Phật 
một nắm hoa lài. 


Đức Phật muôn làm cho người bán hoa phát 
sanh đức tin, nên hóa phép thần thông ghép những 
đóa hoa thảnh lọng che trên đầu Ngài, cho đến khi 
ngự trở về chùa mới biến mất. Người bán hoa nhìn 
thấy vô cùng ngạc nhiên, vô cùng hoan hỉ. Đen khi 
hết tuổi thọ, do phước thiện bố thí cho quả được tái 
sanh lên cõi Tam thập tam thiên. Do năng lực 
phước thiện bố thí hoa ấy, chỉ cho quả tái sanh cõi 
trời, cõi người suốt 31 đại kiếp trái đất, không hề bị 
sa đọa trong 4 cõi ác giới. 


Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu thân của người bán hoa, cũng do năng lực 
phước thiện bố thí hoa ấy cho quả tái sanh làm 
người, gặp Đức Phật Gotama xin phép xuất gia trở 
thành Tỳ khưu, hành thiền tuệ chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh Quả. 


' Thời kỳ Đức Phật Sikhi cách trái đất chúng ta 31 đại kiếp 
trái đất. 




120 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Tích Bố Thí 4 Quả Xoài 

Trong bộ Vimãnavatthu, tích Phaladãyaka- 
vimãna được tóm lược như sau: 

Một người làm vườn xoài của Đức vua 
Bimbisãra, một hôm, Đức vua truyền gọi người 
làm vườn xoài đến và phán rằng: 

- Này ngươi, Trẫm muốn thưởng thức xoài; 
ngươi có thế làm cách nào đế có xoài, đem đến 
dâng Trẫm được hay không? 

- Tâu bệ hạ! Lúc này không phải mùa xoài, xin 
bệ hạ ráng đợi một thời gian ngắn, hạ thần sẽ cố 
gắng làm cho cây xoài ra quả sớm. 

Đức vua ưng thuận, người làm vườn xoài chọn 
một cây xoài rồi chăm sóc đặc biệt, làm cho cây 
xoài ra bông, kết trái chín được 4 quả. Người ấy 
đem đến dâng Đức vua, trên đường đi, nhìn thấy 
Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna đang đi khất thực, 
liền nghĩ rằng: “Những quả xoài này trái mùa rất 
ngon, ta nên làm phước bo thỉ đế bát đến Ngài Đại 
Đức Mahãmoggallãna, dầu Đức vua có giết ta 
hoặc đuối ta ra khỏi nước, ta cũng chấp nhận. Neu 
ta đem 4 quả xoài này đến dâng cho Đức vua, thì 
ta chỉ được bỗng lộc trong kiếp hiện tại mà thôi; 
còn như ta làm phước thiện bo thỉ dâng 4 quả xoài 
này đến Ngài Đại Đức, thì ta không những được 
quả báu ở kiếp hiện tại mà còn vô lượng kiếp vị lai 
nữa ”. 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


121 


Nghĩ vậy, người ấy đem 4 quả xoài đến cung 

kính làm phước để bát dâng đến Ngài Đại Đức. Khi 

dâng xong, tâm cảm thấy vô cùng hoan hỉ, đi đến 

hầu Đức vua tâu rõ mọi việc rồi xin chịu tội. 

• • • • 

Nghe tâu xong, Đức vua truyền lệnh cho một 
vị quan điều tra xem chuyện này thực hư nhu thế 
nào, rồi về trình Đức vua. 

Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna đem 4 quả xoài 
kính dâng đến Đức Phật, Đức Phật độ 1 quả, còn 3 
quả, Ngài ban phát cho Ngài Đại Đức Sãriputta, 
Ngài Mahãmoggallãna, Ngài Mahãkassapa mỗi 
Ngài 1 quả. 

Vị quan trở về tâu Đức vua biết sự việc ấy, 
nghe vậy, Đức vua vô cùng hoan hỉ nghĩ rằng: 
Người làm vườn là bậc Thiện trí, dám hy sinh sanh 
mạng để mưu cầu phước thiện thanh cao. 

Đức vua ban thưởng cho người làm vườn một 
làng để thu thuế, vàng, bạc, vải, đồ đạc... và Đức 
vua yêu cầu rằng: “Nhà ngươi có cơ hội tốt ỉàm 
phước thiện bo thỉ 4 quả xoài đến Ngài Đại Đức, 
vậy nhà ngươi hãy chia phần phước thiện ẩy đến 
cho Trẫm với 

Người làm vườn xoài tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ! Kính xỉn bệ hạ hoan hỉ phần phước 
thiện ẩy. 

về sau, người làm vườn xoài ấy chết, do năng 
lực phước thiện bố thí ấy cho quả tái sanh làm thiên 




122 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


nam cõi Tam thập tam thiên trong lâu đài băng 
vàng cao 16 do tuần, có 700 phòng lớn, cột bằng 
ngọc quý, những đồ trang trí quý giàu; là một thiên 
nam có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời khắp 
mọi phuơng, có rất nhiều thiên nữ hầu hạ, huởng 
mọi sự an lạc trong cõi trời. 

Đó là quả báu của phuớc thiện bố thí 4 quả 
xoài đến Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna. 

Tích Bố Thí Cơm Cháy 

Trong bộ Vimãnavatthu, tích Ãcãmadãyikã- 
vimãna đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một bà già nghèo khổ ăn mày, sống nhờ đằng 
sau hiên nhà nguời khác, nguời ta nhìn thấy bà 
đáng thuơng nên thuờng cho cơm, cháo và miếng 
cơm cháy... để bà sống qua ngày. 

Một hôm, Ngài Đại Đức Mahãkassapa vừa xả 
diệt thọ tuởng định, quán xét nên đi khất thực để tế 
độ nguời nào. Ngài nhìn thấy một bà già nghèo 
khổ, gần chết, nếu bà chết có thể sa đọa địa ngục. 
Ngài nghĩ nên đi khất thực tế độ bà, để cứu vớt bà 
tránh khỏi bị sa đọa địa ngục, do nhờ phuớc thiện 
bố thí miếng cơm cháy, còn cho quả tái sanh lên 
cõi Hóa lạc thiên. 

Xét thấy nhu vậy, vào buổi sáng, Ngài mặc y 
mang bát đi đến chỗ ở của bà. Trong khi đó Vua 
trời Sakka biến hóa thảnh nguời già đem vật thực 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


123 


đến để bát dâng cho Ngài, Ngài biết người già đó là 
Vua trời Sakka, nên bảo rằng: 

- Này Đức vua trời, ông không nên giành phước 
báu của người nghèo khổ. 

Ngài không chịu dỡ bát, vẫn đứng yên trước bà 
già nghèo khổ kia. Bà nghĩ rằng: “Vgà/ Đại Đức là 
bậc có giới đức lớn, được phần đông tôn kỉnh, 
phận ta nghèo khố không có gì quỷ giá đế làm 
phước thiện bo thỉ đến Ngài, ta chỉ có nước cơm và 
miếng cơm cháy không ngon lành gì cả. Vả lại, còn 
đựng trong một đồ dùng không sạch sẽ, ta nào dám 
làm phước bổ thỉ đế bát đến Ngài được Nên bà 
bạch rằng: 

- Kính xin Ngài đi nơi khác. Bạch Ngài. 

Ngài vẫn đứng yên không đi nơi khác, những 
người khác đem vật thực đến để bát dâng cúng, 
Ngài vẫn không dỡ nắp bát để nhận. Bà già nghĩ 
rằng: “Chắc chắn Ngài Đại Đức đứng đây đế tế độ 
ta. Bà phát sanh đức tin trong sạch muốn làm 
phước thiện bo thỉ. Bà đem miếng cơm cháy đến, 
Ngài liền dỡ nắp bát, bà đế vào trong bát cúng 
dường Ngài một cách tôn kính ”. 

Ngài Đại Đức tỏ vẻ muốn thọ thực, để cho bà 
thấy, càng phát sanh đức tin trong sạch, hoan hỉ 
trong việc phước thiện bố thí của bà. Mọi người 
hiểu ý, trải chỗ ngồi, Ngài ngồi thọ thực miếng 
cơm cháy ấy. uống nước xong, Ngài thuyết pháp, 




124 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


làm cho bà già hoan hỉ trong phước thiện bô thí của 
mình và cho bà biết được rằng; bà đã từng là thân 
mẫu của Ngài trong tiền kiếp. Bà càng có đức tin 
trong sạch nơi Ngài Đại Đức và vô cùng hoan hỉ 
phước thiện bố thí đã làm. về sau, bà chết, do năng 
lực phước thiện bố thí cho quả, được tái sanh làm 
thiên nam cõi Hóa lạc thiên (cõi thứ năm trong 6 
cõi trời dục giới) có nhiều oai lực, hưởng mọi sự 
an lạc trong cõi trời ấy. 

Tích Dâng Vật Thực Đến Đức Phật 

Trong bộ Vimãnavatthu, tích Bhikkhadãyikã- 
vimãna được tóm lược như sau: 

Vào canh chót đêm, Đức Phật nhập đại bi định, 
khi xả định quán xét chúng sinh nên tế độ, Ngài 
nhìn thấy một người đàn bà sắp hết tuổi thọ, sau 
khi chết, do ác nghiệp của bà đã tạo sẽ bị sa vào địa 
ngục. Đức Phật muốn tế độ bà tránh khỏi cảnh địa 
ngục, được tái sanh cõi trời. 

Sáng hôm ấy, Đức Phật một mình mặc y mang 
bát ngự đến kinh thảnh Uttaramadhura để tế độ 
người đàn bà ấy. Người đàn bà nấu cơm xong, lấy 
hũ đi lấy nước, trên đường về nhà gặp Đức Phật, 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã thọ nhận 
vật thực được hay chưa? Bạch Ngài. 

- Chắc sẽ được. - Đức Phật đáp. 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


125 


Người đàn bà biêt Đức Phật chưa được vật 
thực, nên kính thỉnh Đức Phật đến nhà bà để dâng 
cúng, Đức Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời của 
bà. Bà vô cùng hoan hỉ đi về nhà trước, sửa soạn 
trải chỗ ngồi chờ tiếp đón Đức Phật vào nhà, ngồi 
chỗ cao quý, chính tự tay bà dâng cúng những vật 
thực. Đức Phật thọ thực xong, thuyết pháp để cho 
bà hoan hỉ phước thiện bố thí của mình. 

Sau đó 2 - 3 ngày bà chết, do năng lực phước 
thiện bố thí vật thực cho quả, được tái sanh làm 
thiên nữ trong lâu đài xinh đẹp, có ngàn thiên nữ 
hầu hạ, hưởng sự an lạc trong cõi trời. 

Tích Bố Thí Bánh 

Trong bộ Vimãnavatthu, tích UỊãravimãna 
được tóm lược như sau: 

Cô gái sanh trưởng trong gia đình thường hộ 
độ Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna, cô có đức tin 
nơi Tam bảo, hoan hỉ trong việc bố thí, khi lớn lên 
cô có chồng, làm dâu trong gia đình ngoại đạo tà 
kiến. 

Một hôm, Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna đi 
khất thực trong thành Rãjagaha, đang đứng trước 
cửa nhà chồng, cô nhìn thấy liền thỉnh vào nhà, 
đảnh lễ Ngài xong, khi ấy mẹ chồng không có ở 
nhà, cô tự xem là con dâu trong nhà, cô mới dám 
lấy cái bánh mà mẹ chồng để trong tủ đồ ăn, đem 




126 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


làm phước thiện bố thí để bát đến Ngài Đại Đức 
Mahãmoggallãna. Cô nghĩ rằng, khi mẹ chồng trở 
về, cô sẽ thưa lại, chắc mẹ chồng hoan hỉ lắm. 

Ngài Đại Đức thuyết pháp, làm cho cô hoan hỉ 
phước thiện bố thí rồi đi ra. 

Khi mẹ chồng trở về, cô thưa lại với bà rằng: 

- Thưa mẹ, con đã lấy cái bánh mẹ để trong tủ 
đem làm phước để bát đến Ngài Đại Đức 
Mahãmoggallãna rồi, xin mẹ hoan hỉ phần phước 
thiện bố thí này. 

Mẹ chồng nghe như vậy, không hoan hỉ, lại 
còn tức giận mắng chửi nàng dâu thậm tệ rằng: Tại 
sao đem bánh cho Sa môn! 

Vì tức giận quá, không còn biết tội lỗi nữa, bà 
mẹ chồng cầm cái chầy đâm tiêu đánh nàng dâu 
trọng thưong, 2-3 ngày sau cô chết. Cô dâu vốn là 
người có đức tin nơi Tam bảo, có thiện tâm hoan hỉ 
trong sự bố thí, nhất là phước thiện bố thí để bát cái 
bánh cúng dường đến Ngài Đại Đức Mahãmog- 
gallãna hiện rõ trong khi sắp chết. Cho nên, sau khi 
chết, do năng lực phước thiện ấy cho quả, được tái 
sanh làm một thiên nữ có nhiều oai lực cõi Tam 
thập tam thiên, trong lâu đài bằng vàng nguy nga 
tráng lệ, có nhiều thiên nữ hầu hạ dờn ca múa hát, 
hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời. 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


127 


Tích Một Lần Để Bát 

Trong bộ Therĩapãdãna, tích Ekapiụdapãti- 
katherĩ được tóm lược như sau: 

Tiền thân của Đại Đức Tỳ khưu ni Ekapiụda- 
pãtikatherĩ là Hoàng hậu của Đức vua Bandhumã 
vào thời Đức Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế gian, 
trong thời đại con người có tuổi thọ khoảng 80.000 
năm, cách kiếp trái đất này 91 đại kiếp trái đất. Một 
hôm, có nguyện vọng muốn để bát, bà Hoàng hậu 
đến tâu lên Đức vua rằng: 

- Tâu hoàng thượng! Thần thiếp có nguyện 
vọng muốn đế bát một vị Tỳ khim, kính xin hoàng 
thượng cho phép thỉnh một vị Tỳ khưu về cung đế 
thần thiếp làm phước bổ thỉ cúng dường vật thực. 

Đức vua chuẩn tấu xong, truyền vị quan thỉnh 
một vị Tỳ khưu vào cung. 

Hoàng hậu có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, 
vô cùng hoan hỉ cung kính lễ bái vị Tỳ khưu xong, 
tự tay mình để những vật thực vào bát cúng dường 
vị Tỳ khưu. Vị Tỳ khưu nhận vật thực xong, phúc 
chúc Hoàng hậu rồi đi ra. 

Với tác ý thiện tâm hoan hỉ đầy đủ 3 giai đoạn: 
Trước khi làm phước thiện bo thỉ, đang khi làm 
phước thiện bo thỉ và sau khỉ đã làm xong phước 
thiện bổ thí; dầu chỉ một lần để bát cúng dường đến 
vị Tỳ khưu ấy, nhưng Hoàng hậu vô cùng hoan hỉ 




128 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


phước thiện bố thí, thường niệm tưởng đến phước 
thiện bố thí (cãgãnussati). Hoàng hậu đến khi hết 
tuổi thọ (chết), do năng lực phước thiện bố thí để 
bát cúng dường một lần đến vị Tỳ khưu ấy, cho 
quả tái sanh làm thiên nữ cõi Tam thập tam thiên; 
suốt 30 kiếp làm Hoàng hậu của Đức vua trời 
Sakka cõi Tam thập tam thiên; khi tái sanh cõi 
người, làm Chánh cung Hoàng hậu của Đức 
Chuyển luân thánh vưong 20 kiếp; suốt 91 đại kiếp 
trái đất không hề sa đọa 4 cõi ác giới (địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sinh) chỉ tái sanh cõi thiện giới: 
cõi trời và cõi người mà thôi. 


Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, do thiện nghiệp ấy cho quả được tái sanh 
làm Công chúa Mittã dòng Sakya, ở kinh thảnh 
Kapilavatthu. Khi Đức Phật ngự trở về thuyết pháp 
tế độ hoàng tộc Sakya, Công chúa nghe pháp, thọ 
Tam quy và thọ trì bát giới, đến khi bà Gotamĩ từ 
bỏ cung điện đi xuất gia trở thảnh Tỳ khưu ni cùng 
với 500 cô gái dòng Sakya, trong đó có Công chúa 
Mittã. Sau khi trở thảnh Tỳ khưu ni, tinh tấn tiến 
hành thiền tuệ, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo 
- Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh 
Đạo - A-ra-hán Thánh Quả trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, đến khi tịch diệt Niết Bàn chấm dứt khổ tử 
sanh luân hồi trong tam giới. 




NHỮNG TÍCH BỚ THÍ 


129 


Những quả phước thiện băt nguôn từ phước 
thiện bố thí để bát cúng dường một lần đến một vị 
Tỳ khưu, do đó, có tên là Ekapiụnapãtikatherĩ: vị 
Đại Đức Tỳ khưu ni một lần đế bát. 

Tích Bố Thí Nước 

Trong bộ Apãdãna tích Ngài Đại Đức Tỳ khưu 
ni Udakadãyikãtherĩ tóm lược như sau: 

Thời kỳ Đức Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế 
gian, tiền thân Ngài Đại Đức Tỳ khưu ni Udaka- 
dãyikãtherĩ, là người đàn bà nghèo, sống bằng nghề 
đội nước dùng đến các nhà phú hộ, nhà các vị 
quan, nhà giàu có... khi nhìn thấy những người giàu 
có làm phước thiện bố thí đến chư Tỳ khưu Tăng, 
bà suy xét rằng: “Người ta có nhiều của cải, họ 
muốn làm mọi phước thiện bo thỉ thật dễ dàng, còn 
ta nghèo kho thiếu thon, không có vật gì đảng đế 
làm phước thiện bo thỉ được cả; kiếp này ta đã 
nghèo khố, ta không bo thỉ, kiếp sau ta lại càng 
nghèo khố hơn nữa; tốt hơn, ta nên đội nước đế 
làm phước thiện bổ thỉ vậy 

Bà suy xét như vậy, từ đó về sau, hằng ngày bà 
làm phước thiện bố thí nước đến chư Tỳ khưu 
Tăng để uống, để dùng. Trong chùa, chỗ nào có đồ 
đựng nước uống, bà đổ đầy nước uống, chỗ nào 
đựng nước dùng, bà đổ đầy nước dùng, vì thế chư 
Tỳ khưu Tăng được đầy đủ nước uống, nước dùng. 




130 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Sau khi bà chết, do phước thiện bố thí nước cho 
quả tái sanh cõi thiện giới: Cõi trời và cõi người 
hưởng được mọi sự an lạc 


Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu thân người đàn bà ấy, do phước thiện 
cho quả tái sanh làm người, đến hầu Đức Phật nghe 
pháp, xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thảnh Tỳ 
khưu ni. Sau khi trở thảnh Tỳ khưu ni không lâu, 
bà tiến hành thiền tuệ, chứng đắc từ Nhập Lưu 
Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra- 
hán Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh Quả trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán, khi hết tuổi thọ tịch diệt Niết 
Bàn, chấm dứt khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 


Bô thí nước có 7 quả báu: 

1- Được nhiều kiếp làm vua trời. 

2- Được nhiều kiếp làm Đức chuyến luân thánh 
vương. 

3- Tránh khỏi sa vào 4 cõi ác giới: địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sinh. 

4- ớ nơi nào, nơi ẩy có nước đầy đủ. 

5- ít bệnh hoạn om đau, có sắc thân xỉnh đẹp. 

6- Dầu mùa nang hoặc mùa lạnh, khi cầu mưa, 
thì có mưa ngay. 

7- Diệt được phiền não ô nhiễm. 

Đó là 7 quả báu của phước thiện bố thí nước. 




NHÂN QUẢ TƯƠNG XỨNG 


131 


Nhân Và Quả Tương Xứng 


Quả tuỳ thuộc vào nhân. Nhân thê nào, quả thê 
ấy; nghĩa là nhân tốt thì cho quả tốt, nhân xấu thì 
cho quả xấu, lâu hay mau tuỳ theo năng lực của 
nghiệp ấy. 

Như trong bài kinh Manãpadãyĩsutta^^^ tóm 
lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức Thê Tôn ngự tại giảng 
đường Kutãgãra trong khu rừng lớn gần xứ Vesãli. 
Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn mặc y, mang bát ngự 
đi khất thực, vào biệt thự của ông cư sĩ Ugga, 
người dân thành Vesãli, ngồi trên toạ cụ cao quý. 
Khi ấy ông cư sĩ Ugga đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ngồi nơi hợp lẽ, bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức Thê Tôn, con đã từng nghe từ 
kim ngôn của Ngài rằng: “Người nào bổ thi vật hài 
lòng, thường được vật hài lòng”. 


Như vậy, món ăn tên Sãlapupphaka^^^ thơm 
ngon như hoa sãla làm rất công phu, là món ăn mà 
con rất hài lòng ưa thích nhất; con đã kính dâng 
cúng đến Đức Thế Tôn, Ngài đã có lòng từ bi tế độ 
thọ nhận món ăn ấy của con rồi. 


' Aủguttaranikãya, Pancakanipãta, kinh Manãpadãyĩsutta. 

^ Sãlapupphaka: một món ăn làm bằng bột gạo sãli trộn với 
các đồ gia vị ngon lành, chiên bơ... là món ăn làm rất công 
phu, rất ngon có mùi thơm như hoa sãla. 




132 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Kính bạch Đức Thê Tôn, con đã từng nghe từ 
kim ngôn của Ngài rằng: “Người nào bổ thi vật hài 
lòng, thường được vật hài lòng”. 

Như vậy, món thịt heo loại ngon^^^ (sampanna- 
varasukaramamsa) nấu rất công phu thật ngon 
lành, mà con rất hài lòng ưa thích nhất; con đã kính 
dâng cúng đến Đức Thế Tôn, Ngài đã có lòng từ bi 
tế độ thọ nhận món ăn ấy của con rồi. 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, con đã từng 
nghe..: “Người nào bo thỉ vật hài lòng, thường 
được vật hài lòng ”. 

Như vậy, món ăn NãỊiyãsãka^^^ là món rau trộn 
với bột gạo sãli chiên bo rất thom ngon, là món ăn 
mà con rất hài lòng ưa thích nhất, con đã kính dâng 
cúng đến Đức Thế Tôn, Ngài đã có lòng từ bi tế độ 
thọ nhận món ăn ấy của con rồi. 

- Kính bạch Đức Thể Tôn, con đã từng 
nghe...: “Người nào bo thỉ vật hài lòng, thường 
được vật hài lòng ”. 

Như vậy, cơm nấu bằng gạo Sãli thượng hạng, 
cùng với các món đồ ăn ngon lành, là món mà con 
hài lòng nhất, con đã kính dâng cúng đến Đức Thế 


' Sampannavarasukaramamsa: món thịt heo ngon nấu với 
các đồ gia vị ngon lành, đế cất kỷ một năm sau mới dùng. 

^ NãỊiyãsãka: món rau làm rất công phu, rất ngon lành. 




NHÂN QUẢ TƯƠNG XỨNG 


133 


Tôn, Ngài đã có lòng từ bi tê độ thọ lãnh món vật 
thực ấy của con rồi. 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, con đã từng 
nghe...: “Người nào bo thỉ vật hài lòng, thường 
được vật hài lòng ”. 

Như vậy, một chiếc giường làm bằng gỗ quý 
có 4 chân chạm trổ hình thú dữ với nghệ thuật tuyệt 
vời, lót trải tấm vải làm bằng lông cừu màu trắng, 
phủ một lớp vải có thêu những đoá hoa rất xinh 
đẹp, có gối đầu, gối hai bên... là chiếc giường mà 
con rất hài lòng ưa thích nhất. Nhưng con biết rằng 
chiếc giường ấy không thích họp với Đức Thế Tôn. 
Con có chiếc giường khác làm bằng gỗ trầm 
hương^^\ giá 100 ngàn kahãpana^^^ cũng là một 
chiếc giường mà con rất hài lòng ưa thích nhất, con 
đã dâng cúng đên Đức Thê Tôn, Ngài đã có lòng từ 
bi tế độ thọ nhận chiếc giường ấy của con rồi. 

Sau khi ông cư sĩ Ugga bạch xong, Đức Phật 
thuyết bài kệ rằng: 

- Người có đức tin tổt, bổ thí vật hài lòng. 
Thường được vật hài lòng. Người bo thỉ y 

phục. 

' Chiếc giường bằng gỗ trầm hương, Đức Phật cho cưa từng 
mảnh nhỏ, ban cho tất cả chư Tỳ khưu tán thành bột làm 
thuốc nhỏ mắt. 

^ Kahãpana: là thứ tiền vàng xứ Àn thời xưa. 




134 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Vật thực, nước, chỗ ở, thuốc men, vật dụng khác. 

Với tâm rất hoan hỉ, đến bậc có giới đức. 

Những vật bổ thỉ rồi, là vật đã xả ly. 

Không nghĩ lẩy trở lại. Người ẩy có trí tuệ. 

Hiểu biết rõ ràng rằng, bậc Thánh A-ra-hán. 

Như phước điền cao thượng. Bổ thí vật khó thí. 

Gọi là vật hài lòng, thường được vật hài lòng. 

Thuyết bài kệ tế độ làm cho ông cư sĩ Ugga xứ 
Vesãli vô cùng hoan hỉ xong, Đức Phật rời khỏi tư 
thất của ông trở về chùa. 

Sau đó thời gian không lâu, ông cư sĩ Ugga xứ 
Vesãli qua đời, do phước thiện ấy cho quả tái sanh 
lên cõi trời bậc cao trong nhóm chư thiên có tên 
Manomaya (thành tựu do tâm). 

Đức Thế Tôn ngự tại chùa letavana gần thảnh 
Sãvatthi, khi ấy, vào canh giữa đêm, vị thiên nam 
Ugga có hào quang sáng ngời hiện xuống ngôi 
chùa letavana, làm cho toàn ngôi chùa sáng ngời, 
đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, đứng một nơi 
hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn bèn hỏi rằng: 

- Này Ugga, những điều mong ước của con đã 
thành tựu roi hay chưa? 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, những điều mong 
ước của con đã được thành tim rồi, bạch Ngài. 




ưu THẾ ĐẶC BIỆT CỦA THÍ CHỦ 


135 


Khi ây Đức Thê Tôn thuyêt bài kệ răng: 

- Người thỉ vật hài lòng, với thiện tâm hoan hỉ. 

Thường được vật hài lòng. Người thỉ vật quý báu. 

Thường được vật quỷ báu. Người thí vật tốt lành. 

Thường được vật tốt lành. Người thí vật quỷ nhất. 

Thường được vật quỷ nhất. Người thí vật quỷ báu. 

Tốt lành và quỷ nhất, tái sanh cảnh giới nào. 

Thường được sự sổng lâu, sự hiển vinh, quyền lực. 

ưu Thế Đặc Biệt Của Thí Chủ 

ở trong đời này, người có phước thiện bố thí 
luôn luôn có ưu thế hơn người không bố thí. 

Tìm hiểu bài kinh Sumanãsutta^^^ tóm lược như 

sau: 

Sumanã là Công chúa của Đức vua Pasenadi 
xứ Kosala. Cô Công chúa có một đoàn nữ tuỳ tùng 
500 người đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, hàng Thanh Văn đệ 
tử của Đức Thế Tôn có 2 vị có đức tin, có giới, có 
tri tuệ đồng đều nhau. Song, một vị này có phước 
bo thỉ và một vị kia không có phước bo thỉ; cả hai 


Aủguttaranikãya, phân Pancakanipãta, kinh Sumanãsutta. 




136 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


vị ây khỉ từ bỏ cõi đời này, do thiện nghiệp cho quả 
tái sanh làm chư thiên cùng một cõi trời dục giới 
giong nhau. Vậy, có gì đặc biệt khác nhau giữa hai 
chư thiên ẩy hay không? Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 


- Này Sumana, hai vị thiên nam ẩy có sự khác 
biệt nhau là: 


Vị thiên nam vôn có phước bô thi có ưu thê hom 
hắn vị thiên nam von không có phước bổ thỉ bởi 5 
điều trong cõi trời là: 

- Tuổi thọ sổng lâu. 

- Sắc đẹp tuyệt vời. 

- An lạc tuyệt vời. 

- Danh tiếng, tuỳ tùng đông. 

- Quyền lực lớn trong cõi trời ẩy. 

Này Sumanã, vị thiên nam có phước bổ thỉ đặc 
biệt hơn hắn vị thiên nam không có phước bo thỉ 
bởi 5 điều trong cõi trời ẩy như vậy. 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, nếu hai vị thiên nam 
ẩy sau khỉ chết từ cõi trời, đều tái sanh làm người. 
Cả hai người này cũng là loài người giong nhau. 
Vậy có gì đặc biệt khác nhau giữa hai người ẩy hay 
không? Bạch Ngài. 




ưu THẾ ĐẶC BIỆT CỦA THÍ CHỦ 


137 


- Này Sumanã, hai người này có sự khác biệt 
nhau là: người có phước bo thỉ có ưu thế hơn 
người không có phước bo thỉ bởi 5 pháp: song lâu, 
sắc đẹp, an lạc, danh tiếng, tuỳ tùng đông và quyền 
lực lớn trong cõi người. 

Này Sumanã, người có phước bổ thỉ ưu thế hơn 
người không có phước bo thỉ bởi 5 pháp như vậy. 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, nếu cả hai người 
đều xuất gia trở thành Tỳ khim giong nhau. Vậy, có 
gì đặc biệt khác nhau giữa hai vị Tỳ khưu ấy hay 
không? Bạch Ngài! 


- Này Sumanã, hai vị Tỳ khưu này có sự khác 
biệt nhau, vị Tỳ khưu có phước bo thỉ ưu thế hơn vị 
Tỳ khưu không có phước bổ thỉ bởi 5 pháp là: 

Tỳ khưu có phước bổ thí, 

- Nếu cần y, thì có được nhiều y; không cần y 
cũng có được ít y. 

- Nếu cần vật thực, thì có được nhiều vật thực; 
không cần vật thực cũng có được ít vật thực. 

- Nếu cần chỗ ở, thì có được chỗ ở to lớn; 
không cần chỗ ở cũng có được chỗ ở vừa. 

- Nếu cần thuốc trị bệnh, thì có được nhiều 
thuổc trị bệnh; không cần thuốc trị bệnh cũng có 
đươc ít thuốc tri bênh. 




138 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Khỉ sông chung với những bạn đông phạm 
hạnh nào, những người bạn ẩy thường có thân, 
khấu, ỷ đoi xử tốt, đáng hài lòng nhiều hơn là đối 
xử xấu, không hài lòng; thường đem lại điều hài 
lòng nhiều hơn là điều không hài lòng. 

Này Sumanã, vị Tỳ khưu có phước bổ thí ưu 
thế hơn vị Tỳ khưu không có phước bo thỉ bằng 
năm pháp như vậy. 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, nếu hai vị đều 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán giống nhau. 
Vậy, có gì đặc biệt khác nhau giữa hai vị thánh A - 
ra-hán hay không? Bạch Ngài. 

- Này Sumanã, Như Lai không nói đến có sự 
khác biệt giữa sự giải thoát (A-ra-hán Thánh Đạo) 
của người này, với sự giải thoát (A-ra-hán Thánh 
Đạo) của người kia. 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, thật là điều phỉ 
thường! 

Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, thật là điều chưa từng 
được nghe như vậy bao giờ! 

Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy, nên làm 
phước thiện bo thỉ, nên làm mọi phước thiện, bởi vì 
phước thiện này làm duyên hỗ trợ sau khi tái sanh 
cõi trời, cõi người, hay ngay sau khi xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. 




ưu THẾ ĐẶC BIỆT CỦA THÍ CHỦ 


139 


- Đúng như vậy Sumanã! Nên làm phước thiện 
bo thỉ, nên làm mọi phước thiện, bởi vì phước thiện 
này làm duyên hỗ trợ sau khi tái sanh cõi trời, cõi 
người, hay ngay sau khi xuất gia trở thành Tỳ 
khuru. 

Bố Thí Có Quả Báu Vô Lượng 

Bố thí để có được quả báu vô lượng, sự bố thí 
ấy phải họp đủ 6 pháp. Thí chủ hợp đủ 3 pháp và 
người thọ thí hợp đủ 3 pháp, gồm đủ 6 pháp, chắc 
chắn quả báu vô lượng, đáng hài lòng hoan hỉ. 

A- Đối vói người thí chủ hợp đủ 3 pháp là: 

1- Trước khi bố thí, thí chủ có tác ý thiện tâm 
trong sạch và hoan hỉ. 

2- Đang khi bố thí, thí chủ có tác ý thiện tâm, 
có đức tin trong sạch, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
có trí tuệ hiểu biết rõ nghiệp là của riêng mình. 

3- Sau khi bố thí xong, thí chủ có tác ý thiện 
tâm trong sạch, có thiện tâm hoan hỉ phước thiện 
bố thí đã tạo xong; mỗi khi nghĩ đến phước bố thí 
ấy, thí chủ phát sanh thiện tâm trong sạch và hoan 
hỉ, không để ác tâm nào phát sanh xen lẫn làm cho 
tâm ô nhiễm. 




140 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


B- Đôi vói người thọ thí hợp đủ 3 pháp là: 

1- Người thọ thí là bậc Thánh không còn tham 
ái (hoặc hành giả tiến hành thiền tuệ cốt để diệt tận 
tâm tham ái). 

2- Người thọ thí là bậc Thánh không còn sân 
hận (hoặc hành giả đang tiến hành thiền tuệ cốt để 
diệt tận tâm sân hận). 

3- Người thọ thí là bậc Thánh không còn tâm si 
mê (hoặc hành giả đang tiến hành thiền tuệ cốt để 
diệt tận tâm si mê). 

Phước bố thí họp đầy đủ 6 chi pháp như vậy, 
thì chắc chắn quả báu của phước bố thí vô lượng, 
sự an lạc vô lượng, tái sanh cảnh giới nào cũng 
được sự sống lâu, sắc đẹp, an lạc, sức mạnh, trí tuệ 
tuyệt vời trong cảnh giới ấy. 




141 


PHƯỚC BỐ THÍ CHO QUẢ KIÉP HIỆN TẠI 

Tích ngưòi nghèo khó 

Tích người nghèo khó Mahãduggata^^^ tóm 
lược như sau: 

Vào thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên 
thế gian, Đức Phật cùng với 20 ngàn bậc Thánh A- 
ra-hán ngự đến thảnh Bãrãụasĩ. Một hôm, sau khi 
độ vật thực xong, Đức Phật thuyết pháp dạy rằng: 

Này chư cận sự nam - nữ, trong đời này: 

- Có số người tự mình làm phước bố thí, mà 
không động viên khuyến khích người khác cùng 
làm phước bố thí, người ấy sanh nơi nào cũng có 
được nhiều của cải đầy đủ, nhưng không có bạn bè, 
thuộc hạ thân thiết. 

- Có số người động viên khuyến khích người 
khác làm phước bố thí, còn mình thì không chịu 
đem của cải làm phước bố thí, người ấy sanh nơi 
nào cũng có nhiều bạn bè, thuộc hạ thân thiết, 
nhưng không có nhiều của cải. 

- Có số người tự mình không làm phước bố thí, 
cũng không động viên khuyến khích người khác 
làm phước bố thí, người ấy sanh nơi nào cũng 


' Bộ Chú giải Dhammapadatthakatha, tích Pannitasãmaụera- 
vatthu. 



142 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


không có của cải, nghèo khô và cũng không có bạn 
bè, thuộc hạ thân thiết. 

- Có số người tự mình làm phước bố thí, lại 
còn động viên khuyến khích người khác cũng làm 
phước bố thí, người ấy sanh nơi nào cũng có được 
của cải đầy đủ, giàu sang phú quý và còn có nhiều 
bạn bè, thuộc hạ thân thiết, sống an lạc hạnh phúc... 

Một người cận sự nam có trí tuệ ngồi nghe 
pháp, suy tư rằng: “Ta muốn có được nhiều của cải 
và được nhiều bạn bè, thuộc hạ thân thiết 

Người ấy đảnh lễ Đức Phật bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con kỉnh 
thỉnh Đức Thế Tôn cùng tất cả 20.000 chư Đại 
Đức Tăng, đế làm phước bo thỉ vật thực. 

Đức Phật làm thinh nhận lòd, ông trở về đi thông 
báo cho toàn thể dân chúng trong thảnh biết rằng 
ngày mai ông sẽ làm phước bố thí đến Đức Phật cùng 
tất cả 20.000 chư Đại Đức Tăng, ai có khả năng làm 
phước bố thí đến bao nhiêu vị, xin ghi danh. Có gia 
đình đăng ký 10 vị, 20 vị, 100 vị... v.v... 

Khi gặp cậu Mahãduggata là người nghèo khó 
nhất trong thành, ông động viên khuyến khích rằng: 

- Này cậu Mahãduggata, ngày mai, tôi có thỉnh 
Đức Phật cùng 20.000 Đại Đức Tăng đế làm phước 
bo thỉ, cậu có khả năng làm phước bo thỉ được bao 
nhiêu vị? 




PHƯỚC BỚ THÍ CHO QUẢ KIẾP HIỆN TẠI 


143 


- Thưa ông, gia đình con nghèo khó, vợ chông 
con đi làm thuê, làm được ngày nào ăn ngày ẩy 
còn không đủ nữa, thì lẩy gì mà làm phước bo thỉ 
thưa ông? 

- Này cậu Mahãduggata, trong thành này, 
những người giàu sang phú quỷ, có nhiều của cải, 
có quyền cao chức trọng... là do nhờ quả của 
phước thiện bổ thỉ. Còn gia đình cậu, ngày qua 
ngày làm thuê mà không đủ ăn, đó là do không làm 
phước bo thỉ, cậu có hiếu biết rõ như vậy không? 

- Thưa ông, con hiểu rồi, xỉn ông cho gia đình 
con một vị Đại Đức Tăng, đế cho gia đình con làm 
phước bo thỉ ngày mai. 

Ông cận sự nam hoan hỉ chấp thuận cho gia 
đình cậu Mahãduggata thỉnh một vị Đại Đức Tăng, 
để làm phuớc bố thí vào ngày mai, nhung ông quên 
ghi vào danh sách, tiếp tục đi động viên khuyến 
khích nguời khác nhận đủ 20.000 vị Đại Đức Tăng. 

Sau khi đuợc ông cận sự nam cho lãnh một vị 
Đại Đức để làm phuớc bố thí vào ngày mai, cậu 
Mahãduggata vô cùng hoan hỉ, trở về báo tin cho 
nguời vợ hay biết, nguời vợ cũng vô cùng hoan hỉ, 
bàn tính nhau làm thuê kiếm gạo, đồ ăn về để ngày 
mai làm phuớc bố thí đến một vị Đại Đức. 

Mahãduggata đi tìm việc làm, ông phú hộ nhìn 
thấy cậu gọi lại thuê chẻ đống củi, để ngày mai nấu 
đồ ăn dâng cúng đến chu Đại Đức Tăng, cậu vô 




144 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


cùng hoan hỉ, lây búa chẻ một lát là xong ngay, ông 
phú hộ ngạc nhiên hỏi: 

- Này Mahãduggata, sao hôm nay cậu làm việc 
siêng năng và nhanh nhẹn đến thế? 

- Thưa ông, ngày mai gia đình con có làm 
phước bo thỉ đến một vị Đại Đức, nên con cảm 
thấy hoan hỉ, sung sướng làm việc không biết mệt. 

Ông phú hộ ca tụng cậu, làm một việc khó làm. 
Ông trả công cho 4 ô gạo sãli (loại gạo ngon). 

về phần vợ của cậu đi giúp việc nhà bếp cho 
bà phú hộ, cô rất hân hoan làm công việc nhà bếp 
sạch sẽ gọn gàng, nhanh nhẹn, làm cho bà phú hộ 
hài lòng lại vừa ngạc nhiên hỏi. 

- Này con, sao hôm nay con có vẻ vui sướng, 
làm việc giỏi quả vậy? 

- Thưa bà, ngày mai gia đình con có làm 
phước bo thỉ đến một vị Đại Đức, nên con cảm 
thấy sung sướng làm việc đế được những món gia 
vị làm đồ ăn ngày mai. 

Nghe nói vậy, bà phú hộ ca tụng làm một việc 
khó làm! Bà trả công bằng bơ, dầu, đồ dùng.... 

Vợ chồng Mahãduggata vô cùng hoan hỉ đuợc 
gạo ngon, dầu bo, đồ dùng để làm phuớc bố thí vào 
hôm sau. 

Sáng sớm hôm sau, nguời vợ thua với chồng, 
sáng nay anh đi kiếm một ít rau về nấu một bát canh. 




PHƯỚC BỚ THÍ CHO QUẢ KIẾP HIỆN TẠI 


145 


Mahãduggata đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa ca hát, đi 
ngang bến ghe chài; đêm hôm trước, người dân 
chài bắt được nhiều cá vừa cập bến, nghe tiếng ca 
hát của Mahãduggata bèn gọi: 

- Này Mahãduggata cậu đi đâu đó? Sao hôm 
nay vui sướng quá vậy? Hãy xuống đây giúp tôi 
đem cá bán, rồi tôi sẽ cho ít con cả. 

- Này bạn, hôm nay gia đình tôi có làm phước 
bo thỉ đến một vị Đại Đức, tôi vui sướng đi tìm rau 
về nau canh, may quá, có được cá lại càng tốt. 

Mahãduggata hăng hái đem cá bán, hôm ấy dân 
chúng trong thành mua cá làm đồ ăn để làm phước 
bố thí cúng dường đến chư Đại Đức Tăng, nên 
phần cá bán không còn con nào cả. Cậu nóng lòng 
muốn về nhà cho kịp làm phước bố thí, bèn hỏi 
người chủ thuyền: 

- Này bạn, phần cá của tôi đâu? 

- Bạn đừng lo, tôi còn một phần cá đặc biệt cất 
dưới ghe, đế tôi lẩy cho bạn. 

Người chủ đem cho Mahãduggata 4 con cá 
hồi (Rohitamaccha). Cậu vội vàng đem về nhà. 

Canh chót đêm ấy, Đức Thế Tôn nhập đại bi 
định, khi xả định quán xét chúng sinh nào có duyên 
lảnh nên tế độ; Đức Phật nhìn thấy Mahãduggata là 
người có đức tin trong sạch, nhận lãnh một vị Đại 
Đức để làm phước bố thí, nhưng người cận sự nam 
quên ghi vào danh sách, đến khi Mahãduggata gặp 




146 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


người cận sự nam xin nhận lãnh vị Đại Đức thỉnh 
về nhà, thì không còn một vị Đại Đức nào cả. Vậy 
chính Như Lai sẽ tế độ Mahãduggata mà thôi. 

Vua trời Sakka cảm thấy chồ ngồi phát nóng, 
quán xét thấy rõ hôm nay Mahãduggata sẽ làm 
phước bố thí cúng dường Đức Phật, nên hiện 
xuống giúp đỡ y để tạo phước thiện. Vua trời 
Sakka biến hóa thảnh một người đầu bếp tài giỏi 
đến xin giúp việc cho Mahãduggata không lấy tiền 
công, chỉ bỏ công làm phước thiện mà thôi. 
Mahãduggata đồng ý chấp thuận, xin mời vào nhả 
lo giúp việc nấu ăn, vua trời Sakka nấu com, các 
món ăn đều bỏ đồ gia vị cõi trời, hương trời, Đức 
vua Sakka bảo rằng: 

- Này bạn, công việc nấu nướng để tôi lo, bạn 
đi thỉnh vị Đại Đức về nhà cho kịp giờ. 

Mahãduggata đi đến tìm người cận sự nam xin 
thỉnh một vị Đại Đức, mà ông đã động viên khuyến 
khích. Khi đến gặp ông, hởi ôi! ông đã quên, nên 
không còn một vị Đại Đức nào cả, y thất vọng 
buồn tủi ôm mặt khóc; mọi người nhìn thấy y đáng 
thương và trách người cận sự nam ấy, người cận sự 
nam ấy an ủi y và hướng dẫn y rằng: Còn Đức Phật 
ở trong cốc chưa mở cửa. Đức vua, các quan, phú 
hộ đang trông chờ Đức Phật mở cửa đế thỉnh bát 
của Ngài. Chư Phật thường tế độ những người 
nghèo khó, vậy nhà ngươi hãy vào xin Đức Phật tế 
độ. 




PHƯỚC BỚ THÍ CHO QUẢ KIẾP HIỆN TẠI 


147 


Nghe nói vậy, đôi mắt của Mahãduggata sáng 
lên, niềm hy vọng phát sanh, y dũng cảm đến trước 
cửa cốc, đảnh lễ, đầu va chạm vào cửa, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, trong thành này 
người nghèo khó hơn con không có, kỉnh xin Ngài 
có lòng đại bi tế độ con, bạch Ngài. 

Đức Phật mở cửa trao bình bát trên tay y. Y 
được bình bát của Đức Phật mừng hơn được ngai 
vàng của Đức Chuyển luân thánh vương. Đức vua, 
các quan, phú hộ xin lại bình bát trên tay y hứa sẽ 
ban cho y nhiều tiền của, nhưng y không màng đến. 

Y kính thỉnh Đức Phật về đến nhà, Đức vua 
trời Sakka hóa thảnh người đầu bếp đã làm xong 
vật thực ngon lành, trải chỗ ngồi cao quý, thỉnh 
Đức Phật vào nhà. 

Khi Đức Phật bước vào, thì căn nhà cao hẳn 
lên, nên Ngài không phải cúi khom người xuống, 
Ngài ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn. Còn Đức vua 
trời là người đầu bếp đã làm xong những món vật 
thực, liền bảo Mahãduggata đem những món vật 
thực dâng cúng đến Đức Phật. Mùi thom của các 
món vật thực toả khắp cả kinh thảnh Bãrãụasĩ. 
Trong khi đó, Đức vua cùng các quan, phú hộ đi 
theo sau Đức Phật đến nhà của Mahãduggata để 
biết xem y làm phước bố thí cúng dường Đức Phật 
bằng những món vật thực gì, khi đến nơi ngửi được 
mùi thơm của những món vật thực, mà trong đời 




148 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


chưa từng ngửi bao giờ. Đức vua trời Sakka đảnh 
lễ Đức Phật. 

Độ vật thực xong, Đức Phật thuyết pháp tế độ 
gia đình Mahãduggata, rồi Ngài ngự trở về chùa, 
Mahãduggata ôm bát theo sau tiễn đưa Đức Phật. 

Đức vua trời Sakka hoan hỉ phước thiện bố thí 
xong, cũng trở về cung Tam thập tam thiên. 

Khi Mahãduggata trở về đứng trước cửa, nhìn 
thấy từ hư không mưa rơi 7 thứ báu vật xuống đầy 
nhà, người vợ dắt tay đứa con ra khỏi nhà, trong 
nhà đầy cả 7 thứ báu vật không còn chỗ nào trống. 

Y nghĩ rằng: “Đó là quả báu của phước thiện 
bo thỉ của chúng ta ngày hôm nay Mahãduggata 
liền đến hầu Đức vua tâu rằng: 

- Tâu Đức vua, nhà của tiện dân đầy cả thất 
báu, xin bệ hạ đem 1.000 chiếc xe đến nhà tiện dân 
chở tất cả thẩt báu ẩy về cung điện. 

Đức vua truyền quân lính trong triều đình đem 
1.000 chiếc xe chở tất cả 7 thứ báu vật đem về chất 
thành đống trước sân rồng. Đức vua truyền hỏi: 

- Trong thành này, người nào có của cải nhiều 
như thế này không? 

- Tâu Hoàng thượng, không một người nào có 
nhiều của báu như thế cả. - Tất cả đều tâu. 

Do đó, Đức vua tấn phong Mahãduggata địa vị 
đại phú hộ, rồi truyền rằng: Tất cả của cải này là 




PHƯỚC BỚ THÍ CHO QUẢ KIẾP HIỆN TẠI 


149 


quả báu phước thiện bô thi của nhà ngươi, vậy nhà 
ngươi hãy nhận lẩy. 

Đức vua cấp đất đai, xây cất những căn nhả 
lớn, cấp nhiều gia nhân. Khi xây cất nhà xong, phú 
hộ Mahãduggata thỉnh Đức Phật cùng chu Đại Đức 
Tăng làm phuớc đại bố thí suốt 7 ngày và từ đó về 
sau y thuờng bố thí, giữ giới, tạo mọi thiện pháp 
cho đến hết tuổi thọ, do năng lực mọi phuớc thiện 
ấy cho quả tái sanh lên cõi trời dục giới huởng mọi 
sự an lạc. 


Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu thân của Mahãduggata, do năng lực 
phuớc thiện ấy cho quả tái sanh vào lòng con gái 
của gia đình phú hộ, là nguời hộ độ Ngài Đại Đức 
Sãriputta, khi sanh ra đời đặt tên là “Panậita 


Lớn lên 7 tuôi, cậu bé Pandita xin mẹ cha cho 

r _ _ 

phép xuât gia trở thảnh Sa di Paụụita với Ngài Đại 
Đức Sãriputta là thầy tế độ. 


Cha mẹ của Ngài đến chùa làm phuớc thiện bố 
thí vật thực đặc biệt có món cá hồi (Rohita- 
maccha) đến Đức Phật cùng chu Đại Đức Tăng, suốt 
7 ngày. Qua đến ngày thứ 8, Sa di Pannita tiến hành 
thiền tuệ chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
từ Nhập Luu Thánh Đạo - Nhập Luu Thánh Quả cho 
đến A-ra-hán Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh Quả 
cùng vód Tứ tuệ phân tích, trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán, hoàn thảnh xong phận sự của Sa môn. 




150 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Ngài Đại Đức Sãriputta đi khât thực độ xong, 
còn đem một phần vật thực, trong đó có món cá hồi 
về cho Sa di Paụụita, theo nguyện vọng của Sa di, 
người đệ tử có sắc thân bé nhỏ, song tâm là bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Làm phước bố thí đến Đức Phật với đức tin 
trong sạch, hoan hỉ trong phước thiện, quả báu của 
phước thiện bố thí ấy không chỉ ngay trong kiếp 
hiện tại giàu sang phú quý, những kiếp vị lai đầy 
đủ của cải thế gian, mà còn kiếp chót cũng có đầy 
đủ 9 pháp siêu tam giới đó là: 4 Thánh Đạo - 4 
Thánh Quả và Niết Bàn nữa. 


Tích Bà Chánh cung Hoàng hậu Mallika 

Bà Mallikã là Chánh cung Hoàng hậu của Đức 
vua Pasenadi kosala, được Đức vua sủng ái nhất, 
bởi vì bà rất thông minh, có trí tuệ sáng suốt, biết 
hầu hạ, chiều chuộng khiến Đức vua hài lòng. 

Bố thí cho quả báu ngay hiện tại 

Trước khi trở thảnh Chánh cung Hoàng hậu 
của Đức vua Pasenadi Kosala, bà vốn là một cô gái 
con của người bán hàng hoa nghèo nàn trong xứ 
Kosala. Một hôm, cô đi chợ mua một cái bánh, trên 
đường trở về, cô vừa đi vừa nghĩ rằng: “Ta vào 
chăm sóc vườn hoa rồi dùng cái bánh này Vừa 




PHƯỚC BỚ THÍ CHO QUẢ KIẾP HIỆN TẠI 


151 


nghĩ xong, cô chợt nhìn thây Đức Phật cùng chư 
Tỳ khưu Tăng từ xa đang trên đường vào kinh 
thành để khất thực, cô liền phát sinh đức tin trong 
sạch nơi Đức Phật, đến gần đảnh lễ Đức Phật rồi 
xin cúng dường cái bánh ấy. Được Đức Phật thọ 
nhận xong, cô vô cùng hoan hỉ. Đức Phật tỏ vẻ 
muốn dùng ngay cái bánh ấy nên Đại Đức Ãnanda 
trải toạ cụ để Ngài ngồi thọ thực. Thọ thực xong, 
Đức Phật mĩm cười. Đại Đức Ãnanda nhân đó bạch 
hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, cô gái vừa cúng 
dường cái bánh ẩy sẽ có quả báu như thế nào? 
Bạch Ngài. 

- Này Ẵnanda, vừa rồi cô Mallỉkã là người đầu 
tiên cúng dường đế bát đến Như Lai, ngay hôm 
nay, cô ẩy sẽ trở thành Chánh cung Hoàng hậu của 
Đức vua Pasenadi Kosala. 

Hôm ấy, Đức vua Pasenadi Kosala đã đánh với 
Đức vua Ajãtasattu^^^ và bị thua, nên một mình một 
ngựa bỏ chạy, ghé vào vườn hoa nghỉ chân, chờ 
hậu quân kéo đến rồi cùng ngự trở về kinh thảnh 
Sãvatthi. Khi ấy, cô Mallikã nhìn thấy Đức vua 
đang ngự trong vườn hoa của mình, cô liền đến hầu 
hạ Đức vua. Cô vốn là người rất thông minh, lại có 
cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào dễ thương, nên 
vua rất hài lòng và có cảm tình với cô ngay. 


* Đức vua Ajatasattu là cháu của Đức vua Pasenadi Kosala. 




152 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Khi cùng quan quân hôi cung, Đức vua cũng 
rước luôn cô về cung điện rồi liền tấn phong cô lên 
ngôi vị Chánh cung Hoàng hậu. 

Bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã là một cận 
sự nữ có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng, Tam Bảo, có trí tuệ sắc bén, đặc 
biệt có tài thuyết phục, nên đã khuyên can được 
Đức vua từ bỏ làm việc ác và trợ giúp Đức vua làm 
việc phước thiện. 

Khuyên can Đức vua 

Một đêm nọ, Đức vua Pasenadi Kosala nằm 
trằn trọc không ngủ được, chờ mau đến sáng. Vào 
canh giữa đêm, Đức vua nghe được 4 âm thanh: du 
- sa - na - so rùng rợn, làm cho Đức vua sợ hãi 
kinh hồn nghĩ rằng: “Liệu có sự nguy hiếm đến 
sinh mạng của ta hoặc sinh mạng Chánh cung 
Hoàng hậu của ta hay không? Hay có tai hoạ đến 
ngai vàng của ta? 

Đức vua lo sợ không sao ngủ được chờ cho đến 
sáng. 

Khi vừa sáng, Đức vua truyền lệnh cho mời vị 
quân sư Bà la môn vào chầu và phán hỏi: 

- Này quân sư, vào canh giữa đêm qua, Trẫm 
nghe 4 âm thanh rùng rợn đáng kinh sợ, Trẫm lo sợ 
có sự nguy hiếm đến sinh mạng của Trẫm hoặc sinh 
mạng Chánh cung Hoàng hậu của Trẫm hoặc có tai 




TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÃ 


153 


hoạ đến ngai vàng của Trẫm. Vỉ vậy, Trẫm mới 
truyền lệnh cho mời khanh vào chầu sớm thế này. 

Vị quân sư tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ, bổn âm thanh mà bệ hạ đã nghe là 

gì? 


- Này quân sư, Trâm nghe 4 âm thanh đó là: 
Du - sa - na - so, khanh hãy suy đoán xem những 
âm thanh ẩy liệu sẽ có tai họa thế nào hay không? 

Ông Bà la môn quân sư si mê, hoàn toàn mù tịt, 
không biết những âm thanh ấy do từ đâu, cũng không 
biết có tai hoạ gì sẽ xảy ra hay không, ông nghĩ: 
“Neu ta tâu: ‘kẻ hạ thần hoàn toàn không biết’. Như 
vậy, thì ta sẽ là người vô dụng, sẽ mất nhiều lợi lộc 
của Vua ban ”. Vì vậy, ông tâu dối rằng: 

- Tâu bệ hạ, đó là điều báo hiệu chẳng lành. 

- Này quân sư, chẳng lành như thế nào? - Đức 
vua vội truyền hỏi. 

- Tâu bệ hạ, điều đó báo hiệu trước cho biết sẽ 
xảy ra điều nguy hiểm đến sình mạng của bệ hạ. 
- Ông quân sư tâu. 

Nghe như vậy, Đức vua kinh hoàng khiếp đảm 
truyền hỏi dồn: 

- Này quân sư, thế có cách nào để thoát khỏi 
tai họa ẩy hay không? 

Thấy Đức vua lộ vẻ khiếp sợ, để trấn an, ông 
Bà la môn quân sư tâu rằng: 




154 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Tâu bệ hạ, xỉn bệ hạ chớ nên sợ hãi, hạ thân 
có cách bày lễ tế thần (yaũũa), để cứu nguy sình 
mạng của bệ hạ. 

Đức vua mong thoát nạn nên truyền hỏi: 

- Này quân sư, khanh cần những thứ gì để tề 
thần ? 

Ông Bà la môn quân su lại nghĩ: “Nếu ta tâu 
chỉ cần các thú vật ăn thịt được, thì mọi người sẽ chỉ 
trích ta cố mưu toan nghĩ đến lợi lộc cho mình, mà 
làm hại những người khác, ta nên tâu cần có đủ các 
loài sinh vật”. Nghĩ vậy xong, ông bèn tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ, để làm lễ tế thần cứu sình mạng 
của bệ hạ, hạ thần cần có đủ 100 con voi, 100 con 
ngựa, 100 con bò đực, 100 con bò sữa, 100 con dê, 
100 con nai, 100 con heo, 100 con gà, 100 bé trai, 
100 bé gái^^K.. cẳt cổ lẩy máu để tế thần (yannna). 

Đức vua nghĩ rằng: “Sinh mạng của ta là điều 
toi ư quan trọng”, nên vội chuấn tấu, rồi truyền 
lệnh cho các quan trong triều rằng: 

- Các khanh hãy bắt đầy đủ sổ lượng các loài 
ẩy đem nộp cho quân sư, đế làm lễ tế thần ngay. 

Đuợc lệnh của Đức vua, các quan liền phái 
quân lính đi bắt các loài ấy đem nộp nhiều hơn số 
chỉ định. 

^ Theo bộ Dhammapadatthakathã, tích Annatrapurisavatthu. Còn 
trong bộ Samyuttanikãya, Sagãthavagga mỗi loài 500 con. 




TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÃ 


155 


Bà Chánh cung Hoàng hậu giải cứu các sinh mạng 

Thần dân thiên hạ khóc than thảm thiết đến 
cảnh mất con, mất cháu,... khi chúng bị bắt đem đi 
để cắt cổ lấy máu tế thần. Khi ấy, bà Chánh cung 
Hoàng hậu Mallikã nghe biết như vậy, bà liền đến 
hầu Đức vua bèn tâu rằng: 

- Tâu Hoàng thượng, do nhân duyên nào mà 
Hoàng thượng có gương mặt xanh xao, thân hình 
tiều tuy như thế này? 

Đức vua than thở rồi kể lể rằng: 

- Này Mallỉkã, ái khanh không biết con rắn độc 
bò đến gần lỗ tai của Trẫm hay sao ? 

- Muôn tâu Hoàng thượng, thần thiếp không 
hay biết gì cả, xin Hoàng thượng truyền dạy cho 
thần thiếp được biết rõ. 

- Này Mallỉkã, canh giữa đêm qua, Trẫm trằn 
trọc không ngủ được chờ cho mau đến sáng, Trẫm 
nghe 4 âm thanh du - sa - na - so quá rùng rợn đến 
kinh hồn. Khi trời vừa sáng, Trẫm đã truyền lệnh 
mời quân sư vào chầu, tường thuật cho quân sư rõ 
đế suy đoán. Quân sư tâu cho Trẫm biết: “Đó là 
điềm bảo hiệu trước cho biết sẽ xảy ra điều nguy 
hiếm đến sanh mạng của Trẫm ”. Quân sư đã tâu 
xin bắt các loài sinh vật cắt cố lẩy máu tế thần, đế 
cứu sinh mạng của Trẫm. Trẫm đã chuấn tấu và đã 
truyền lệnh đầy đủ các loài đến nộp cho quân sư 
chờ làm lễ tế thần. 




156 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nghe xong, bà Chánh cung Hoàng hậu Mallika 
bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng 
dùng cơm bằng thứ gạo tốt, những món ăn uổng 
ngon lành nhất, trị vì xứ Kosala rộng lớn này, 
nhưng sao Hoàng thượng có thế mù quáng đến như 
thế, thiếu trí tuệ quán xét thực hư ra sao? 

Đức vua sửng sốt truyền hỏi. 

- Này ái khanh, tại sao ải khanh lại dám tâu 
với trẫm như thế? 

Bà Chánh cung Hoàng hậu tâu trình lý do rằng: 

- Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng có 
từng thay sự sinh tồn của người này, nhờ sự tử vong 
của người khác được hay không? Tại sao Hoàng 
thượng lại có thế tin lời của vị quân sư si mê tăm tối, 
bày đặt ra lễ tế thần, gây ra cảnh chết chóc, tang tóc 
cho những thần dân của Hoàng thượng. Hiện tại, có 
Đức Thế Tôn, bậc Thiên nhân sư, bậc Thông suốt 
tam giới, có trí tuệ siêu việt, không cỏ gì ngăn che 
được, thấy rõ biết rõ nghiệp và quả của nghiệp trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai... Ngài hiện đang ngự tại 
ngôi chùa detavana, gần kinh thành Sãvatthi của 
chúng ta, thần thiếp xin Hoàng thượng ngự đến đảnh 
lễ Ngài, bạch hỏi về 4 âm thanh ẩy, chắc chan Ngài 
sẽ thuyết dạy, giảng giải cho Hoàng thượng hiếu rõ 
ràng những âm thanh ẩy có ỷ nghĩa như thế nào? 




TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÃ 


157 


Nghe lời lẽ có sức thuyêt phục của bà Chánh 
cung Hoàng hậu, Đức vua chiều theo, xa giá ngự 
đến chùa letavana cùng với bà. Cả hai đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi ngồi một nơi họp lẽ, nhưng Đức vua 
lại im lặng không nói lời nào; bởi vì, lời suy đoán 
về sự tai hại đến sinh mạng của vị quân sư vẫn còn 
ám ảnh Đức vua. 

Khi ấy, bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã bèn 
bạch Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con được biết canh 
giữa đêm qua, Đức vua đã nghe được bổn âm 
thanh rất rùng rợn, làm cho Đức vua quá đỗi sợ 
hãi kinh hồn. Đức vua đã truyền lệnh cho mời vị 
quân sư vào chầu và trình bày những điều ẩy, rồi 
truyền bảo vị quân sư suy đoán xem có điều gì 
không lành xảy đến cho Đức vua hay không? Vị 
quân sư tâu rằng: “Điều đó báo hiệu trước cho 
biết sẽ xảy ra sự nguy hiềm đến sinh mạng của 
Hoàng thượng Sau đó, vị quân sư tâu xin bày lễ 
tế thần “yaũũa ”, bắt các loài thú, loài người, mỗi 
loài 100 con cắt cố lẩy máu tế thần “yanna”, đế 
cứu sinh mạng của Đức vua. Đức vua đã chuấn 
tẩu, truyền lệnh bắt đầy đủ các loài thú, loài người 
chuấn bị làm lễ tế thần. Do đó, con mới khuyên 
can Đức vua và xin Người xa giả ngự đến hầu Đức 
Thế Tôn hôm nay. Bạch Ngài. 

Nghe Chánh cung Hoàng hậu bạch trình xong, 
Đức Thế Tôn truyền hỏi Đức vua rằng: 




158 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Này Đại vương, sự thật đúng như vậy có phải 
không? 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, sự thật đúng như 
vậy. - Đức vua bạch. 

- Này Đại vương, Đại vương nghe 4 âm thanh 
như thế nào? 

Đức vua thuật lại cho Đức Thê Tôn biết rõ 4 
âm thanh đã nghe. Đức Thế Tôn truyền dạy cho 
Đức vua biết, Ngài cũng đã nghe 4 âm thanh giống 
nhu vậy, rồi Ngài dạy tiếp rằng: 

- Này Đại vương, Đại vương chớ nên lo sợ, chắc 
chắn không có xảy ra điều nguy hiếm nào đến sinh 
mạng của Đại vương đâu! Bon âm thanh đó, là 4 âm 
đầu của 4 bài kệ, mà 4 chúng sinh địa ngục muốn nói 
cho nhau biết, nhưng vì thời gian quá ngắn ngủi 
không thế nói đầy đủ, nên chúng chỉ nói được các âm 
đầu của những bài kệ ẩy, rồi chìm sâu xuống đại địa 
ngục, do ác nghiệp đã tạo trong tiền kiếp của họ. 

Nghe vậy Đức vua bèn bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, bổn chúng sình ẩy 
tiền kiếp họ đã tạo nghiệp ác gì? Bạch Ngài. 

Nghiệp ác tà dâm 

Đức Thế Tôn nhân đó thuyết về tiền kiếp của 4 
chúng sinh địa ngục đuợc tóm luợc nhu sau: 

Trong quá khứ, thời đại con nguời có tuổi thọ 
20.000 ngàn năm, Đức Phật Kassapa xuất hiện trên 




TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÃ 


159 


thê gian. Một thuở nọ, Đức Phật Kassapa cùng 
20.000 ngàn vị Thánh Arahán Thanh Văn đệ tử của 
Ngài du hành đến kinh thảnh Bãrãụasĩ, dân chúng 
trong thành có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức 
pháp, Đức Tăng, Tam Bảo, cúng duờng 4 thứ vật 
dụng: Yphục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, v.v... 
đến Đức Phật Kassapa cùng chu Thánh Tăng. 

Cũng trong kinh thành Bãrãụasĩ ấy, có 4 nguời 
con trai của 4 nhà đại phú hộ, họ là bạn thân của 
nhau, đã cùng bàn luận với nhau rằng: “Nhà chúng 
ta có nhiều của cải, tài sản lớn lao. Chúng ta nên 
làm gì với sổ của cải lớn lao ẩy? 

Trong lúc ấy, Đức Phật Kassapa cùng chu Thánh 
Tăng đang hiện hữu tại nơi ấy, thế mà 4 nguời con 
trai phú hộ không hề bàn luận với nhau về việc làm 
phuớc thiện bố thí cúng duờng đến Đức Phật cùng 
chu Thánh Tăng, cũng không động viên, khuyến 
khích nhau giữ gìn giới hạnh cho đuợc trong sạch, 
cũng không đến nghe Đức Phật thuyết pháp... 

Một nguời ữong nhóm nêu ý kiến của mình rằng: 

- Này các bạn, chúng ta nên uổng rượu thật 
ngon, ăn các loại thịt ngon lành nhất, rồi vui chơi 
thoả thích. Như vậy, cuộc đời của chúng ta sẽ được 
sung sướng nhất. 

Đến một nguời khác nêu ý kiến của mình rằng: 

- Này các bạn, chúng ta nên ăn cơm nấu bằng 
gạo sãlĩ cất giữ suốt 3 năm có hương thơm ngát 
với các thức ăn ngon lành nhất, rồi vui chơi thoả 




160 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


thích. Như vậy, cuộc đời của chúng ta sẽ được sung 
sướng nhất. 

Tiếp đến một người khác nêu ý kiến của mình 
rằng: 

- Này các bạn, chúng ta nên bảo những người 
hầu chiên các loại bánh đặc biệt ngon lành nhất và 
thưởng thức các món ăn ẩy, rồi vui chơi thoả thích. 
Như vậy cuộc đời của chúng ta sẽ được sung sướng 
nhất. 

Đến người cuối cùng trong nhóm nêu ý kiến 
của mình rằng: 

- Này các bạn, chúng ta hãy nói với những 
người phụ nữ xỉnh đẹp rằng: “Này quý cô nương 
xinh đẹp, chúng tôi sẽ tặng cho các cô nhiều tiền 
của ”, thì không có một ai mà không cần đến tiền 
của. Do đó, chúng ta nên đem tiền của tặng cho họ, 
rồi chúng ta ăn ở với họ cho thoả thích. Như vậy, 
cuộc đời của chúng ta sẽ được sung sướng nhất. 

Cả nhóm đồng thuận theo ý kiến sau cùng này. 
Từ đó, họ lấy tiền của dụ dỗ đàn bà, con gái đẹp, 
vợ con của người khác, phạm giới tà dâm, tạo nên 
nghiệp ác trở thảnh ác nghiệp thường hành. Cả 4 
người này sau khi chết, do ác nghiệp tà dâm ấy cho 
quả tái sinh vào trong cõi đại địa ngục có tên Avĩci, 
chịu khổ suốt thời gian lâu dài (từ thời kỳ Đức Phật 
Kassapa đến thời kỳ Đức Phật Gotama), đến khi 
mãn tuổi thọ được thoát ra khỏi địa ngục Avĩci, 
song năng lực của nghiệp ác tà dâm còn dư sót, nên 




TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÃ 


161 


phải tái sinh vào trong cõi địa ngục nồi đồng sôi 
tên Lohakumbĩ có chiều sâu 60 do tuần. Những 
chúng sinh trong địa ngục này từ miệng nồi lộn 
nhào chìm xuống đáy nồi mất thời gian 30.000 
năm, và từ đáy nồi lộn nguợc lên lại miệng nồi 
cũng mất 30.000 năm. Bốn chúng sinh địa ngục ấy 
mỗi nguời muốn đọc một bài kệ cho nhau nghe, 
nhung vì thời gian quá ngắn ngủi nên chỉ đọc đuợc 
các âm đầu của những bài kệ ấy, liền bị lộn nhào 
chìm xuống đáy nồi trở lại. 

Đức Thế Tôn bèn hỏi Đức vua rằng: 

- Này Đại vương, âm thanh đầu tiên Đại vương 
nghe là gì? 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, âm đầu tiên con 
được nghe là “du 

“Du ” là âm đầu tiên của một bài kệ, Đức Thế 
Tôn thuyết giảng đầy đủ bài kệ thứ nhất nhu sau: 

“Dujjĩvitamajĩvimha, 

Yesam te na dadamhase. 

Vijjamãnesu bhogesu, 

Dĩpam nãkamha attano 

(Này các bạn thân mến! 

Khi có nhiều tiền của, chúng ta không bo thỉ, 

Không biết tạo thiện pháp, làm nơi mình 
nương nhờ. 

Chúng ta đã song lâu, một đời song xấu xa). 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Annataraparisavatthu. 





162 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Đức vua lăng nghe đây đủ bài kệ, liên thức 
tỉnh, nhận ra tội lỗi; Đức vua bạch tiếp với Đức 
Thế Tôn những âm thanh đuợc nghe tiếp theo, âm 
thanh thứ nhì là “sa ”, âm thanh thứ ba là “na ”, âm 
thanh thứ tu là “so ” Đức Thế Tôn thuyết giảng đầy 
đủ 3 bài kệ tiếp theo rằng: 

“Sa ” là âm đầu của bài kệ thứ nhì nhu sau: 

“Saịthivassa sahassãni, 

Paripunnãni sabbaso. 

Nỉraye paccamãnãnatn, 

Kadã anto bhavỉssatỉ 

(Này các bạn thân mến! Đủ sáu chục ngàn năm, 
Suốt thời gian lâu dài, chúng ta bị thiêu đốt, 
Trong địa ngục đong sôi, biết khi nào mãn hạn?). 

“Na ” là âm đầu của bài kệ thứ ba nhu sau: 

“Natthi anto kuto anto, 

Na anto paịidissati. 

Tadã hi pakatam pãparn, 

Mama tuyhanca mãrỉsã 

(Này các bạn thân mến! Mãn hạn không có đâu? 
Mãn hạn từ đâu có? Mãn hạn không rõ được, 

Bởi vì, thuở làm người, tại Bã - rã - na - sĩ, 

Ta cùng các bằng hữu, đã tạo ác nghiệp thường 
hành ?). 


12 

' Bộ Dhammapadatthakathã, tích Annataraparisavatthu. 




TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÃ 


163 


' So'' là âm đâu của bài kệ thứ tư như sau: 

“So 'hatn nuna ito gantvã, 

Yonim laddhãna mãnusim. 

4 4 

Vadannũ sĩlasampanno, 

Kahãmỉ kusalam bahum 

4 4 

(Này các bạn thân mến! 

Đen khi ta thoát khỏi, cõi địa ngục này rồi, 

Được tái sinh làm người, hiếu lời nói người khác, 
Có giới hạnh đầy đủ, gang tạo nhiều thiện nghiệp). 

Khi Đức vua đã lắng nghe đầy đủ 4 bài kệ, 
phát sinh động tâm, biết hổ thẹn và ghê sợ các tội 
lỗi, thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi vội trở về 
cung điện. Sau đó, Đức vua truyền lệnh phóng 
thích tất cả các loài thú, loài nguời, để chúng đuợc 
trở về sống an lành. 

Những nguời đuợc thoát chết cùng thân quyến 
vô cùng biết on và ca tụng bà Chánh cung Hoàng 
hậu Mallikã, từ đó, Đức vua Pasenadi Kosala lại 
càng sủng ái bà hơn. 

Trợ giúp Đức vua làm phước thiện bố thí 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳ 
khuu Tăng ngự đến chùa letavana gần kinh thành 
Sãvatthi. Khi ấy, Đức vua Pasenadi Kosala hay tin 
liên ngự đên hâu đanh lê Đức Thê Tôn, roi bèn 
bạch rằng: 


^ Bộ Dhammapadatthakatha, tích Annatraparisavatthu. 




164 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai, con kính 
thỉnh Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳ khưu Tăng ngự 
đến cung điện của con thọ thực. 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. 

Đức vua biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh 
mời rồi, nên đảnh lễ Ngài xin phép hồi cung và 
truyền bảo dân chúng trong thảnh rằng: 

- Ngày mai, các ngươi hãy đến cung điện xem 
lễ bổ thỉ cúng dường của Trẫm. 

Dân chúng trong thảnh đến xem thấy sự bố thí 
cúng duờng của Đức vua xong, liền thỉnh Đức Thế 
Tổn cùng 500 vị Tỳ khuu Tăng thọ thực của họ vào 
hôm sau. Họ cũng tâu mời Đức vua ngự giá đến 
xem lễ bố thí cúng duờng của họ. 

Đức vua ngự đến xem xét, thấy rõ lễ bố thí 
cúng duờng của dân chúng lớn hơn của mình. Cảm 
thấy thua kém dân chúng trong thành, nên Đức vua 
kính thỉnh Đức Phật cùng 500 vị Tỳ khm Tăng thọ 
thực tại cung điện vào hôm sau đó. Lần này, Đức 
vua có ý định làm phuớc bố thí cúng duờng lớn 
hơn dân chúng trong thành đã làm. Đức vua cũng 
truyền bảo dân chúng trong thảnh đến xem lễ làm 
phuớc bố thí cúng duờng của mình. 

Dân chúng đến xem lễ làm phuớc bố thí cúng 
duờng của Đức vua xong, cũng lại kính thỉnh Đức 
Phật cùng 500 vị Tỳ khuu Tăng làm phuớc bố thí 
cúng duờng vào ngày sau. Tuần tự trải qua 6 lần 




TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÃ 


165 


thay phiên nhau làm phước bô thí cúng dường như 
vậy, lần nào sự làm phước bố thí cúng dường của 
Đức vua cũng thua kém dân chúng trong thành. 
Đức vua khổ tâm, tủi phận, tự trách mình rằng.- 
“Ta là Vua trị vị thiên hạ cả nước, mà lần nào làm 
phước bổ thí cúng dường đến Đức Phật cùng chư 
Tỳ khưu Tăng cũng thua kém dân chúng trong 
thành Đức vua nằm suy nghĩ mà vẫn không sao 
tìm ra được cách nào để làm phước bô thí cúng 
dường đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng lớn 
hơn dân chúng trong thành. 

Bà Chánh cung Hoàng hậu đến hầu Đức vua 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng thượng, tại sao Hoàng 
thượng nằm đượm vẻ lo âu như vậy? 

Đức vua than thở truyền bảo với bà rằng: 

- Này Mallỉkã, ái khanh không biết gì hay sao? 

- Muôn tâu Hoàng thượng, thần thiếp quả 
không biết gì, xin Hoàng thượng truyền dạy cho 
thần thiếp biết có được hay không? 

Đức vua truyền dạy nỗi âu lo của mình cho bà 
biết rằng: 

- Này ái khanh, Trẫm đã cổ 6 lần làm phước 
bổ thỉ cúng dường Đức Phật cùng chư Tỳ khưu 
Tăng, nhưng lần nào cũng thua kém dân chúng 
trong thành. Trẫm đã suy nghĩ mãi mà vẫn chưa 
tìm ra cách nào đế làm phước bo thỉ cúng dường 




166 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng hơn dân chúng 
trong thành. Ai khanh có nghĩ ra được cách nào 
giúp Trẫm không? 

- Muôn tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng 
chớ nên lo nghĩ, thần thiếp sẽ có cách làm phước 
bo thỉ cúng dường đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu 
Tầng mà dân chúng trong kinh thành này không 
thế nào làm được như vậy. 

Đức vua biết bà là người rất thông minh, có trí 
tuệ sắc bén, nên an tâm truyền bảo rằng: 

- Này Mallikã, ái khanh có cách như thế nào, 
khá tâu cho Trẫm rõ ngay. 

- Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng hãy 
truyền lệnh cho lỉnh căng lều trong sân rồng, cho 
thợ mộc đóng những cái bục bằng loại gỗ quỷ đế 
mỗi vị ngồi mỗi cái; làm 500 cái lọng trắng, dùng 
500 thớt voi đứng dùng vòi siết chặt giữ những cái 
lọng trắng che 500 vị Tỳ khưu Tăng; làm 8 hoặc 10 
chiếc ghe bằng vàng ròng, những chiếc ghe này đặt 
khoảng giữa những chiếc lều; tuyến các cô Công 
chúa, công nương trong Hoàng tộc, mỗi cô đứng 
khoảng giữa 2 vị Tỳ khưu, một cô thì rải vật thơm, 
một cô thì cầm quạt quạt; một nhóm cô đem bột 
thơm bỏ vào những chiếc ghe bằng vàng, một 
nhóm cô tay cầm những bó hoa sen đứng khuấy bột 
thơm trong những chiếc ghe vàng, đế bột thơm toả 
hương làm cho không khỉ thơm tho dễ chịu. 




TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÃ 


167 


Muôn tâu Hoàng thượng, thân dân trong kỉnh 
thành không có các cô Công chúa, công nương 
trong Hoàng tộc, không có lọng trang, không có 
những thớt voi... Như vậy, thần dân trong kinh 
thành chắc chan không có một ai làm được như 
Hoàng thượng. Chắc chan Hoàng thượng sẽ giành 
toàn thẳng, không có một ai có thế sảnh được. 

Nghe bà Chánh cung Hoàng hậu tâu trình xong, 
Đức vua vô cùng hoan hỉ khen ngợi rằng: 

- Này Mallỉkã, ái khanh có sáng kiến tuyệt vời 
quá! Trẫm sẽ truyền lệnh làm theo lời tẩu của ái 
khanh. 

Lần này, Đức vua truyền lệnh thi hành đúng 
theo sự hướng dẫn của bà Chánh cung Hoàng hậu 
Mallikã, rồi kính thỉnh Đức Phật cùng 500 vị Tỳ 
khưu Tăng thọ thực tại sân rồng. Đức vua truyền 
bảo dân chúng trong kinh thành đến xem lễ bố thí 
cúng dường của mình. 

Đức vua tự mình cúng dường vật thực ngon 
lành đến Đức Phật cùng 500 vị Tỳ khưu Tăng một 
cách cung kính. 

Cuộc lễ bố thí cúng dường lần này, Đức vua đã 
chi dùng một số tiền khoảng 140 triệu kahãpana 
(tiền Ân xưa), cần đến các Công chúa, công nương 
trong Hoàng tộc, sử dụng những thớt voi và các đồ 
vật quý giá khác, mà không phải bất cứ ai cũng có 
thể làm được như vậy. Cho nên, lễ bố thí cúng dường 
này gọi là asadisadãna: lễ bo thỉ cúng dường không 




168 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


ai bằng, không mội ai khác có khả năng làm giống 
được như vậy. Mỗi Đức Phật chỉ có một lần thọ 
nhận lễ asadisadãna, do một cận sự nữ đứng ra tổ 
chức cuộc lễ bố thí cúng dường ấy mà thôi. Đức vua 
Pasenadi Kosala làm lễ asadisadãna, bố thí cúng 
dường đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng này là 
do bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã đứng ra tổ 
chức, hợp theo truyền thống của Chư Phật. 

Dân chúng trong thành lần này đến xem, chứng 
kiến mọi việc, họ đều tán dưong ca tụng Đức vua 
đã làm cuộc lễ bố thí cúng dường, mà không có 
một ai khác có thể làm được giống như vậy. 

Một vị quan tán dưong ca tụng rằng: 

- Ôi! Cuộc lễ bổ thí cúng dường của Đức vua, 
nếu ai không phải là Vua, thì không có khả năng 
làm được cuộc lễ bo thỉ cúng dường như thế. Đức 
vua chắc chan ban phần phước thiện ẩy đến cho tất 
cả chúng sinh, ta thật vô cùng hoan hỉ với cuộc làm 
lễ bo thỉ cúng dường ấy. 

Đức Thế Tôn tán dương ca tụng rằng: 

- Này Đại vương, Đại vương đã làm lễ bổ thí 
cúng dường này hợp thời, cuộc lễ bo thỉ cúng 
dường này gọi là asadỉsadãna: lễ bo thỉ cúng 
dường không một ai khác làm giong được như vậy. 

Từ đó, một lần nữa, Đức vua Pasenadi Kosala 
lại sùng ái bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã 
nhiều hơn. 




TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKÃ 


169 


Đức vua nghĩ đến bà Chánh cung Hoàng 

hậu Maỉỉỉkã 

Một hôm, Đức vua Pasenadi Kosala nghĩ ngợi 
rằng: “Trước kia, Mallikã von là con gái của người 
bán hàng hoa nghèo nàn, đã được ta rước về cung, 
tẩn phong nàng lên ngôi vị Chánh cung Hoàng hậu 
cao cả nhất trong cung. Đe ta hỏi nàng: ‘Ai là 
người mà nàng yêu thương nhất? Chắc nàng sẽ 
tâu rằng: Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng 
là người mà thần thiếp yêu thương nhất Và nàng 
sẽ tâu hỏi lại ta: ‘Ai là người mà Hoàng thượng 
yêu thương nhất?’. Ta cũng sẽ truyền bảo nàng 
rằng: ‘Ai khanh là người mà Trẫm yêu thương 
nhất - đế tỏ tình yêu thương gan bó lẫn nhau 
Đó là những ý nghĩ của Đức vua Pasenadi Kosala. 

Bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã là nguời 
cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng, Tam Bảo, có trí tuệ sắc bén, nên 
bà hiểu biết đúng với tâm trạng của chúng sinh. 

Một dịp nọ, Đức vua cùng bà Chánh cung Hoàng 
hậu Mallikã đang ngự tại tầng trên của lâu đài, nhớ 
lại những ý nghĩ của mình truớc đó, để biết có đúng 
nhu vậy hay không; cho nên, Đức vua bèn truyền hỏi 
bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã rằng: 

- Này Mallỉkã, người mà ái khanh yêu thương 
hơn chỉnh mình, ải khanh có hay không? 

Bà Chánh cung Hoàng hậu tâu đúng với tâm 
trạng chung rằng: 




170 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Muôn tâu Hoàng thượng, người mà thân 
thiếp yêu thương hơn chỉnh mình, thân thiếp không 
có, còn Hoàng thượng có hay không? 

Một câu trả lời và hỏi lại quá bất ngờ và nằm 
ngoài những điều mà Đức vua nghĩ ngợi, vì thế làm 
cho Đức vua lúng túng, nên đã trả lời theo ý kiến 
của bà Chánh cung Hoàng hậu rằng: 

- Này Mallỉkã, người mà Trẫm yêu thương hơn 
chính mình, Trâm cũng không có. 

Đức vua đã trả lời nhu vậy, nhung thật ra chính 
Đức vua cũng không hiểu hết về triết lý tình yêu 
trong thâm tâm sâu kín của mỗi chúng sinh. Cho 
nên, Đức vua ngự xuống lâu đài đến hầu đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, ngồi một nơi hợp lẽ bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay, con cùng 
Chánh cung Hoàng hậu Mallikã ở tại tầng trên của 
lâu đài, con đã hỏi nàng rằng: “Này Mollikã, 
người mà ái khanh yêu thương hơn chỉnh mình, ái 
khanh có hay không? 

Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, nàng đã trả lời rằng: 
“Muôn tâu Hoàng thượng, người mà thần thiếp 
yêu thương hơn chỉnh mình, thần thiếp không có, 
còn Hoàng thượng có hay không? 

Kính bạch Đức Thế Tôn, con cũng đã trả lời 
theo ỷ của nàng rằng: “Này Mollikã, người mà 
Trẫm yêu thương hơn chỉnh mình, Trẫm cũng 
không có 




TÍCH GIA ĐÌNH ÔNG PUNNA 

• 4 


171 


Kỉnh bạch Đức Thê Tôn, mặc dâu con đã trả 
lời với nàng như vậy, nhưng chỉ là sự trả lời dựa 
theo ỷ của nàng mà thôi, chứ con không hiếu rõ ỷ 
nghĩa sâu kín của vẩn đề, tâm lý chung của mỗi 
chúng sinh. 

Đức Phật biết rõ điều thắc mắc của Đức vua, 
nên Ngài thuyết bài kệ rằng: 

Bậc Thiện trí quán xét, tất cả mọi phương 
hướng, 

Không thấy một người nào, yêu người hon yêu 
mình. 

Bất cứ trường hợp nào, yêu thương chính mình 
nhất, 

Chúng sình khác cũng thế, vì vậy, tự yêu mình, 

Chớ nên làm đau khổ, chúng sình lớn nhỏ 

kháé^\ 

Tích Gia Đình ông Punna 

Trong thời kỳ Đức Phật Gotama của chúng ta, 
có gia đình ông Puụụa^^^ nghèo khó, làm ruộng thuê 
của ông phú hộ Sumana, toàn thể mọi nguời trong 
gia đình đều có đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 

Một hôm, buổi sáng ông đi cày ruộng; cũng 
vào buổi sáng ấy, Ngài Đại Đức Sãriputta xả diệt 
thọ tuởng định (suốt 7 ngày đêm qua), đi khất thực 


* Bộ Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Mallikasutta. 
^ Chú giải Dhammapada, teong tích Uttarãupãsikã. 




172 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đê tê độ gia đình ông Puụụa, nên Ngài đi thăng vê 
hướng ông Puụụa đang cày mộng, ông Puụụa nhìn 
thấy Ngài Đại Đức Sãriputta liền bỏ cày đến hầu 
đảnh lễ Ngài, dâng cúng cây tăm xỉa răng và nước 
dùng, nước uống. Ngài Đại Đức Sãriputta thọ nhận 
xong, đi theo đường hướng về nhà ông Puụụa, gặp 
vợ ông Puụụa đang đem com cho chồng. Bà đảnh 
lễ Ngài Đại Đức Sãriputta xong, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức, kỉnh xin Ngài từ bi 
thọ nhận phần vật thực, phận nghèo khó của gia 
đình chúng con. 

Ngài Đại Đức Sãriputta từ bi tế độ thọ nhận tất 
cả phần vật thực, bà vô cùng hoan hỉ phát nguyện: 

- Do nhờ phước thiện bổ thỉ này của chúng 
con, cầu mong cho gia đình chúng con được một 
phần pháp mà Ngài đã chứng đắc. 

Ngài Đại Đức Sãriputta phúc chúc rằng: 

- Mong cho gia đình các con được toại nguyện. 

Bà vô cùng hoan hỉ đi trở về nhà nấu lại phần 
cơm khác đem cho chồng, vội vàng mang cơm ra 
đồng mộng với tâm hoan hỉ phước thiện bố thí đến 
Ngài Đại Đức Sãriputta làm cho thân tâm của bà 
nhẹ nhàng, nhu nhuyến không sao dấu được. 

Còn phần ông Puụụa trễ giờ đói bụng, thả bò đi 
ăn cỏ, ông lên bờ ngồi dưới bóng mát cây chờ đợi 
vợ, dầu đói bụng nhưng tâm vẫn hoan hỉ, niệm 
tưởng lại việc làm phước thiện bố thí tăm xỉa răng 




TÍCH GIA ĐÌNH ÔNG PUNNA 

• 4 


173 


và nước đên Ngài Đại Đức Sãriputta. Ong nhìn thây 
từ xa, vợ mình đi đến trễ hơn mọi ngày, nhưng bà có 
vẻ khác thường, chắc chắn bà đang hoan hỉ một điều 
gì đó. Bà vừa đến nơi liền thưa với chồng rằng: 

- Hôm nay, xỉn anh hoan hỉ thật nhiều! Sáng 
nay, em đem cơm cho anh, giữa đường gặp Ngài 
Đại Đức Sãriputta đang đi khất thực, em phát sanh 
đức tin trong sạch, đem phần cơm của anh đế bát 
cúng dường đến Ngài Đại Đức Sãriputta, Ngài 
không chê vật thực nghèo khó của chúng mình. 
Ngài Đại Đức có tâm từ bi tế độ thọ nhận tất cả vật 
thực phần của anh; xin anh nên hoan hỉ phần 
phước thiện bo thỉ này! 

Ông Punna vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu 
làm cho ông phát sanh thiện tâm hỉ lạc đến cực độ; 
nên không thể theo dõi liên tục tron vẹn lời nói của 
vợ ông. Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính 
mình nghe đúng sự thật là như vậy không, nên ông 
bảo với vợ rằng: 

- Này em, em hãy nói lại cho anh nghe một lần 
nữa! 

Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông 
nghe rõ biết chắc chắn đúng sự thật như vậy rồi, 
ông vô cùng hoan hỉ phước thiện bố thí của vợ, đã 
đem phần cơm của mình cúng dường đến Ngài Đại 
Đức Sãriputta, đồng thời ông cũng nói cho vợ biết, 
cũng chính sáng hôm ấy, ông đã làm phước thiện 




174 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


bố thí cúng dường cây tăm xỉa răng và nước đến 
Ngài Đại Đức Sãriputta; nghe xong, bà cũng vô 
cùng hoan hỉ việc phước thiện bố thí của chồng. 

Hai vợ chồng cùng nhau hoan hỉ việc phước thí 
cúng dường đến Ngài Đại Đức Sãriputta, ông dùng 
cơm xong nằm niệm tưởng việc phước thiện bố thí 
hôm nay, mới thiu thiu giấc ngủ, ông bừng tỉnh lại, 
ngồi nhìn thấy phần đất cày ruộng hồi sáng đã hóa 
thành những thỏi vàng y (vàng ròng) làm cho ông 
hoa cả mắt; và vợ của ông cũng như ông vậy. ông 
lấy lại bình tỉnh đi xuống mộng, lấy lên một thỏi, 
đúng thật là thỏi vàng ròng, đem khoe và nói với 
vợ rằng: 

- Này em, vợ chồng chúng ta đã làm phước thiện 
bổ thỉ cúng dường đến Ngài Đại Đức Sãriputta, do 
phước thiện bo thỉ ẩy, liền cho quả báu đến vợ chồng 
chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không thế nào dấu 
một so vàng lớn như thế này được! 

Ông Puụụa lấy một số thỏi vàng bỏ vào khay, 
đem trình lên Đức vua và tâu rằng: 

- Tâu Đức vua, sáng nay tiện dân đi cày ruộng, 
tất cả đất cày hóa thành những thỏi vàng ròng, 
kỉnh xin Đức vua truyền lệnh cho binh lỉnh đem xe 
đến chở về cất trong kho báu của Đức vua. 

- Nhà người là ai? - Đức vua hỏi. 

- Tâu Đức vua, tiện dân là Purina, một nông 
dân nghèo khó làm thuê. - Puụụa tâu. 




TÍCH GIA ĐÌNH ÔNG PUNNA 

• 4 


175 


- Sáng nay, nhà ngươi đã làm việc gì đặc biệt? 

- Tâu Đức vua, tiện dân làm phước cúng dường 
cây tăm xỉa răng và nước dùng, nước uổng đến 
Ngài Đại Đức Sãriputta; còn phần vợ tiện dân làm 
phước cúng dường phần cơm của tiện dân đến Ngài 
Đại Đức. 

Đức vua phán rằng: 

- Này Purina, vợ chồng ngươi đã làm phước 
thiện bo thỉ cúng dường trong sạch đến cho Ngài Đại 
Đức Sãriputta, cho nên, quả báu phát sanh ngay 
trong ngày hôm nay. Vậy, ngươi muốn Trẫm làm gì? 

- Tâu Đức vua, tiện dân xỉn Đức vua truyền 
lệnh đem ngàn chiếc xe đến thửa ruộng kia đế 
khuân tất cả số vàng ấy về cung điện. - Puụụa tâu. 

Đức vua truyền lệnh đem hàng ngàn chiếc xe 
đến chở vàng ròng, nhóm lính trong triều nói 
rằng: “Vàng của Đức vua!”, tức thì những thỏi 
vàng đuợc lấy lên, hóa trở lại thành đất nhu cũ. 
Chúng về triều tâu lên Đức vua sự việc xảy ra nhu 
vậy. Đức vua sáng suốt bèn phán rằng: 

- Các ngươi nghĩ như thế nào, khỉ lẩy những 
thỏi vàng ẩy? 

- Tâu Hoàng Thượng, chúng thần nghĩ và nói 
rằng: “Vàng của Đức vua!”. 

- Sổ vàng ròng kia không phải của Trẫm. Các 
người nên trở lại nghĩ và nói rằng: “Vàng của ông 
bà Puụụa!” rồi khuân số vàng ấy về đây. - Đức 
vua phán. 




176 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Họ vâng lệnh Đức vua ra đi. Thật đúng vậy, lân 
này họ khuân toàn bộ số vàng ấy đem về, chất giữa 
sân rồng thành một đống vàng cao 80 hắc tay. 

Ông Punna trở thành phú hộ 

Đức vua cho truyền dân chúng trong thảnh hội 
họp tại sân rồng, bèn hỏi rằng: 

- Trong kinh thành này, người nào khác có sổ 
vàng lớn như thế này không? 

- Tâu Hoàng Thượng, không có người nào khác 
cả! - Toàn thể dân chúng trong thành tâu. 

- Trẫm nên tẩn phong ông Puụna như thế nào 
mới xứng đáng? 

- Xin Hoàng thượng tẩn phong ông Puụụa địa 
vị đại phú hộ. 

Đức vua phán rằng: 

- Này Purina, từ nay ngươi là đại phú hộ, có 
tên Bahudhanaseịịhi: phú hộ nhiều của cải. 

Sau khi trở thành đại phú hộ Puụụa, gia dinh 
ông càng có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, làm 
phuớc thiện bố thí cúng duờng đến chu Tỳ khuu 
Tăng, có Đức Phật chủ trì suốt 7 ngày, đến ngày thứ 
7 Đức Phật thuyết pháp tế độ gia đình ông Punna, 
toàn gia đình ông đại phú hộ Puụụa, hai vợ chồng và 
đứa con gái tên Uttarã đều chứng đắc thảnh bậc 
Thánh Nhập Luu. 




TÍCH GIA ĐÌNH ÔNG PUNNA 

• 4 


177 


Vợ chồng ông Puụụa làm phước thiện bố thí 
cúng dường đến Ngài Đại Đức Sãriputta vừa xả 
diệt thọ tưởng định, do năng lực phước thiện bố thí 
trong sạch và hội đủ nhân duyên ấy, liền cho quả 
báu trong ngày hôm ấy, trở thảnh đại phú hộ nhiều 
của cải thế gian và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình 
chứng đắc pháp siêu tam giới đó là Nhập Lưu 
Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả trở thảnh bậc 
Thánh Nhập Lưu. 

Những trường hợp nhu trên, có không ít trong 
Phật giáo. 

Phước bố thí cho quả hiện tại 

Làm phước thiện bố thí có quả báu ngay trong 
kiếp sống hiện tại trong vòng 7 ngày, cần phải hội 
đủ 4 nhân duyên như sau: 

1- Bậc thọ thí phải là bậc Thánh Bất Lai hoặc 
bậc Thánh A-ra-hán (vatthusampadã). 

2- Vật bố thí phát sanh hoàn toàn hợp pháp và 
trong sạch (paccayasampadã). 

3- Người bố thí có đầy đủ 3 thời tác ý thiện 
tâm trong sạch hoan hỉ: Trước khi làm phước thiện 
bo thỉ, đang khi làm phước thiện bo thỉ và sau khi 
đã làm phước thiện bổ thỉ xong (cetanãsampadã). 

4- Bậc Thánh Bất Lai hoặc bậc Thánh A-ra- 
hán vừa mới xả diệt thọ tưởng định, đi khất 
thực (gunãtirekasampadã). 




178 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Do năng lực hội đầy đủ 4 nhân duyên này, chắc 
chắn sẽ được quả báu của phước thiện bố thí ấy 
trong vòng 7 ngày. 

Năng Lực Của Tác Ý Bố Thí 

Chánh cung Hoàng hậu Pancapãpi^^^ trong tích 
tiền thân của Đức Phật, truyện Kunãlajãtaka được 
tóm lược như sau: 

Chánh cung Hoàng hậu có tên Pancapãpi, bởi 
vì trên thân hình của bà có 5 bộ phận xấu xí đáng 
ghê sợ, đó là: tay, chân, miệng, mắt, mũi. 

Bà Pancapãpi là Chánh cung Hoàng hậu của hai 
Đức vua: Đức vua Baka xứ Bãrãnasĩ và Đức vua 
Bãvarika. Bà làm cho cả hai Đức vua sủng ái đến cực 
độ, mà bỏ bê việc triều chính. Tmyện ghi lại rằng: 

Thòd quá khứ, trong xóm nhả gần cửa thảnh 
Bãrãụasĩ, một gia đình nghèo có cô gái tên 
Pancapãpi, bởi vì thân hình cô có 5 bộ phận xấu xí 
đáng ghê sợ. Ban đêm bọn trẻ trong xóm thường 
thích cô chơi trò chạy đuổi bắt nhau, đứa nào được cô 
bắt ôm lấy, cảm thấy sung sướng lắm. Một đêm, Đức 
vua Baka trị vì kinh thảnh Bãrãụasĩ giả dạng dân 
thường ngự đi quan sát trong thành, đến xóm nhà gặp 
bọn trẻ đang chơi trò đuổi bắt nhau; cô không biết, 
bắt nhầm phải Đức vua, Đức vua cảm thấy đê mê cả 
người, như xúc chạm phải thân hình của thiên nữ. 


' Bộ lataka, trong tích Kunalajataka. 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý Bố THÍ 


179 


Đức vua đưa tay sờ vào thân hình cô, cảm giác sướng 
mê mẫn cả người, Đức vua phát sanh tâm tham ái 
trong xúc trần của nàng. Đức vua tmyền rằng: 

- Nhà cô ở đâu? Có chồng hay chưa? 

- Nhà thiếp ở gần cửa thành, thiếp chưa có 
chồng. - Cô gái thưa. 

Đức vua truyền rằng: 

- Ta sẽ là người chồng của cô; cô hãy về nhà 
xỉn phép cha mẹ cô. 

Cô Pancapãpi đi về nhà xin phép cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, có một người đàn ông muốn lẩy 
con làm vợ. 

Cha mẹ cô nghĩ rằng: “Người đàn ông ẩy chắc 
không phải là người nghèo khố”, nên bảo rằng: 

- Người đàn ông ẩy muốn lẩy con làm vợ, thì 
phước cho con lắm rồi. 

Cô Pancapãpi báo tin mừng cho người đàn ông 
biết rằng: 

- Cha mẹ thiếp đã đồng ý chấp thuận. 

Đức vua Baka ngự đến nhả ở với nàng gần rạng 
đông mới trở về cung điện. Từ đó về sau hằng đêm, 
Đức vua Baka giả dạng dân thường, đến sống chung 
với nàng Pancapãpi, mà không hề đoái tưởng đến 
Hoàng hậu, cung phi mỹ nữ khác trong triều. 




180 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Một hôm, ngưòi cha của cô Pancapãpi bị lâm 
bệnh xuất huyết, thầy thuốc bảo bệnh này chỉ có 
dùng món thuốc bằng cơm nấu sữa tuơi cùng với bơ 
lỏng, mật ong, đuờng thốt nốt gọi là “cơm sữa 
Pãyãsa”; mód chữa khỏi đuợc. Gia đình nghèo khổ 
nhu cha mẹ cô làm sao có đuợc món ăn thuợng hạng 
ấy, nên bà mẹ than thở với cô Pancapãpi rằng: “Căn 
bệnh hiếm nghèo của cha con chỉ có cơm nấu bằng 
sữa tươi mới trị khỏi được; vậy chồng của con cỏ thế 
tìm được món cơm sữa pãyãsa ẩy hay không? ” 

- Thưa mẹ, chồng con trông bộ nghèo lắm thì 
phải? Nhưng con sẽ thử hỏi chồng con xem, xin mẹ 
đừng lo lẳng quá! 

Nàng Pancapãpi có vẻ nóng lòng chờ đợi Đức 
vua, khi Đức vua ngự đến biết cô đang khổ tâm, 
nên truyền dạy rằng: 

- Này em, em đang khổ tâm việc gì vậy? 

Nàng thổ lộ nỗi buồn rầu đau khổ về căn bệnh 
hiểm nghèo của cha mình, phải cần đến món cơm 
nấu bằng sữa tuơi “pãyãsa” mới có thể chữa trị 
khỏi bệnh đuợc. 

Nghe vậy, Đức vua truyền rằng: 

- Này em, những người giàu sang phú quỷ mới 
có được món ăn đó, còn chúng ta làm sao có được! 

Đức vua nghĩ rằng: “Hằng đêm, ta không thể 
đi lại như thế này mãi được, có thế nguy hiếm đến 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý Bố THÍ 


181 


tánh mạng. Tôt hơn, ta nên tìm cách đưa nàng 
Pancapãpi vào cung mà không đế cho ai chê trách 
rằng: “Đức vua của chúng ta song chung với 
người đàn bà xấu xí như nữ dạ xoa Muốn vậy, ta 
nên đế toàn thế dân chúng trong thành, các quan 
quân trong triều đụng chạm đến bàn tay kỳ diệu 
của nàng, có sự cảm giác sướng mê mẫn cả người 
trước, may ra, ta mới mong khỏi bị chê trách. 

Đức vua truyền an ủi rằng: 

- Này em, đừng lo lẳng khổ tâm! Anh sẽ cổ gắng 
tìm cho được món cơm sữa “pãyãsa ” cho cha em. 

Đức vua ở với nàng đến gần rạng đông mới ngự 
trở về cung. Sáng hôm ấy, Đức vua truyền lệnh nấu 
com sữa pãyãsa chia làm hai gói, một gói để vào hộp 
CuỊãmãnĩ (hộp ngọc quý Manĩ) niêm phong kỹ, còn 
một gói để ngoài. Ban đêm, Đức vua ngự đem đến 
nhà nàng Pancapãpi, căn dặn nàng rằng: 

- Này em, anh là người nghèo, có được món 
cơm sữa pãyãsa này khó khăn lắm, em thưa với 
cha em rằng: hôm nay, dùng gói cơm này, còn gói 
cơm trong hộp đế dành ngày mai, nghe em! 

Cô Pancapãpi làm đúng theo lời của Đức vua 
truyền, cha của cô dùng một gói cơm sữa pãyãsa là 
món ăn có nhiều chất bổ duỡng cao, nên cảm thấy 
thân tâm đuợc an lạc ngay, ông dùng gói cơm 
không hết, phần còn lại, mẹ cô và cô cùng nhau 
thuởng thức. Còn một gói cơm sữa pãyãsa để trong 
hộp CuỊãmãnĩ để dành cho ngày hôm sau. 




182 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Sáng hôm ây, khi trở vê cung, Đức vua truyên 
lệnh quan hầu đem hộp CuỊãmãnĩ ra dâng, không 
tìm thấy, vị quan hầu tâu Đức vua rằng: 

- Tâu hoàng thượng, hạ thần không tìm thấy 
hộp CuỊãmãnĩ đâu cả. 

Đức vua truyền lệnh lục soát trong cung và các 
nhà giàu, nghèo trong thành. 

Theo lệnh tmyền của Đức vua, quân lính đi lục 
soát khắp mọi nơi, cuối cùng tìm thấy hộp CuỊãmãnĩ 
trong nhà nghèo, cha mẹ của cô Pancapãpi. Quân 
lính trong triều bắt tội cha mẹ cô, cho họ là những 
kẻ đã trộm hộp CuỊãmãnĩ của Đức vua. 

Cha mẹ cô một mực chối không phải là kẻ 
trộm, cái hộp CuỊãmãnĩ ấy do nguời con rể đem 
đến. Khi tra hỏi nguời con rể ở đâu, ông bà không 
biết, chỉ có nguời con gái biết mà thôi. 

Cha cô hỏi: 

- Chồng con ở đâu, con có biết không? 

- Thưa cha, con không biết chồng con ở đâu. - 
Cô Pancapãpi thua. 

Nguời cha than rằng: 

- Nếu như vậy, chắc cha sẽ bị tội tử hình. 

Cô Pancapãpi thua với quân lính triều đình rằng: 

- Chồng của tiện thiếp đến lúc ban đêm, đì về 
lúc gần rạng đông, nên tiện thiếp không biết hình 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý Bố THÍ 


183 


dáng như thê nào, nhưng chăc chăn khỉ xúc chạm 
bàn tay thì biết ngay. 

Quân lính triều đình trở về tâu lên Đức vua 
Baka theo lời khai của cô Pancapãpi, Đức vua giả 
bộ không hay biết truyền lệnh rằng: 

- Nếu như vậy, hãy bắt người con gái ẩy đem 
về sân rồng, đế ngồi trong phòng có màn che kín, 
khoét một lỗ, vừa chìa bàn tay vào đế cho cô xúc 
chạm; và truyền lệnh tập trung toàn thế những 
người đàn ông trong kinh thành đến cho cô xúc 
chạm bàn tay, đế cô phát giác ra kẻ trộm. 

Theo lệnh của Đức vua, quân lính triều đình 
đến nhà cô Pancapãpi, nhìn thấy cô có thân hình 
xấu xí đáng ghê tởm, nhu quỷ, ai ai cũng đều 
không muốn đụng vào nguời cô. Khi đua cô về sân 
rồng, ngồi trong phòng có màn che kín, có một lỗ 
nhỏ vừa chìa bàn tay vào. Tập trung toàn thể những 
nguời đàn ông trong thành, sắp thảnh hàng tuần tự 
đi ngang qua chỗ cô ngồi, chìa tay vào lồ nhỏ để 
cho cô xúc chạm; bất cứ nguời đàn ông nào, đuợc 
cô xúc chạm bàn tay của mình rồi, đều có cảm giác 
suớng mê mẫn cả nguời, ai ai cũng đều gật gù tấm 
tắc khen: “Tuyệt vời! Tuyệt vời! ” Chưa từng xúc 
chạm một người nào như thế này, cô ta như là một 
thiên nữ, mới có được xúc trần tuyệt vời đến vậy! 
Neu được rước cô về nhà, dầu phải bỏ ra bao 
nhiêu của cải vàng bạc cũng không tiếc ”. Cho nên, 
nguời nào đuợc cô xúc chạm rồi không muốn rời, 




184 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đến nỗi lính phải kéo đi. Toàn thể những người đàn 
ông trong kinh thảnh hết rồi, mà cô chưa phát giác 
ra được kẻ trộm, đến lượt các quân lính, các quan 
trong triều, cho đến đức phó vương được cô xúc 
chạm bàn tay của mình cũng đều có cảm giác 
sướng mê mẫn cả người, làm cho mê hồn; cô vẫn 
chưa phát giác ra được kẻ trộm. Cuối cùng Đức 
vua Baka phán rằng: 

- Bây giờ đến phiên Trẫm. 

Đức vua ngự qua chìa bàn tay vào; cô vừa xúc 
chạm bàn tay của Đức vua liền la lớn lên rằng: 

- Phát giác được kẻ trộm rồi! 

Khi ấy, Đức vua truyền hỏi các quan rằng: 

- Khi nàng xúc chạm bàn tay của các khanh, 
các khanh có cảm giác thế nào? 

Các quan thành thật tâu đúng theo ý nghĩ và 
cảm giác của mình. Đức vua phán rằng: 

- Trẫm cổ ỷ muốn bày ra mưu kế này, là muốn 
rước nàng về cung, nhưng còn e ngại chưa dám, vì 
nghĩ rằng: khi các khanh không biết sự xúc trần 
tuyệt vời của nàng, sẽ chê trách Trẫm. Vì vậy, 
Trẫm muốn các khanh đều biết, bây giờ các khanh 
nghĩ thế nào? Nàng xứng đáng thuộc về ai? 

Các quan đồng tâu rằng: 

- Nàng xứng đáng thuộc về Thánh Thượng, 
sổng trong cung điện. 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý Bố THÍ 


185 


Đức vua Baka xứ Bãrãnasĩ tấn phong nàng 
Pancapãpi lên ngôi Chánh cung Hoàng hậu rồi ban 
thuởng cho cha mẹ của nàng địa vị cao quý và 
nhiều của cải. 

Từ đó, ngày đêm, Đức vua say mê đắm đuối 
sủng ái Chánh cung Hoàng hậu Pancapãpi, cho đến 
nỗi không còn biết đến các Hoàng hậu, cung phi 
mỹ nữ khác, thậm chí bỏ bê cả việc triều chính. 

Một hôm, Hoàng hậu Pancapãpi nằm mộng 
thấy hiện tuợng, mình trở thảnh Chánh cung Hoàng 
hậu của hai Đức vua, Hoàng hậu tâu giấc mộng này 
lên Đức vua Baka. Đức vua truyền lệnh gọi vị quân 
su đoán mộng vào chầu, Đức vua truyền hỏi rằng: 

- Này quân sư, giấc mộng của Hoàng hậu như 
vậy, điều gì sẽ xảy ra cho Trẫm và ngai vàng của 
Trẫm ? 

Vốn không muốn Chánh cung Hoàng hậu làm 
mê hoặc Đức vua, bỏ bê việc triều chính, vị quân 
su căn cứ vào giấc mộng, đoán mộng theo ý thiên 
vị của mình: 

- Tâu bệ hạ, Hoàng hậu mộng thấy ngồi trên 
cố bạch tượng, đó là hiện tượng bảo trước bệ hạ sẽ 
gặp hoạ, có thế sẽ băng hà. Và mộng thấy ngồi trên 
cố bạch tượng sờ mặt trăng chơi, đó là hiện tượng 
báo trước, xui kẻ thù đến với bệ hạ. 

Đức vua truyền hỏi rằng: 

- Nếu như vậy nên xử cách nào? 




186 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Tâu bệ hạ, không nên xử tội Chánh cung 
Hoàng hậu, mà nên đày bà xuống thuyền, cho thả 
trôi theo dòng nước. 

Đức vua Baka đưa Chánh cung Hoàng hậu 
Pancapãpi xuống thuyền cùng vói vật thực và các đồ 
trang sức quý giá, đến lúc ban đêm thả trôi theo dòng 
nước. Thuyền của Chánh cung Hoàng hậu Pancapãpi 
trôi đến ranh giới đất nước của Đức vua Bãvarika, 
gặp lúc Đức vua xứ ấy đang choi thuyền trên sông 
cùng với vị quan thừa tướng. Nhìn thấy chiếc thuyền 
trôi đến vị thừa tướng liền nói lên rằng: “chiếc 
thuyền ấy của thần ”, và Đức vua Bãvarika phán 
rằng: “vật trong thuyền của Trẫm Chiếc thuyền 
đến gần, Đức vua nhìn thấy nàng Pancapãpi truyền 
hỏi rằng: 

- Nàng tên gì? Sao thân hình giống như con 
quỷ vậy? 

Nàng Pancapãpi cười duyên tâu rằng: 

- Thiếp là Pancapãpỉ Chánh cung Hoàng hậu 
của Đức vua Baka, và tâu trình mọi việc xảy ra cho 
Đức vua biết. 

Nàng Pancapãpi có tiếng tăm vang lừng khắp cõi 
Nam thiện bộ châu, Đức vua Bãvarika nắm tay nàng 
bước khỏi thuyền, vừa xúc chạm đến bàn tay kỳ diệu 
của nàng, Đức vua có cảm giác sướng mê mẫn cả 
người, liền phát sanh tham ái trong xúc trần của 
nàng; Đức vua rước nàng về cung điện và tấn phong 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý Bố THÍ 


187 


nàng lên ngôi Chánh cung Hoàng hậu, Đức vua ngày 
đêm sủng ái chỉ một mình Hoàng hậu, không còn 
nghĩ đến Hoàng hậu, các cung phi mỹ nữ khác. 

Đức vua Baka xứ Bãrãnasĩ nghe tin Đức vua 
Bãvarika rước Hoàng hậu Pancapãpi về tấn phong 
lên ngôi Chánh cung Hoàng hậu, nghĩ rằng: “Ta sẽ 
không chịu đế cho Đức vua Bãvarika tẩn phong 
Chánh cung Hoàng hậu của ta ở ngôi Chánh cung 
Hoàng hậu của Người”. Đức vua Baka kéo quân 
đến nghỉ bên sông, gởi tối hậu thư rằng: 

- Đức vua Bãvarika hãy giao trả Chánh cung 
Hoàng hậu Pancapãpi lại cho ta; nếu không, 2 
nước sẽ xảy ra chiến tranh với nhau. 

Đức vua Bãvarika đáp lại rằng: 

- Thà ta chịu chiến tranh, chứ không chịu giao 
trả Chánh cung Hoàng hậu Pancapãpi. 

Hai nước chuẩn bị gây chiến với nhau để tranh 
giành Chánh cung Hoàng hậu Pancapãpi, thì hai 
nhóm quan của hai Đức vua gặp thảo luận với nhau 
rằng: 

- Hai nước láng giềng chúng ta gây chiến với 
nhau, giết chết nhau vì nguyên nhân tranh giành 
nhau một người đàn bà, đó là điều không hợp lý. 
Như vậy, chúng ta nên tìm một giải pháp ôn hoà đế 
ốn thoả hai bên. 

Xét thấy rằng, nàng Pancapãpi đã từng là 
Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua Baka; vì tình 




188 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


nghĩa phu thê gắn bó, vậy nàng nên thuộc về Đức 
vua Baka. Và nàng Pancapãpi đuợc Đức vua 
Bãvarika ruớc từ duới thuyền ở giữa dòng sông về 
đã tấn phong Chánh cung Hoàng hậu, vậy nàng 
cũng nên thuộc về Đức vua Bãvarika. 

Nhu vậy, nàng Pancapãpi đuơng nhiên là Chánh 
cung Hoàng hậu của hai Đức vua. 

Hai nhóm quan, mỗi nhóm về tâu Đức vua của 
mình, hai Đức vua đều hài lòng đồng ý với cách 
dàn xếp ấy. Hai nuớc cùng nhau xây cất một lâu 
đài ngay biên giới của 2 nuớc, làm nơi trú quán của 
Chánh cung Hoàng hậu Pancapãpi. Nàng 
Pancapãpi trở thảnh Chánh cung Hoàng hậu của 
hai Đức vua: Đức vua Baka và Đức vua Bãvarika. 
Mỗi Đức vua ngự đến sống chung với Chánh cung 
Hoàng hậu Pancapãpi 7 ngày, qua 7 ngày đến 
phiên Đức vua khác, cứ nhu vậy thay phiên nhau. 

Tiền kiếp của nàng Paíícapãpỉ 

Do quả của nghiệp nào mà trên thân hình của 
cô Pancapãpi có 5 bộ phận xấu xí, đáng ghê tởm? 
Và do quả của nghiệp nào, trên thân thể của cô có 
xúc trần tuyệt vời, hễ ai xúc chạm đến thân hình 
của cô đều có cảm giác suớng mê mẫn cả nguời, 
phát sanh tâm tham ái trong xúc trần của cô? Do 
quả của nghiệp nào, cô trở thành Chánh cung 
Hoàng hậu của 2 Đức vua 2 nuớc? 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý Bố THÍ 


189 


Tât cả quả của nghiệp chăc chăn đêu do từ 
nghiệp. Có khi do nghiệp hiện tại, có khi do nghiệp 
quá khứ. 

Truông hợp nàng Pancapãpi là do nghiệp ở quá 
khứ tiền kiếp của cô. 

Trong truyện tiền thân Kunãlajãtaka, có đoạn nói 
về tiền kiếp của nàng Pancapãpi tóm luợc nhu sau: 

Tiền kiếp của nàng Pancapãpi là cô gái của một 
gia đình nghèo, làm nghề nhồi đất sét trát vách nhà. 

Một hôm,có Đức Phật Độc Giác nghĩ rằng: “Tìm 
đất sét nhuyễn ở đâu đem về trát vách cho kín đế ở? 
Ta nên vào trong kinh thành Bãrãnasĩ vậy 

Nghĩ xong, Ngài mặc y mang bát ngự vào 
trong thành, đứng truớc nhà cô gái đang nhồi đất 
sét. Nhìn thấy Đức Phật Độc Giác, cô gái phát sanh 
tâm sân, thốt lên lời khiếm nhã rằng: 

- Mattakarnpỉ bhỉkkhatỉ: đất sét nhuyễn cũng đì 

xin! 

Mặc dầu cô nói nhu vậỵ, Đức Phật Độc Giác 
vẫn đứng tự nhiên, không hề tỏ vẻ bực dọc gì cả. 
Thấy vậy, cô liền thay đổi thái độ, phát sanh đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật Độc Giác, bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Sa môn, Ngài muốn được đất sét 
nhuyễn, xin Ngài đợi một lát. 

Nói xong, cô nhồi đất sét thật nhuyễn, cung 
kính đặt một cục đất sét lớn và nhuyeãn vào trong 




190 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


bát của Ngài, Ngài hoan hỉ đem vê trát lên vách 
làm cho kín chỗ ở của Ngài. 

Sau khi làm phước thiện bố thí đất sét đến Đức 
Phật Độc Giác, về sau cô từ trần, do năng lực phước 
thiện bố thí ấy cho quả tái sanh đầu thai vào gia đình 
nghèo nàn gần cửa thành Bãrãụasĩ, đúng mười 
tháng, chào đời một bé gái trên thân hình có 5 bộ 
phận xấu xí: Tay, chân, miệng, mắt và mũi, do đó, 
đặt tên cô Pancapãpi: cô gái có 5 bộ phận xẩu xỉ. 


Xét về nghiệp tuần tự cho quả 

- Do phước thiện bố thí đất sét, đó \ầ thiện 
nghiệp cho quả tái sanh làm người, kiếp cô 
Pancapãpi. 

- Trước khi bố thí, nhìn thấy Đức Phật Độc 
Giác, cô phát sanh tâm sân, tâm không cung kính, 
khẩu nói lời bất kính với Đức Phật Độc Giác, đó 
là ác nghiệp cho quả sau khỉ đã tái sanh đầu thai 
là người nữ, trên thân hình có 5 bộ phận xấu xí. 

- Khi phát sanh thiện tâm trong sạch noi Đức 
Phật Độc Giác, cô nhồi đất sét thật nhuyễn, cung 
kính dâng đến Đức Phật Độc Giác; phước thiện bố 
thí đất sét thật nhuyễn, đó là thiện nghiệp cho quả 
đặc biệt xúc trần tuyệt vời trên thân thể của cô; cho 
nên, bất cứ ai xúc chạm vào thân hình của cô, cũng 
có cảm giác sướng mê mẫn cả người dường như 
xúc chạm thân hình của thiên nữ. 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý Bố THÍ 


191 


- Phước thiện bố thí đất sét đến Đức Phật Độc 
Giác là bậc đầy đủ hoàn toàn giới đức trong sạch, 
nên được phước thiện vô lượng, cho quả, khiến cô 
trở thành Chánh cung Hoàng hậu của 2 Đức vua 2 
nước; cô được một ngôi vị cao quý, và hưởng được 
mọi sự an lạc, đó là do thiện nghiệp bố thí đất sét 
của cô. 


Nghiệp thế nào thì quả thế ấy, thiện nghiệp cho 
quả tốt, an lạc; còn ác nghiệp cho quả xấu, khổ não. 


- Nghiệp đó là thiện nghiệp hoặc bất thiện 
nghiệp (ác nghiệp), chúng ta có quyền chủ động 
chọn lựa theo ý của mình. 


- Quả của nghiệp: quả tôt, quả an lạc đó là quả 
của thiện nghiệp; quả xấu, quả khổ não đó là quả 
của ác nghiệp. Quả của nghiệp, chúng ta hoàn toàn 
bị động, không thể chọn lựa theo ý muốn của mình; 
phải nên biết chấp nhận quả tốt, quả an lạc, hoặc 
quả xấu, quả khổ não, bởi vì đó là quả của nghiệp 
mà do chính mình đã tạo. 


Vậy, muốn có được quả tốt, quả an lạc, thì nên 
biết chọn lựa tạo mọi thiện nghiệp; và không muốn 
quả xấu, quả khổ não, thì nên biết tránh xa, hoặc 
không tạo ác nghiệp. 


Đó là lẽ công minh của nghiệp và quả của 
nghiệp. Ngoài ra, không có một ai có quyền năng 
thưởng hoặc phạt mình được. Neu có thì chính là 
nghiệp mà thôi. 




192 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Năng Lực Của Tác Ý Trước Khi Bố Thí 

Tích tiền thân của Đức Phật Gotama, Đức Bồ 
Tát Kusarãjã^^^ được tóm lược như sau; 

Đức Bồ Tát sắp hết tuổi thọ tại cung Tam thập 
tam thiên, Đức vua trời Sakka khuyến khích tái 
sanh đầu thai vào lòng Chánh cung Hoàng hậu 
Sĩlavatĩ của Đức vua Okkãkarặiã. 

Chấp thuận theo lời khuyên của Đức vua 
Sakka, Đức Bồ Tát sau khi từ giã (chết) cõi trời, 
do thiện nghiệp cho quả tái sanh vào lòng Chánh 
cung Hoàng hậu Sĩlavatĩ, đúng 10 tháng chào đời 
có thân hình xấu xí đáng ghê sợ, được đặt tên 
Kusakumãra: thái tử Kusa. 

Đức Bồ Tát truOTg thành có trí tuệ siêu việt, có 
đầy đủ tài nghệ xuất chúng do bẩm tính tự nhiên, 
không hề theo học một vị thầy nào cả. Đức Bồ Tát 
có một người em trai là hoàng tử layampati. 

Khi Đức Bồ Tát lên 16 tuổi, vua cha có ý định 
muốn truyền ngôi báu cho Đức Bồ Tát, vì nhận 
thấy Ngài có đầy đủ tài xuất chúng, không một ai 
sánh kịp, có oai lực phi thường, đặc biệt có giọng 
nói nhu sư tử chúa rống, làm cho mọi kẻ thù kinh 
hồn bạt vía. 


Bộ Jãtaka, tích tiên thân Kusajãtaka. 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


193 


Đức vua Okkãka cùng Chánh cung Hoàng hậu 
Sĩlavatĩ bàn tứih tìm một Công chúa của một Đức 
vua nào trong cõi Nam thiện bộ châu, đem về tấn 
phong ngôi Chánh cung Hoàng hậu. Hoàng hậu 
Sĩlavatĩ tmyền nguòd hầu đến hỏi ý kiến Đức Bồ Tát. 

Đức Bồ Tát suy nghĩ rằng: “Ta có thân hình 
xẩu xỉ đáng ghê sợ như thế này, còn Công chúa có 
sắc đẹp, khi nàng nhìn thay ta sẽ khinh ghét bỏ đi. 
Như vậy, chỉ làm cho ta xẩu hố mà thôi, không ích 
lợi gì. Điều tốt hơn, ta song trong cung điện này lo 
phụng dưỡng phụ vương và Mau hậu, đến khi hai 
Người băng hà, ta sẽ xuất gia trở thành đạo sĩ song 
trong rừng núi tu hành ”. 

Nghĩ nhu vậy, nên Đức Bồ Tát trả lời cho 
nguời hầu biết rằng: 

- Ta không muốn làm vua, không muốn vợ con, 
ta muốn lo phụng dưỡng phụ vương và Mau hậu 
của ta, cho đến khi hai Người băng hà; lúc ẩy ta sẽ 
xuất gia trở thành đạo sĩ sống trong rừng núi. 

Nguời hầu về tâu với Hoàng hậu, Hoàng hậu tâu 
lên Đức vua; Đức vua không chấp thuận, truyền cho 
nguời đến báo cho thái tử biết ý định của Đức vua 
là “thái tử phải lên ngôi, phải có Chánh cung Hoàng 
hậu”. Đức Bồ Tát 2 - 3 lần vẫn từ chối không chấp 
nhận. Sau đó, Đức Bồ Tát suy xét về phận làm con, 
từ chối lòi khẩn khoản của cha mẹ nhiều lần là điều 
không nên, vì vậy, Ngài tìm cách khác. 




194 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Đức Bô Tát tự mình đúc một pho tượng một cô 
gái bằng vàng xinh đẹp tuyệt vời, cho mặc y phục, 
trang hoàng những đồ nữ trang quý giá, mang giầy 
dép... giống hệt như cô gái thật xinh đẹp tuyệt vời 
(không ai ngờ rằng đó là pho tượng). 

Đức Bồ Tát cho người đem đến trình Mau hậu, 
cùng với lời tâu rằng: “Công chúa nào thật xinh 
đẹp tuyệt vời như pho tượng này, thì con mới chịu 
làm lễ kết hôn với Công chúa ẩy 

Hoàng hậu truyền gọi các quan rồi phán rằng: 

- Thải tử của ta là bậc đại phước, do Đức vua 
trời Sakka ban cho, thái tử chỉ muốn kết hôn cùng 
với Công chúa xinh đẹp như pho tượng này. Vậy, 
các ngươi hãy đem pho tượng này so sánh cùng 
khắp cõi Nam thiện bộ châu, nếu gặp Công chúa 
của Đức vua nào có thân hình xỉnh đẹp như pho 
tượng này, thì xin dâng pho tượng này đến Đức vua 
ẩy rồi tâu rằng: “Đức vua Okkãka muốn kết tình 
thông gia với Đại Vương, sẽ làm lễ thành hôn thải 
tử với Công chúa của Đức vua ... Xỉn hẹn ngày làm 
lễ, rồi các ngươi cấp tốc trở về tâu lại cho ta rõ 

Các quan tuân lệnh Hoàng hậu, đặt pho tượng 
trên xe, đưa đi đến các nước lân bang, đặt nơi kinh 
thành và có nhiều người qua lại, còn các quan ẩn 
nấp một nơi để lắng nghe lời phê bình về pho tượng. 

Đến nơi nào dân chúng cùng các quan lại nhìn 
thấy pho tượng đều trầm trồ khen ngợi rằng: 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


195 


- CÔ gái này xỉnh đẹp tuyệt vời, có khác gì thiên 
nữ, ở xứ ta không có Công chúa nào xinh đẹp như cô 
gái này; cô gái này ở xứ nào đến mà đứng ở đây? 

Được lắng nghe như vậy, các quan biết xứ này 
không có Công chúa nào xinh đẹp như pho tượng, 
nên chở pho tượng sang xứ khác. Cuối cùng đến xứ 
Madda của Đức vua Madda trị vì ở kinh thảnh 
Sãgala; đem pho tượng đến kinh thành Sãgala, đặt 
ở bến sông có nhiều người qua lại để lấy nước. 

Đức vua Madda có 8 Công chúa, Công chúa 
lớn nhất tên Pabhãvatĩ bởi cô có sắc đẹp tuyệt trần, 
có ánh sáng hào quang toả ra từ sắc thân, như một 
thứ ánh sáng mát dịu của mặt trời, cả đêm lẫn ngày. 
Trong căn phòng của Công chúa, ban đêm không 
cần dùng đèn cũng có thể nhìn thấy mọi vật như 
ban ngày. Công chúa có một người nữ hầu thân tín 
tên Khujjã (nữ còng lưng). 

Bà hầu Khujjã sai bảo 8 nữ tỳ đi lấy nước ở 
bến sông đem về cho Công chúa Pabhãvatĩ dùng. 
Các nữ tỳ nhìn từ xa thấy pho tượng, tưởng là 
Công chúa Pabhãvatĩ đứng nơi đó, nên lại gần lễ 
phép thưa Công chúa, chẳng nghe nói năng gì, nhìn 
kỹ mới biết không phải là Công chúa chủ của 
mình, đấy chỉ là pho tượng bằng vàng, các nữ tỳ 
cảm thấy mắc cở vì bị hớ, liền chê trách rằng: 

- Pho tượng này có giá trị gì đâu, so với Công 
chúa chủ của chúng ta! 




196 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Lăng nghe rõ lời phê bình của các nữ tỳ, các 
quan tìm đến hỏi: 

- Này quý cô, quý cô nói Công chúa của quỷ cô 
xinh đẹp hơn pho tượng này phải không? 

- Thưa phải! Pho tượng này so với Công chúa 
của chúng tôi có đáng giá gì đâu! - Một nữ tỳ 
trưởng nhóm trả lời. 

- Công chúa của quỷ cô có quỷ danh gọi là gì? 

- Công chúa có quỷ danh gọi là Pabhãvatĩ, 
Công chúa lớn của Đức vua Madda. - Thưa ông. 

Các quan vô cùng hoan hỉ, cám ơn các cô, rồi 
đem pho tượng đặt lên xe đi thẳng đến cửa cung 
điện của Đức vua Madda, nhờ người lính gác cửa 
vào tâu lên Đức vua rằng: 

- Có sứ giả của Đức vua Okkãka ở kinh thành 
Kusavatĩ xứ Malla đang đứng chờ ngoài ngọ môn, 
xin được vào yết kiến Hoàng thượng. 

Đức vua truyền lệnh mời các quan sứ giả vào 
triều bệ kiến. 

- Muôn tâu Đại vương, Hoàng thượng của kẻ 
hạ thần là Đức vua Okkãka kỉnh lời vẩn an Đại 
vương, kỉnh chúc Đại vương vạn tuế. 

Đức vua cám ơn rồi truyền hỏi rằng: 

- Các ngươi đến đây, chắc còn có quốc sự gì 
quan trọng, hãy tâu trình cho Trẫm rõ. 

- Muôn tâu Đại vương! Hoàng thượng của kẻ hạ 
thần có một thái tử tên Kusakumãra, có giọng nói 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


197 


hùng dũng như tiếng sư tử chúa rống, Hoàng thượng 
của chúng thần muốn truyền ngôi báu cho thải tử, 
kén chọn Công chúa tẩn phong lên ngôi Chánh cung 
Hoàng hậu. Người truyền lệnh kẻ hạ thần đến yết 
kiến Đại vương, xin Đại vương ban Công chúa 
Pabhãvatĩ kết hôn cùng thải tử Kusakumãra. Khi thái 
tử lên ngôi, sẽ tẩn phong Công chúa Pabhãvatĩ lên 
ngôi Chánh cung Hoàng hậu. 

Các quan sứ giả dâng pho tượng vàng lên Đức 
vua Madda, Đức vua rất hoan hỉ tiếp nhận pho 
tượng và nghĩ rằng: “Công chúa của ta được kết 
hôn với thái tử một nước lớn, thì thật là vinh hạnh 
cho xứ sở của ta ”. 

Các quan sứ giả xin phép trở về nước, để trình 
tâu lên Đức vua Okkãka được rõ, và sẽ chọn ngày 
ngự đến đón rước Công chúa Pabhãvatĩ. 

Đức vua Madda phán rằng: 

- Tổt lắm! Rỏi truyền lệnh tiễn đưa các quan trở 
về nước. 

Khi các quan về đến kinh thành Kusavatĩ, vào 
yết kiến Đức vua cùng Hoàng hậu tâu trình việc tìm 
được Công chúa Pabhãvatĩ xinh đẹp tuyệt trần rồi 
cùng chọn ngày đón rước Công chúa Pabhãvatĩ, 
Đức vua Okkãka, Hoàng hậu Sĩlavatĩ cùng các quan 
quân một đoàn hộ giá đông đảo rời khỏi kinh thảnh 
Kusavatĩ ngự đến xứ Madda. Đức vua Madda làm lễ 
đón rước Đức vua Okkãka, Hoàng hậu Sĩlavatĩ cùng 




198 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đoàn hộ giá ngự vào kinh thảnh Sagala, tô chức buôi 
lễ rất long trọng tại cung điện Đức vua Madda. 

Trải qua 2 - 3 ngày Hoàng hậu Sĩlavatĩ rất thông 
minh, có trí tuệ sáng suốt, muốn nhìn mặt Công 
chúa Pabhãvatĩ, nên tâu với Đức vua Madda rằng: 

- Thưa Đức vua, chúng tôi xin phép nhìn mặt 
nàng dâu có được hay không? 

- Được lắm. - Đức vua Madda đáp lời, rồi 
truyền gọi Công chúa Pabhãvatĩ đến yết kiến Đức 
vua Okkãka và Hoàng hậu Sĩlavatĩ. 

Công chúa Pabhãvatĩ trang điểm những đồ 
trang sức quý giá tăng thêm vẻ đẹp tuyệt trần nhu 
thiên nữ cùng nhóm nữ tỳ đông đảo tuỳ tùng theo 
sau đến bệ kiến Đức vua cùng Hoàng hậu. 

Hoàng hậu nhìn thấy Công chúa Pabhãvatĩ 
nghĩ rằng: “Công chúa đẹp tuyệt trần như thiên nữ, 
có ánh sáng hào quang mát dịu, còn thải tử có thân 
hình xẩu xỉ, đảng ghê sợ, nếu Công chúa nhìn thấy 
thái tử, thì không thế nào song chung với nhau 
được, chắc chắn sợ hãi ghét bỏ đi. Ta nên tìm cách 
giúp Thái tử . 

Hoàng hậu thua với Đức vua Madda rằng: 

- Thưa Đại vương, Công chúa Pabhãvatĩ thật 
xứng đáng với thái tử của chúng tôi. Trong dòng 
vua của chúng tôi có một truyền thong, không biết 
Công chúa có thế hành theo truyền thong ẩy được 
hay không ? 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI Bố THÍ 


199 


- Truyền thông thê nào, tâu Hoàng hậu? - Đức 
vua Madda thưa. 

- Thưa Đại vương, ban ngày Hoàng hậu không 
được phép diện kiến Đức vua, chỉ gặp nhau trong 
căn phòng lúc ban đêm. Cho đến khi nào Hoàng hậu 
thụ thai. Khi ẩy, Hoàng hậu diện kiến Đức vua lúc 
ban ngày. Neu Công chúa Pabhãvatĩ hành theo 
truyền thong ẩy được, chúng tôi đón rước Công 
chúa. 

Đức vua Madda truyền hỏi Công chúa: 

- Này con, con có thể hành theo truyền thống 
ấy được không? 

- Tâu phụ vương, con có thể. - Công chúa tâu. 

Sau đó, Đức vua Okkãka làm lễ dâng nhiều của 
cải quý giá đến Đức vua Madda, rước Công chúa 
Pabhãvatĩ trở về kinh thành Kusavatĩ. 

Phần Đức vua Madda làm lễ tiễn đưa Công 
chúa Pabhãvatĩ với đoàn tuỳ tùng đông đảo. 

Đức vua Okkãka về đến kinh thảnh Kusavatĩ, 
truyền chiếu chỉ trang hoàng toàn kinh thành, cung 
điện làm lễ mừng ngày lễ đăng quang thái tử lên 
ngôi báu trị vì đất nước, tấn phong Công chúa 
Pabhãvatĩ lên ngôi Chánh cung Hoàng hậu. 

Đức vua tmyền lệnh phóng thích tất cả tù nhân, 
tmyền chiếu chỉ đến các nước lân bang rằng: “Từ 
nay, Đức vua Kusa trị vì toàn thế đất nước Malla 
rộng lớn này, các nước trong cõi Nam Thiện Bộ 




200 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Châu, Đức vua nào có Công chúa, xin dâng Công 
chúa đến Đức vua Kusa đế gây tình thân thiện; và 
gởi các hoàng tử đến cầu thân đế được Đức vua 
bảo hộ 

Đức vua Kusa trị vì đất nước rộng lớn, có oai 
lực phi thường, đặc biệt có giọng nói như tiếng 
rống của sư tử chúa, khiến cho các nước lân bang 
đều khâm phục. Cho nên trong nước được an lảnh 
thịnh vượng. 

Hoàng hậu Pabhãvatĩ không diện kiến Đức vua 
Kusa ban ngày, và Đức vua Kusa cũng không nhìn 
thấy rõ mặt Hoàng hậu Pabhãvatĩ; Đức vua và Hoàng 
hậu chỉ gần gũi nhau lúc ban đêm; bình thường ban 
đêm Hoàng hậu Pabhãvatĩ ở một mình , thân hình toả 
ra ánh sáng hào quang mát dịu như ban ngày, nhưng 
khi nào Đức vua Bồ Tát đến gần Hoàng hậu, do oai 
lực của Đức Bồ Tát thì ánh sáng hào quang kia biến 
mất, chỉ có bóng tối ban đêm, cho nên, Đức vua và 
Hoàng hậu không thể nhìn thấy mặt nhau được. 

Đức vua muốn nhìn thấy mặt Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ ban ngày, nên đến nhờ Mau hậu của 
Ngài giúp đỡ. Bà ngăn cấm rằng: 

- Hoàng nhi hãy chờ đợi một thời gian nữa, 
cho đến khi nào có được một thái tử. 

Đức vua Bồ Tát nóng lòng muốn nhìn xem mặt 
Hoàng hậu, đến cầu xin khẩn khoản Mau hậu của 
Ngài, nhiều lần, bà cũng phải chiu theo, bà dạy rằng: 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


201 


- Hoàng nhỉ đên chuông voi, đóng vai người 
nài voi, Mau hậu sẽ dẫn nàng đến chuồng voi xem 
voi của Đức vua. 

Mầu hậu của Ngài dẫn Hoàng hậu Pabhãvatĩ 
đến xem voi trong chuồng voi, Đức Bồ Tát đứng nơi 
đó nhìn thấy Hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần, cảm 
hứng quá lấy phân voi ném đằng sau Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ, làm cho Hoàng hậu tức giận tmyền rằng: 

- Ta sẽ trình tâu Đức vua, truyền lệnh chặt tay 
của ngươi! 

Bà Hoàng thái hậu năn nỉ tha thứ tội lỗi cho 
nguời nài. 

Lần sau, Đức Bồ Tát muốn nhìn xem mặt 
Hoàng hậu, Mầu hậu của Ngài dẫn Hoàng hậu đến 
chuồng ngựa; Ngài đóng vai nguời giữ ngựa, nhìn 
thấy Hoàng hậu, lại lấy phân ngựa ném đằng sau 
Hoàng hậu. Hoàng hậu tức giận, bà Hoàng thái hậu 
lại năn nỉ tha tội cho nguời giữ ngựa. 

Một hôm, Hoàng hậu Pabhãvatĩ muốn nhìn 
xem mặt Đức vua, bà Mau hậu không thể từ chối 
nên bảo nàng rằng: 

- Ngày mai, Đức vua sẽ đi dạo quanh kinh 
thành, con hãy đứng ở cửa số nhìn xuống. 

Bà hoàng thái hậu truyền lệnh kinh thảnh trang 
hoàng đẹp đẽ, Đức vua đi dạo, bà truyền dạy hoàng 
tử layampati (hoàng đệ của Đức Bồ Tát) trang 
phục Đức vua ngồi lên lung bạch tuợng, còn Đức 




202 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


BỒ Tát đóng vai người nài voi ngồi đằng sau, bạch 
tượng đi ngang qua lâu đài của Hoàng hậu, Hoàng 
hậu đứng cửa sổ nhìn xuống, Đức Bồ Tát nhìn lên 
lấy tay vẫy, có cử chỉ không lịch sự, Hoàng hậu 
thấy không hài lòng, nhưng nàng tự nghĩ: Đức vua 
thật xứng với ta. 

Bà hoàng thái hậu truyền dạy: 

- Con đã nhìn thấy Đức vua rỏi phải không? 

- Tâu thái hậu, con đã nhìn thấy rỏi, con rất 
hài lòng, nhưng sao lại tuyến chọn người nài voi 
xấu xí đáng ghê sợ, có những cử chỉ vô lễ với Đức 
vua và con nữa. 

Bà hoàng thái hậu khuyên Hoàng hậu nên tha 
tội cho người nài voi kia. 

Hoàng hậu suy nghĩ: “Mẩy hôm trước người nài 
voi, người giữ ngựa, nay cũng chỉnh y. Tại sao y lại 
được hưởng đặc ân của triều đình đến như vậy? Có 
phải y chỉnh là Đức vua Kusa hay không?”. Hoàng 
hậu bắt đầu hoài nghi về nhân vật này. 

Đức Bồ Tát lại muốn nhìn thấy tận mặt Hoàng 
hậu, đến xin Mầu hậu của Ngài giúp đỡ. Bà hoàng 
thái hậu nhận thấy Hoàng hậu không vui, bà dẫn đi 
dạo thượng uyển, đến hồ sen nước trong, hoa sen 
nở rộ, Đức Bồ Tát ngâm mình dưới hồ, lấy lá sen 
che mặt; Hoàng hậu nhìn thấy nước hồ trong trẻo, 
có nhiều loại hoa sen xinh đẹp, nàng muốn xuống 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


203 


hô đê tăm, cùng với các nữ tỳ. Nàng nhìn thây một 
hoa sen xinh đẹp, vớ tay định hái đoá hoa sen, tại 
nơi ấy Đức Bồ Tát ẩn mình, nổi lên nắm lấy cánh 
tay Hoàng hậu la lớn rằng: “Ta là Đức vua 
Kusa! Hoàng hậu tận mắt nhìn thấy rõ mặt mày, 
thân hình xấu xí đang ghê sợ của Đức Bồ Tát làm 
cho Hoàng hậu chết giấc, các nữ tỳ đem Hoàng hậu 
cứu chữa mới tỉnh lại. Khi hoàn hồn, Hoàng hậu 
nhớ lại những sự kiện đã xảy ra truớc kia: “Người 
nài voi ném phân voi, người giữ ngựa ném phân 
ngựa, người nài voi ngồi sau bạch tượng cũng 
chỉnh là người này, Đức vua Kusa, không phải ai 
khác 

Hoàng hậu gọi các quan lo xe giá đua bà trở về 
cố quốc ngay hôm ấy, các quan tâu Đức vua rõ. 
Đức vua nghĩ rằng: nếu cấm Hoàng hậu, nàng có 
thể đứng tim chết thôi, nên đành để cho nàng trở về 
kinh thành Sãgala. Sau đó, ta sẽ tìm cách ruớc nàng 
trở lại. 

Đức vua truyền lệnh chuẩn bị xe giá sang trọng 
tiễn đua Chánh cung Hoàng hậu về kinh thảnh 
Sãgala. 

Tiền kiếp của Đức vua Kusa và Hoàng hậu Pabhãvatĩ 

- Do nghiệp lực nào, Đức vua Kusa có thân 
hình xẩu xỉ, đáng ghê sợ? 

- Do nghiệp lực nào, Đức vua Kusa chỉ sủng ái 
một mình Hoàng hậu Pabhãvatĩ mà không quan 
tâm đến các cung phi mỹ nữ khác? 




204 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Do nguyện lực nào, Hoàng hậu Pabhãvatĩ có 
sắc đẹp tuyệt trần, có ánh sáng hào quang toả ra từ 
sắc thân của bà suốt ngày đêm, nhưng khỉ Đức vua 
Kusa đến gần, ánh sáng kia biến mất. 

- Do nguyện lực nào Hoàng hậu Pabhãvatĩ 
không muốn sống chung với Đức vua Kusa? 

Tất cả mọi quả ắt hẳn phát sanh từ nhân. Quả 
có nghĩa là quả của nghiệp và nhân chính là 
nghiệp. Đức vua Kusa và Hoàng hậu Pabhãvatĩ đều 
là hiện thân quả của nghiệp. 

Vậy quả của nghiệp nào, nên tìm hiểu qua tích 
tiền kiếp cuả Đức vua Kusa và Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ đuợc tóm luợc nhu sau: 

Trong quá khứ, một làng ở gần cửa thảnh 
Bãrãụasĩ có hai gia đình: 

- Một gia đình có hai nguời con trai: một anh 
cả và một nguời em thứ là Đức Bồ Tát. 

- Một gia đình kia có một nguời con gái. 

Bên nhà trai xin cuới con gái của gia đình kia 
về làm vợ của nguời con cả. Nguời con thứ chua 
có vợ vẫn sống chung với nhau một nhà. 

Một hôm, nguời chị dâu làm bánh chiên rất 
ngon, gia đình đông đủ, chỉ có nguời em chồng 
vắng mặt, vì đi làm ở trong rừng; nguời chị dâu 
dành phần bánh cho nguời em xong, cả gia dinh 
cùng nhau dùng hết bánh. 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


205 


Khi ây, Đức Phật Độc Giác đi khât thực đên 
đứng trước cửa nhà, người chị dâu phát sanh đức tin 
trong sạch, nên nghĩ rằng: “Ta nên lẩy phần bánh để 
dành cho người em chồng, đế bát cúng dường đến 
Đức Phật Độc Giác xong, rồi ta sẽ làm phần bánh 
chiên khác thay thế”. Khi người chị dâu đem phần 
bánh chiên dâng cúng đến Đức Phật Độc Giác xong; 
vừa lúc đó, người em chồng từ rừng trở về nhà hỏi 
phần bánh chiên của mình; người chị chồng nói rằng: 

- Chú ạ! Phần bánh chiên của chú chị đã đem 
dâng cúng đến Đức Phật Độc Giác rồi, chú hoan 
hỉ ráng đợi chị một lát, chị sẽ làm phần bánh chiên 
khác cho chú ngay. 

Nghe nói vậy, người em chồng nổi giận nói rằng: 

- Chị ăn phần bánh của mình hết rồi, lại lẩy 
phần bánh chiên của tôi đem dâng đến Đức Phật 
Độc Giác, tôi lây gi ăn dãy ” 

Người em chồng tức giận đi đến Đức Phật Độc 
Giác lấy lại phần bánh chiên. Thấy vậy, người chị 
dâu vội vã đi về nhà cha mẹ của mình lấy bơ lỏng 
còn mới và trong trẻo có màu giống như hoa mộc 
lan, dâng cúng đến Đức Phật Độc Giác đầy bát, 
thay thế phần bánh chiên kia. Bơ lỏng toả ra ánh 
sáng trong, nhìn thấy, nàng vô cùng hoan hỉ, nên 
thành tâm phát nguyện rằng: 

- Kính bạch Ngài, do năng lực phước thiện bố 
thi này, kiếp sau, cầu xỉn cho con có được sắc thân 




206 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


xinh đẹp tuyệt trân, không một ai sánh kịp, có 
ánh sáng hào quang toả ra từ sắc thân suốt đêm 
ngày và xỉn đừng sống chung với hạng người ác 
như chủ em chồng của con. 

Nghe rõ lời phát nguyện của người chị dâu, 
người em chồng (Đức Bồ Tát) vội vàng dâng cúng 
để bát Đức Phật Độc Giác phần bánh chiên của 
mình đè lên trên bơ lỏng của người chị dâu rồi phát 
nguyện rằng: 

- Kính bạch Ngài, do năng lực phước thiện bố 
thi này, kiếp sau chị dâu của con dầu ở xa hằng 
trăm do tuần, cầu xin cho con có đủ khả năng 
rước đem về làm vợ của con. 

Năng lực lòi phát nguyện 

- Người chị dâu sau khi chết, do năng lực 
phước thiện bố thí là thiện nghiệp cho quả tái sanh 
lên cõi trời hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời; về 
sau tái sanh cõi người là Công chúa Pabhãvatĩ, con 
của Đức vua Madda. 

Công chúa Pabhãvatĩ có sắc thân xinh đẹp 
tuyệt trần, có ánh hào quang toả ra từ sắc thân suốt 
đêm ngày. Như vậy, được thành tựu đúng theo lời 
phát nguyện. 

Hoàng hậu Pabhãvatĩ không muốn sống chung 
với Đức vua Kusa. Như vậy, được thành tựu đúng 
theo lời phát nguyện. 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


207 


- Người em chông, sau khi chêt, do năng lực 
phước thiện là thiện nghiệp cho quả tái sanh lên cõi 
trời hưởng mọi sự an lạc, đến khi hết tuối thọ, Đức 
vua Sakka thỉnh tái sanh cõi người vào lòng Chánh 
cung Hoàng hậu Sĩlavatĩ của Đức vua Okkãka xứ 
Malla. Sau khi tái sanh, ác nghiệp nối giận lẩy lại 
phần bánh chiên của mình từ trong bát của Đức Phật 
Độc Giác, cho quả có thân hình xẩu xỉ đáng ghê sợ. 

Thái tử Kusa lên ngôi làm vua trị vì một nước 
lớn, có nhiều oai lực có giọng nói như sư tử chúa 
rống, làm cho kẻ thù kinh hồn bạt vía. Đó là do quả 
của thiện nghiệp. 


Thái tử Kusa rước Công chúa Pabhãvatĩ đem 
về tấn phong Chánh cung Hoàng hậu. Như vậy, 
được thành tựu đúng theo lời phát nguyện. 


Lời phát nguyện của tiền thân Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ mọi điều đã được thảnh tựu như ý. 


Còn lời phát nguyện của Đức Bô Tát thì thê nào? 

Sau khi Hoàng hậu Pabhãvatĩ đã trở về đến 
kinh thành Sãgala của vua cha rồi, ngày đêm, Đức 
vua Kusa tâm trí luôn luôn nhớ thương đến một 
mình Hoàng hậu không nguôi. Mặc dầu trong cung 
điện có nhiều cung phi mỹ nữ mà Đức vua không 
hề quan tâm đến một người nào cả. Lòng thương 
nhớ Hoàng hậu càng thôi thúc, khiến cho Đức vua 
đến hầu Mau hậu của Ngài tâu rằng: 




208 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Tâu Mâu hậu, xin phép Mâu hậu, con sẽ đi 
rước Hoàng hậu Pabhãvatĩ trở lại. Vậy con xin 
giao lại ngôi báu này cho Mau hậu. 

Đức vua Bồ Tát giả dạng một người dân 
thường, đem theo một cây đàn lên đường thẳng đến 
kinh thành Sãgala, xin ngủ nhờ một nhà người nài 
voi gần cung điện của Đức vua Madda; Đức Bồ Tát 
ngủ rất ngon giấc, khi thức dậy lấy cây đàn khảy 
một bài, tiếng đàn réo rắt gợi lòng thương nhớ 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ. Tiếng đàn toả ra không gian, 
lan vào cung điện. Hoàng hậu nghe tiếng đàn biết rõ 
chắc chắn tiếng đàn của Đức vua Kusa đã đến đây 
để rước ta trở lại kinh thảnh Kusavatĩ, bà rất lo sợ. 
Chính Đức vua Madda cũng tấm tắc khen ngợi tiếng 
đàn hay tuyệt vời, nhưng nghe sao thống thiết quá! 

Đức Bồ Tát nghĩ rằng ở đây không thể gặp mặt 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ được, nên tìm đến chỗ lò 
gốm, nơi làm đồ dùng của Đức vua và các Công 
chúa, để có cơ hội làm những món đồ dùng cho 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ. Đức Bồ Tát đến xin làm học 
trò, ông chủ lò gốm hoan hỉ nhận Đức Bồ Tát. Tại 
lò gốm, Đức Bồ Tát đã làm nhiều món đồ gốm 
tráng men, kiểu mẫu đẹp tuyệt vời, xứng đáng bậc 
thầy của chủ lò gốm. Có những món đồ gốm tráng 
men, cố ý dành cho Hoàng hậu Pabhãvatĩ dùng, có 
hình ảnh Hoàng hậu Pabhãvatĩ, Đức vua Kusa, 
cảnh trong cung điện, chỉ có một mình Hoàng hậu 
biết được mà thôi, ông chủ lò gốm đem vào dâng 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


209 


Đức vua cùng quý Công chúa, Đức vua trâm trô 
khen ngợi những món đồ rất xinh đẹp tuyệt vời, 
thật vô giá. Những món đồ ấy cũng đến tay Hoàng 
hậu Pabhãvatĩ, bà nhìn thấy biết ngay, những món 
đồ này do đôi bàn tay của Đức vua Kusa để dành 
cho bà, vốn không ua thích Đức vua, nên bà không 
dùng những món đồ ấy. 

Đức Bồ Tát lại nghĩ rằng: “ở nơi đây ta cũng 
không có cơ hội gặp mặt Hoàng hậu Pabhãvatĩ 
được; ta nên tìm đến chỗ làm đồ thủ công, nơi làm 
đồ dùng cho Đức vua và quỷ Công chúa Đức Bồ 
Tát đến xin làm học trò, Ngài đã làm những món 
đồ đan bằng lá thốt nốt đẹp tuyệt vời có hình ảnh 
Hoàng hậu, ở trong cung điện, chỉ có một mình 
Hoàng hậu biết đuợc mà thôi. Nguời thợ thủ công 
đem những món đồ dâng Đức vua cùng quý Công 
chúa, Đức vua trầm trồ khen ngợi chua từng thấy 
những món đồ xinh đẹp nhu vậy. Những món đồ 
ấy đến tay Hoàng hậu Pabhãvatĩ, bà nhìn thấy biết 
ngay, những món đồ này do đôi bàn tay của Đức 
vua Kusa, bà không chịu dùng những món đồ ấy. 

Đức Bồ Tát nghĩ tiếp rằng: “ở đây ta cũng 
không có cơ hội thấy mặt Hoàng hậu Pabhãvatĩ, 
tìm nên đến tiệm hàng kết hoa cho Đức vua Madda 
cùng quý Công chúa Đức Bồ Tát đến xin làm học 
trò, Ngài đã kết những tràng hoa bằng nhiều loại 
hoa khác nhau, thành hình ảnh Hoàng hậu, Đức 
vua v.v... chỉ có Hoàng hậu biết mà thôi. Nguời thợ 




210 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


kêt hoa đem dâng Đức vua cùng quý cô Công chúa; 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ nhìn thấy tràng hoa biết 
ngay, do bàn tay của Đức vua Kusa, bà không chịu 
nhận tràng hoa ấy. 

Đức vua Bồ Tát bỏ ngôi báu, Mau hậu, phụ 
hoàng xứ sở của mình đến kinh thảnh Sãgala này 
với ý nguyện nhìn thấy Hoàng hậu Pabhãvatĩ và 
ruớc Hoàng hậu trở lại cung điện. Đức Bồ Tát suy 
nghĩ ở đây không thể thực hiện đuợc ý nguyện của 
mình, nên Ngài từ giã tiệm hàng kết hoa, tìm đến 
nhà bếp nơi làm đồ ăn dâng Đức vua cùng quý 
Công chúa, để xin làm học trò phụ bếp. Nguời đầu 
bếp cho Đức Bồ Tát một ít xuong còn dính thịt làm 
món ăn để dùng, Ngài đã làm thành một món ăn thật 
ngon có mùi thom toả ra khắp kinh thành bay đến 
cung điện. Đức vua ngửi thấy mùi thơm vật thực, 
tmyền hỏi nguời đầu bếp đang dâng vật thực rằng: 

- Này ngươi, còn món ăn đặc biệt nào ở nhà 
bếp mà ngươi chưa dâng cho Trẫm phải không? 

- Tâu Hoàng thượng, không có. — Nguời đầu 
bếp tâu. 

- Ngươi để ỷ ngửi xem có phải hương vị món 
vật thực không? - Đức vua truyền. 

Nguời đầu bếp để ý ngửi, đúng là mùi thơm 
của món vật thực, bèn tâu rằng: 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


211 


- Tâu hoàng thượng, hạ thân có cho người học 
trò mới phụ bếp một ít xương còn dính thịt làm 
món ăn đế dùng. 

- Ngươi hãy về đem món ăn ẩy cho Trẫm xem. 

Người đầu bếp trở về lấy món ăn ấy dâng lên 
Đức vua, Đức vua vừa bỏ vào đầu lưỡi, vị ngon, 
hương thơm toả ra toàn thân nhu nếm phải món vật 
thực của chư thiên. 

Đức vua truyền lệnh rằng: 

- Từ nay, ngươi để cho người học trò mới làm 
đồ ăn dâng lên Trẫm và quỷ Công chúa. Phần ăn 
của Trẫm thì chỉnh ngươi đem đến, còn phần ăn 
của quỷ Công chúa, thì ngươi cho người học trò 
mới đem phân phát. 

Người đầu bếp trở về thi hành theo ý chỉ của 
Đức vua, giao việc nấu nướng những thức ăn cho 
Đức Bồ Tát, ông bảo Đức Bồ Tát rằng: 

- Ta đem phần ăn lên dâng Đức vua, còn ngươi 
đem những phần ăn dâng đến quỷ Công chúa. 

Đức Bồ Tát nghe người đầu bếp phân công, 
trong lòng vô cùng vui mừng hoan hỉ, nghĩ rằng: 
“Ý nguyện của ta sẽ thành tựu, từ nay ta có thế 
nhìn thấy mặt Hoàng hậu Pabhãvatĩ”. 

Từ đó, mỗi ngày Đức Bồ Tát đem vật thực 
phân phát quý cô Công chúa, với mục đích chính là 
nhìn thấy Chánh cung Hoàng hậu Pabhãvatĩ. 




212 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Đức Bô Tát mang vật thực lên lâu đài Hoàng 
hậu Pabhãvatĩ, Đức vua vô cùng hoan hỉ, khi nhìn 
thấy rõ Chánh cung Hoàng hậu Pabhãvatĩ, còn 
Hoàng hậu cũng nhìn thấy rõ Đức vua nhung tâm 
không hài lòng, nghĩ rằng: “Chỉ vì ta, mà Đức vua 
Kusa đến đây giả dạng người làm công, người tôi 
tớ. Thật không xứng đáng chút nào cả! Neu ta làm 
thinh, Đức vua tưởng lầm ta còn thương tưởng đến 
Người rồi ở đây luôn đế mọi ngày nhìn thấy ta. Ta 
nên nói cho Đức vua biết ”. 

- Xỉn mời Đại vương trở về kỉnh thành 
Kusavatĩ càng sớm càng tốt, thần thiếp không 
muốn nhìn thấy Đại vương có thân hình xẩu xi 
đáng ghê sợ! Đại vương ở đây phải chịu vất vả khố 
cực ngày đêm có ích lợi gì đâu? 

Nghe lời chê trách với giọng hằn học của Hoàng 
hậu, thay vì tức giận, Đức vua lại hài lòng hoan hỉ 
nghe đuợc giọng nói của bà, rồi đáp lại rằng: 

- Này ải khanh Pabhãvatĩ, ái khanh xinh đẹp 
tuyệt trần, Trẫm rất sủng ái nơi ái khanh, Trẫm 
không thế trở lại kinh thành Kusavatĩ một mình; 
Trẫm đã từ bỏ kinh thành Kusavatĩ, từ bỏ cả ngôi 
báu, từ bỏ tất cả, chỉ vì ái khanh. Trẫm rất hài lòng 
ở lại đây, đế hằng ngày ngắm nhìn ái khanh. 

- Này ái khanh, Trẫm say mê nơi sắc đẹp tuyệt 
trần của ái khanh, Trẫm chỉ cần một mình ải khanh 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


213 


mà thôi, không cân đên ngôi báu ở kỉnh thành 
Kusavatĩ xứ Malla to lớn.... 

Nghe lời phán của Đức vua Kusa, Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ nghĩ rằng: “Ta chê trách để làm cho 
Đức vua tức giận, trở về cố quốc. Ngược lại, Đức 
vua không tức giận, lại còn thốt lời yêu thương 
ràng buộc. Neu người tự xưng danh “Ta là Đức 
vua Kusa ” tiến đến nam tay ta, thì còn ai dám can 
ngăn Đức vua được ”. 

Đức vua Kusa ngự đến kinh thành Sãgala này, 
chỉ có Hoàng hậu Pabhãvatĩ và bà Khujjã nguòd hầu 
thân tín biết mà thôi, còn những nguời khác hoàn 
toàn không ai hay biết sự có mặt của Đức vua Kusa. 

Hoàng hậu Pabhãvatĩ cảm thấy lo sợ, nên lánh 
mặt, tmyền dạy nguời hầu mỗi ngày dùng phần ăn 
mà Đức Bồ Tát dành cho bà; còn bà dùng phần ăn 
của nguời hầu. 

Từ đó về sau, Đức Bồ Tát không nhìn thấy mặt 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ, lòng thuong nhớ không 
nguôi, Đức Bồ Tát nhờ đến bà Khujjã, nguời hầu 
của Hoàng hậu rằng: 

- Ta nhờ ngươi cổ thuyết phục Hoàng hậu gặp 
gỡ ta, nói chuyện vui vẻ, tươi cười thương yêu ta, 
lẩy đôi bàn tay mềm mại xoa nhẹ trên thân hình 
của ta. Neu nhà ngươi làm được như vậy, thì chắc 
chan nhà ngươi sẽ được trọng thưởng. 

Bà Khujjã nhận lời khẩn khoản tha thiết của 
Đức Bồ Tát, cố gắng thuyết phục Hoàng hậu 




214 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Pabhãvatĩ nhưng không có kết quả. Đức vua Bồ 
Tát chờ mãi, chờ mãi trải qua 7 tháng ròng rã mà 
vẫn chưa nhìn thấy mặt Hoàng hậu Pabhãvatĩ. 

Đức vua tròi Sakka giúp đỡ 

Đức Bồ Tát ngồi một mình than vãn rằng: “Đã 
trải qua 7 tháng rồi chưa về thăm Mau hậu và 
phụ vương; ở đây ngày đêm vất vả khố cực, mà 
chang nhìn thấy mặt Hoàng hậu Pabhãvatĩ...?” 

Nỗi khổ tâm của Đức Bồ Tát động đến vua trời 
Sakka, hiểu rõ nguyện vọng của Đức Bồ Tát muốn 
gặp mặt Hoàng hậu Pabhãvatĩ và rước nàng trở về 
kinh thành Kusavatĩ, nên Đức vua trời Sakka tìm 
cách giúp đỡ để Đức Bồ Tát được toại nguyện. 

Đức vua trời Sakka cho hoá ra nhiều sứ giả mang 
chiếu chỉ của Đức vua Madda gởi đến 7 Đức vua ở 7 
kinh thành khác nhau, cùng một lúc, với lời lẽ 
rằng: “Công chúa Pabhãvatĩ đã li dị Đức vua Kusa 
trở về kinh thành Sãgala rồi; nếu đại vương muốn 
Công chúa Pabhãvatĩ, xin ngự đến rước nàng 

Bảy Đức vua từ 7 kinh thành đều ngự cùng với 
đoàn tuỳ tùng hộ tống đông đảo đến kinh thành 
Sãgala gặp nhau cùng một lúc, các Đức vua gặp 
hỏi nhau rằng: 

- Đại vương ngự đến đây với quốc sự gì? 

Được biết, 7 Đức vua ngự đến xứ Madda có 
cùng một mục đích “rước Công chúa Pabhãvatĩ về 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


215 


nước”. Các Đức vua nôi giận Đức vua Madda và 
truyền rằng: 

- Đức vua Madda dâng một mình Công chúa 
Pabhãvatĩ đến 7 Đức vua ở 7 kinh thành, là một 
việc làm có tánh khiêu khích chúng ta. Chúng ta 
hãy cùng nhau bắt Đức vua Madda trị tội. 

Cho nên, mỗi Đức vua đều gởi chiếu chỉ với lời 
lẽ rằng: “Đại vưong Madda, hãy dâng Công chúa 
Pabhãvatĩ cho quả nhân hoặc chiến tranh ”. 

Gởi chiếu chỉ xong, 7 Đức vua đem quân vây 
quanh kinh thảnh Sãgala. Đức vua Madda biết nhu 
vậy, tâm vô cùng hoảng sợ, lệnh hội họp các quan 
bàn việc đối phó, phải làm thế nào? Một vị quan 
tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ! 7 Đức vua ngự đến đây, nguyên 
nhân do Công chúa Pabhãvatĩ, xin bệ hạ bắt Công 
chúa Pabhãvatĩ dâng cho họ, đế tránh khỏi cuộc 
chiến tranh xảy ra. 

Nghe tâu nhu vậy, Đức vua Madda truyền rằng: 

- Nếu Trẫm bắt Công chúa Pabhãvatĩ dâng cho 
một Đức vua này, thì còn lại 6 Đức vua kia sẽ gây 
chiến tranh với ta. Như vậy, Trẫm không thế dâng 
Công chúa cho Đức vua nào được. Sự việc xảy ra 
như thế này, là do Công chúa Pabhãvatĩ bỏ Đức 
vua Kusa là một Đức vua có oai lực phi thường 
trong cõi Nam thiện bộ châu này, mà Công chúa 
chê Đức vua Kusa có thân hình xẩu xỉ, đáng ghê 
sợ, trở về đây. Cho nên, ngày nay, Công chúa 




216 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Pabhãvatĩ đành phải chịu hậu quả ây. Vậy băt 
Công chúa Pabhãvatĩ chặt làm 7 phần dâng cho 7 
Đức vua của 7 kinh thành. 

Nghe tin như vậy, Công chúa vô cùng kinh 
hoảng sợ chết, chặt làm 7 phần, nàng vội vàng đến 
tìm Mau hậu khóc than cầu xin cứu mạng; nhưng 
làm sao cải lệnh của Đức vua được. 

Mau hậu quở trách Công chúa Pabhãvatĩ rằng: 

- Bởi con tự kiêu ngã mạn, ỷ lại sắc đẹp tuyệt 
trần của mình, nên chê trách Đức vua Kusa xẩu xỉ 
đáng ghê sợ, bỏ Đức vua về đây, nên ngày nay con 
phải chịu hậu quả đau khố như thế này! 

Nếu mà bây giờ có Đức vua Kusa oai lực phỉ 
thường, có giọng như sư tử chúa rong, làm cho 7 
Đức vua này kinh hồn bạt vỉa, khiếp đảm bỏ chạy 
tron thoát thân. Như vậy, mới mong cứu mạng cho 
Công chúa của ta thoát chết, rồi rước Công chúa 
trở lại kinh thành Kusavatĩ. Không biết Đức vua 
Kusa bây giờ ngự ở nơi nào? 

Nghe Mau hậu tán dương ca tụng oai lực của 
Đức vua Kusa, bây giờ Công chúa Pabhãvatĩ đã 
đến đường cùng rồi, không còn phải giấu giếm 
được nữa, nên tâu với Mau hậu rằng: 

- Tâu Mầu hậu, Mẩu hậu ca tụng Đức vua 
Kusa có oai lực phi thường có thế thẳng được 7 
Đức vua từ 7 kinh thành, chịu thua bỏ chạy, đế cứu 
mạng cho con, khỏi cái chết thê thảm này. 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


217 


Tâu Mẩu hậu, Đức vua Kusa ẩy hiện đang ngự 
ở trong vòng cung điện này đây. 

Mau hậu của nàng truyền dạy rằng: 

- Này con, vì quá sợ chết nên tâm trí con đã 
điên loạn rồi phải không? Hay là con trở thành 
người ngu muội mới tâu với Mau hậu như vậy! Neu 
Đức vua Kusa ngự đến đây thật, tại sao phụ vương 
và Mau hậu không hề hay biết? 

Công chúa Pabhãvatĩ nghĩ rằng, Mau hậu 
không tin theo lời của mình, và hoàn toàn không 
hay biết Đức vua Kusa ngự ở đây suốt 7 tháng qua, 
ta sẽ chỉ cho Mau hậu nhìn thấy Đức vua. 

Công chúa Pabhãvatĩ nắm tay Mau hậu đến 
đứng gần cửa sổ chỉ tay xuống duới nhà bếp gần 
lâu đài của quý Công chúa tâu rằng: 

- Tâu Mầu hậu, Đức vua Kusa giả dạng người 
đầu bếp, ăn mặc gọn gàng đang ngồi rửa nồi, chảo... 

Khi ấy, Đức Bồ Tát suy tu rằng: “Hôm nay, 
nguyện vọng của ta chắc chan được thành tựu, bởi 
vì Hoàng hậu Pabhãvatĩ sợ chết, chắc chan tâu với 
Mau hậu, phụ vương biết, có mặt ta ở tại nơi đây ”. 

Đức Bồ Tát lo rửa tất cả mọi chén bát cho sạch 
sẽ, đem cất trong tủ gọn gàng. 

Còn mẫu hậu quở mắng Công chúa rằng: 

- Này, ngươi có phải là đứa con gái hư không? 
Hay ngươi là đứa con gái làm hại Hoàng tộc phải 
không? Ngươi đã sanh trong dòng dõi của Đức vua 




218 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Madda, tại sao ngươi có thê đê Đức vua hôn phu 
của ngươi làm người đầy tớ? 

Nghe Mau hậu quở mắng, Công chúa 
Pabhãvatĩ tâu rằng: 

- Tâu Mầu hậu! Con không phải đứa con hư; 
cũng không phải đứa con làm hại hoàng tộc. Kia là 
Đức vua Kusa, Thái tử của Thái thượng hoàng 
Okkãka, sao Mau hậu nghĩ rằng “người đầy tớ? ” 

Công chúa Pabhãvatĩ tán duơng ca tụng oai lực 
của Đức vua Kusa rằng: 

- Tâu Mẩu hậu! Đức vua nào, hằng ngày thường 
cúng dường vật thực đến 20 ngàn vị Bà la môn; Đức 
vua ấy, tên là Kusa, thái tử của thải thượng hoàng 
Okkãka, sao Mau hậu nghĩ rằng là “người đầy tớ 

- Tâu Mầu hậu, các quân lính hằng ngày 
thường chuấn bị đội tượng binh gồm 20 ngàn thớt 
voi cho Đức vua nào, Đức vua ẩy là Đức vua Kusa, 
thái tử của thái thượng hoàng Okkãka, sao Mau 
hậu nghĩ rằng là “người đầy tớ”. 

- Tâu Mầu hậu, các quân lỉnh, hằng ngày thường 
chuẩn bị đội quân xa gom 20 ngàn chiếc cho Đức 
vua nào, Đức vua ẩy tên là Kusa, thái tử của thải 
thượng hoàng Okkãka, sao Mau hậu nghĩ rằng là 
“người đầy tớ”. 

- Tâu Mầu hậu, các quân lỉnh, hằng ngày thường 
vắt sữa bò gồm 20 ngàn con cho Đức vua nào, Đức 
vua ẩy tên là Kusa, thái tử của thái thượng hoàng 
Okkãka, sao Mau hậu nghĩ rằng là “người đầy tớ... ” 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


219 


Khi Công chúa Pabhãvatĩ tán dương ca tụng 
Đức vua Kusa như vậy, với lời lẽ hùng hồn, khiến 
cho Mau hậu của nàng tin rằng, có Đức vua Kusa 
thật, nên bà vội vã đến tâu lên Đức vua Madda, 
Đức vua ngự đến lâu đài Công chúa Pabhãvatĩ 
ngay tức khắc, bèn truyền hỏi rằng: 

- Này con, Đức vua Kusa đang ngự tại đây có 
thật hay không? 

- Tâu phụ vương! Điều đó có thật, Đức vua 
Kusa đang làm phận sự người đầu bếp của phụ 
vương cùng quỷ Công chúa trải qua thời gian được 
7 tháng rồi. - Công chúa Pabhãvatĩ tâu. 

Đức vua Madda không thể nào tin đó là sự thật, 
nên truyền hỏi nàng hầu Khujjã của Công chúa. 

Nàng hầu cũng tâu rõ sự thật mọi điều nhu 
Công chúa. Đức vua quở mắng Công chúa rằng: 

- Này, ngươi là đứa con ngu xuẩn, ngươi đã 
làm điều tồi tệ quá! Tại sao, từ lâu con không tâu 
với phụ vương được rõ? Đức vua Kusa là một Đại 
vương có nhiều oai lực, thong soái toàn cõi Nam 
thiện bộ châu này, như là một con voi chúa, sao 
con có thế xem như loài ếch được? 

Quở mắng Công chúa xong, Đức vua vội vã ngự 
đến tìm Đức Bồ Tát chấp hai tay xin tha tội rằng: 

- Tâu Đại vương, bậc vĩ đại, xin người mở lòng 
thương mà tha tội kẻ bề tôi, Đại vương đến dưới 




220 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


hình thức không dễ ai biết được, nên không biết 
Đại vương đã đến nơi này. 

Nghe Đức vua Madda tâu nhu vậy, Đức Bồ Tát 
có tâm bi không quở trách, mà chỉ nói lời an ủi để 
Đức vua yên tâm rằng: 

- Này Đại vương, người như bổn vương chẳng 
giấu giếm gì, bốn vương là người đầu bếp đã được 
Đại vương trọng dụng và tin cậy. 

Này Đại vương, người không có tội lỗi gì mà 
bon vương phải tha tội. 

Nghe lời truyền dạy của Đức Bồ Tát, Đức vua 
yên tâm vội vã ngự đến lâu đài của Công chúa 
Pabhãvatĩ truyền dạy Công chúa mau mau đến yết 
kiến đại vuơng Kusa rằng: 

- Này đứa con khờ dại, con hãy mau mau đến 
yết kiến Đại vương, bậc đại hùng, cầu xin Người tha 
tội. Neu đại vương Kusa tha tội cho con, thì con mới 
mong thoát khỏi chết. Trong đời này, chỉ có Đức 
vua Kusa mới cứu mạng cho con được mà thôi! 

Nghe lời truyền dạy của phụ vuơng, Công chúa 
Pabhãvatĩ cùng với các em của nàng, nhóm nữ tỳ 
đông đảo đến yết kiến Đức Bồ Tát; Đức Bồ Tát 
đứng với tu thế nguời đang rửa nồi chảo, biết 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ đến yết kiến mình, nên nghĩ 
rằng: “Hôm nay ta sẽ trừ tánh tự kiêu ngã mạn của 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ, đế cho nàng cúi đầu đảnh lễ 
dưới đôi bàn chân dơ bấn của ta”. Đức Bồ Tát 
giẫm đôi bàn chân dính đầy sình lầy dơ bẩn, khi 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


221 


Hoàng hậu Pabhãvatĩ đến cúi đầu đảnh lễ ôm hai 
bàn chân của Đức Bồ Tát xong, ngồi trên vũng sình 
lầy xin lỗi Đức Bồ Tát rằng: 

- Tâu Hoàng thượng, thần thiếp xin cúi đầu lạy 
dưới đôi bàn chân của Hoàng thượng, thần thiếp 
ghét Hoàng thượng đến ngày hôm nay là ngày cuối 
cùng. Cầu xin Hoàng thượng tha thứ tội cho thần 
thiếp, xin đừng giận thần thiếp nữa, thần thiếp 
thành thật thề với Hoàng thượng, xin Hoàng 
thượng nghe rõ lời thề của thần thiếp: kế từ nay về 
sau thần thiếp không còn ghét Hoàng thượng nữa, 
một lòng thương yêu hoàng thượng. Đây là lời tha 
thiết khấn khoản van xin của thần thiếp, nếu 
Hoàng thượng không đoái thương cứu mạng thần 
thiếp, thì ngay hôm nay, phụ vương chắc chan sẽ 
phân thây thần thiếp làm 7 phần, đem dâng cho 7 
Đức vua đang vây ở ngoài thành. 

Nghe lời khẩn khoản van xin của Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ, Đức Bồ Tát động lòng trắc ẩn, để cho 
Hoàng hậu yên tâm mà phán rằng: 

- Này ái khanh, lời khẩn khoản van xỉn của ái 
khanh, làm sao mà Trẫm không đoái thương được! 

Trẫm không giận ái khanh nữa đâu! Ai khanh, 
Pabhãvatĩ, xin đừng có sợ! 

Trẫm cũng chân thành thề với ái khanh rằng: 
“Từ nay về sau Trẫm không ghét ải khanh nữa ”. 


Này ải khanh, Pabhavati, nàng là người sủng ái 
nhất của đời Trẫm, Trẫm có thừa oai lực tiêu diệt 




222 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


dòng vua Madda, phụ vương của ải khanh, băt ải 
khanh trở về kinh thành Kusavatĩ. Nhimg vì Trẫm 
quá sủng ái ái khanh, nên Trẫm đành kiên trì chịu 
đựng, bao nhiêu nỗi khố thân khố tâm chờ đợi cho 
đến ngày hôm nay. 

Đức Bồ Tát chăm chú nhìn thấy rõ Công chúa 
Pabhãvatĩ, Chánh cung Hoàng hậu của mình xinh 
đẹp tuyệt trần chẳng khác nào thiên nữ, Chánh cung 
Hoàng hậu của Đức vua trời Sakka cõi Tam thập 
tam thiên, làm cho tâm ngã mạn của dòng vua chúa 
phát sanh và nghĩ rằng: “Ta còn song ở đây, những 
Đức vua nào có gan dám tranh giành Chánh cung 
Hoàng hậu của ta được 

Đức Bồ Tát tỏ rõ một vị đại vương có uy thế 
ngự đến trước sân rồng rống như sư tử chúa, vỗ 
mạnh hai bàn tay mà phán rằng: 

- Ta là Đức vua Kusa đã đến rồi, toàn thể dân 
chúng trong kinh thành hãy xem ta bắt song 7 vị 
vua, tất cả quan quân chuấn bị ngựa xe sẵn sàng 
cho ta. 

Đức vua Madda truyền cho người thợ cắt tóc 
cạo râu cho Đức Bồ Tát xong; Đức Bồ Tát tắm rửa, 
mặc bộ đồ đại vương tỏ vẻ oai phong lẫm liệt ngự 
lên bạch tượng ngồi đằng trước, truyền cho Hoàng 
hậu Pabhãvatĩ ngồi đằng sau xông ra trận địa, cùng 
các đội binh mã, quân xe hộ tống, ngự ra cửa phía 
Đông, đưa mắt nhìn thấy binh lính kẻ thù đang vây 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


223 


xung quanh thành, Đức vua Bô Tát cât giọng xung 
hô ba lần nhu su tử chúa rống rằng: 

- Ta là vua Kusa, ai muốn sống, hãy mau mau 
khuất phục ta ngay! 

Binh lính của 7 Đức vua từ 7 kinh thảnh nghe 
giọng nói nhu su tử chúa rống của Đức vua Kusa 
đều kinh hồn bạt vía khiếp đảm giẫm nhau mà 
chạy; nhu bầy nai nghe tiếng rống của su tử chúa 
chạy trốn thoát thân. 

Đức Bồ Tát truyền lệnh bắt sống 7 vị vua từ 7 
kinh thành trói dẫn về trình Đức vua Madda. Nhìn 
thấy Đức vua Bồ Tát toàn thắng, Đức vua trời 
Sakka vô cùng hoan hỉ dâng lên Đức Bồ Tát một 
viên ngọc Manĩ tên “Rocana: huy hoàng xán 
lạn ” nhờ oai lực của viên ngọc Manĩ ấy, Đức Bồ 
Tát thay hình đổi dạng có tuớng hảo quang minh, 
thân hình trở nên tốt đẹp không kém Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ. 

Đức vua Bồ Tát đã toàn thắng ngồi trên bạch 
tuợng đằng sau có Hoàng hậu Pabhãvatĩ kéo quân 
ngự vào cung điện Đức vua Madda, dẫn theo 7 Đức 
vua từ 7 kinh thảnh vào yết kiến Đức vua Madda. 
Ngài phán rằng: 

- Này Đại vương! Đây là 7 vị vua của 7 kinh 
thành là kẻ thù của Người, bây giờ ở trong quyền 
hành của Người, Người muốn giam giữ tù đày, 
hoặc phóng thích, hoặc xử tử tuỳ ỷ của Người. 




224 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nghe truyền như vậy, Đức vua Madda tâu rằng: 

- Tâu Đại vương, 7 vị vua này là kẻ thù của 
Đại vương, không phải kẻ thù của quả nhân. 

Tâu Đại vương! Ngài là Đức vua lớn bảo hộ 
quả nhân, cho nên chỉ có Ngài mới có quyền phóng 
thích, hoặc xử tử 7 vị vua này tuỳý Ngài. 

Đức vua Madda tâu trình như vậy, Đức Bồ Tát 
nghĩ rằng: lợi ích gì xử tử 7 vị vua này, 7 vị vua 
đến đây phải có được lợi gì khi trở về, Đức vua 
Madda còn có 7 Công chúa xinh đẹp là em của 
Công chúa Pabhãvatĩ, ta ban 7 Công chúa này cho 
7 vị vua ở 7 kinh thành thì có lợi biết dường nào! 
Đức Bồ Tát phán rằng: 

- Này Đại vương, Người còn có 7 Công chúa, 
xỉn Người ban cho 7 vị vua ở 7 kinh thành; như thế 
7 vị vua này sẽ trở thành những Đức vua phò mã 
của Người. 

Đức vua Madda tâu rằng: 

- Tâu Đại vương, Ngài là Đức vua lớn bảo bộ 
quả nhân và Công chúa của quả nhân. Vậy xin 
Ngài ban 7 Công chúa của quả nhân cho 7 Đức 
vua theo ỷ muốn của Ngài. 

Đức vua Bồ Tát truyền lệnh trang điểm 7 Công 
chúa của Đức vua Madda cho xinh đẹp, rồi ban cho 
mỗi Đức vua một Công chúa. 

Bảy Đức vua ở 7 kinh thảnh vô cùng hoan hỉ, 
cảm đội ơn Đức vua Kusa và Đức vua Madda nhạc 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


225 


phụ kéo quân ngự trở vê kinh thảnh của mình cùng 
với một nàng Công chúa xinh đẹp. 

Đức vua Bồ Tát ngự lại 2 - 3 hôm sau mới từ 
giã Đức vua Madda ngự trở về kinh thành Kusavatĩ. 
Trên long xa, Đức vua Kusa cùng Chánh cung 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ ngồi sánh đôi, mồi nguời mồi 
vẻ không ai kém ai, trên đuờng ngự trở về kinh 
thành Kusãvatĩ, lễ đón ruớc vô cùng long trọng. 

Đuợc tin Đức vua Kusa cùng Chánh cung Hoàng 
hậu Pabhãvatĩ trở về, Thái thuợng hoàng và Hoàng 
thái hậu tmyền lệnh trang hoàng cung điện, cũng nhu 
trong kinh thảnh thật lỗng lẫy làm lễ đón mừng. 

Khi ấy, thái thuợng hoàng Okkãka, hoàng thái 
hậu Sĩlavatĩ và hoàng đệ layampati của Đức Bồ 
Tát ngự ra khỏi thảnh đón ruớc, còn các hoàng gia 
bá quan văn võ, dân chúng trong thành đều hân 
hoan đón mừng Đức vua Kusa và Chánh cung 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ trở về. Đức vua truyền lệnh 
cho phép tổ chức lễ hội mừng suốt 7 ngày đêm. Ke 
từ đó Đức vua Kusa và Chánh cung Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ sống hoà hợp nhau, trị vì đất nuớc Malla 
đuợc an lảnh thịnh vuợng cho đến hết tuổi thọ. 

Đức Phật thuyết về truyện tiền thân Kusajãtaka 
xong, những nhân vật trong câu truyện liên quan 
đến kiếp hiện tại nhu sau: 

- Thái thuợng hoàng Okkãka, kiếp hiện tại nay 
là Đức vua Suddhodana. 




226 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Hoàng thái hậu Silavati, kiêp hiện tại nay là 
Hoàng hậu Mayãdevĩ. 

- Hoàng đệ layampati, kiếp hiện tại nay là Đại 
Đức Ãnanda. 

- Chánh cung Hoàng hậu Pabhãvatĩ, kiếp hiện 
tại nay là Hoàng hậu Yasodhara. 

- Đức vua Kusa, kiếp hiện tại nay là Đức Phật 
Gotama của chúng ta. 

Qua câu truyện tiền thân Kusajãtaka giúp hiểu 
rõ những điều nhu: 

1- về tác ý (cetanã) tạo nghiệp 

Đức Phật dạy: “Này chư Tỳ khim, Như Lai gọi 
tác ỷ là nghiệp, sau khi suy nghĩ rồi tạo nghiệp do 
thân, khấu, ỷ 

Tác ý thiện tâm đồng sanh trong thiện tâm phát 
sanh ba thời: 

- Tác ý truớc khi bố thí. 

- Tác ý đang khi bố thí. 

- Tác ý sau khi bố thí xong, thời gian không 
hạn định. 

Truông họp nguời chị dâu và nguời em chồng 
(Đức Bồ Tát) cùng làm phuớc thiện bố thí cúng 
duờng đến Đức Phật Độc Giác; song tác ý hai 
nguời khác nhau, nên tạo nghiệp khác nhau, dĩ 
nhiên quả của nghiệp cũng khác nhau. 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


227 


- Người chị dâu: Tác ý trước khi bô thí, tác ý 
đang khi bố thí và tác ý sau khi đã bố thí xong đều 
là tác ý thiện tâm hoàn toàn trong sạch suốt cả ba 
thời tạo thiện nghiệp bố thí. 

- Người em chồng: Tác ý thiện tâm cả ba thời 
tạo thiện nghiệp bố thí; song giai đoạn thời gian 
trước khi bố thí, đã tạo ác nghiệp tức giận người 
chị dâu đã đem phần bánh chiên của mình bố thí 
cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. 

2- về nghiệp và quả của nghiệp 

Phước thiện bố thí cho quả báu được giàu sang 
phú quý, có quyền cao chức trọng. 

- Người chị dâu: Do năng lực thiện nghiệp bố 
thí ấy, cho quả báu được tái sanh làm Công chúa 
của Đức vua Madda ở kinh thảnh Sãgala, vùng 
Madda. Do tác ý thiện tâm hoàn toàn trong sạch 
suốt cả ba thời tạo nghiệp bố thí, cho nên hưởng 
được quả báu suốt cả ba thời trong cuộc đời: thời 
ẩu niên, thời trung niên và thời lão niên được giàu 
sang phú quý, quyền cao chức trọng. 

- Người em chồng: Do năng lực thiện nghiệp 
bố thí ấy, cho quả báu được tái sanh làm thái tử 
của Đức vua Okkãka ở kinh thảnh Kusavatĩ, xứ 
Malla. Do tác ý thiện tâm trước khi bổ thỉ ngắn 
ngủi, có phiền não làm ô nhiễm, tác ý đang khi bố 
thí và sau khi bố thí xong đều trong sạch; cho nên, 
hưởng quả báu trong suốt cuộc đời giàu sang phú 




228 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


quý, quyên cao chức trọng. Song bị ác nghiệp tức 
giận trước khi bo thỉ cho quả sau khi tái sanh vào 
thời ẩu niên có thân hình xẩu xỉ đáng ghê sợ, đến 
thời trung niên và lão niên thân hình trở nên tốt 
đẹp, đó là do quả cả thiện nghiệp. 

3- về lòi phát nguyện và sự thành tựu 

Lời phát nguyện là điều mong muốn, ý nguyện 
riêng của mình có đuợc thảnh tựu nhu ý hay 
không, đều do năng lực phuớc thiện của mình đã 
tạo. Năng lực phuớc thiện mạnh thì đuợc thành tựu 
nhu ý, nguợc lại năng lực phuớc thiện yếu, thì khó 
thành tựu. Năng lực phuớc thiện mạnh cần phải hội 
đủ 3 điều kiện: 

- Vật bố thí hoàn toàn hợp pháp. 

- Tác ý thiện tâm cả 3 thời hoàn toàn trong 
sạch. 

- Nguời thọ nhận vật bố thí phải là bậc có giới 
đức hoàn toàn trong sạch; bậc ấy phải là Đức Phật 
Toàn Giác, hoặc là Đức Phật Độc Giác, hoặc bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Nếu đủ 3 điều kiện này, mới có năng lực phuớc 
thiện mạnh và nhiều; thì thí chủ có ý nguyện nào 
cũng dễ dàng thành tựu đuợc nhu ý nguyện ấy. 

Nguời chị dâu và nguời em chồng đều có đủ 3 
điều kiện. 




NĂNG Lực CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỚ THÍ 


229 


* Người chị dâu phát nguyện: 

- Kiếp sau, cầu xỉn cho con có được sắc thân 
xinh đẹp tuyệt trần, không một ai sánh kịp, có ánh 
sáng hào quang toả ra từ sắc thân suốt đêm ngày. 

- Xin đừng sổng chung với hạng người ác như 
chú em chồng của con. 

Kiếp sau, được sanh làm Công chúa Pabhãvatĩ 
đó là quả báu được thành tựu đúng theo lời phát 
nguyện trong tiền kiếp, trong đó có điều không 
muốn sống chung với Đức vua Kusa. 

* Người em chồng phát nguyện: 

- Kiếp sau, chị dâu của con dầu ở xa hằng 
trăm do tuần, xin cho con có đủ khả năng rước 
đem về làm vợ của con. 

Kiếp sau, sanh làm thái tử Kusa đã tìm được 
Công chúa Pabhãvatĩ rước về làm Chánh cung 
Hoàng hậu. Đó là quả báu được thành tựu đúng 
theo lời phát nguyện trong tiền kiếp. 

Nhưng khi Hoàng hậu Pabhãvatĩ (chị dâu tiền 
kiếp) nhìn thấy rõ Đức vua Kusa (em chồng kiếp 
trước) liền có cảm ứng tự nhiên vừa ghét vừa ghê 
sợ Đức vua, do bởi năng lực lời phát nguyện trong 
tiền kiếp, nên Hoàng hậu từ bỏ Đức vua Kusa trở 
về kinh thảnh Sãgala của phụ vương mình. 




230 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Bởi do năng lực lời phát nguyện trong tiên 
kiếp, nên Đức vua Kusa đeo đuổi theo Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ. Do năng lực phuớc thiện và lời phát 
nguyện cixàĐức Bồ Tát có nhiều năng lực hơn 
người thường, khiến vua trời Sakka phải giúp đỡ 
Đức Bồ Tát cho đuợc thành tựu nhu ý nguyện, làm 
thay đổi thân hình xấu xí đáng ghê sợ trở thành 
thân hình tốt đẹp, đem Hoàng hậu trở lại kinh 
thành Kusavatĩ sống chung trong tình thuơng yêu 
kính mến nhau cho đến trọn đời. 

Qua lời phát nguyện của hai nguời, chị dâu và 
em chồng có điều trái nguợc nhau: Kiếp sau nguời 
chị dâu không muốn sống chung với nguời em 
chồng; nguợc lại nguời em chồng chỉ muốn sống 
chung với nguời chị dâu mà thôi. 

Kết quả: Lời phát nguyện của Đức Bồ Tát có 
năng lực hơn lời phát nguyện của Hoàng hậu 
Pabhãvatĩ, khiến Hoàng hậu Pabhãvatĩ thay đổi 
thái độ tâm tính từ ghét và kinh sợ Đức vua Kusa 
chuyển sang không ghét, một lòng thuơng yêu Đức 
vua, và Đức vua Kusa cũng thuơng yêu Hoàng hậu. 
Cả hai nguời nói lên bằng lời thề chân thật với 
nhau. 

Điều đó, có thể hiểu rõ rằng: quá khứ có ảnh 
huởng đến hiện tại, song hiện tại cũng có thể làm 
thay đổi, để cho tuơng lai theo ý của mình. 




có PHƯỚC CHỌN ĐƯỢC CÔI TÁI SANH 


231 


CÓ Phước Chọn Được Cõi Tái Sanh 

Trong đời, người giàu có nhiều tiền nhiều bạc, 
có thể chọn mua sắm những gì theo ý muốn của 
mình. Trong đạo, bậc Thiện trí phàm nhân có nhiều 
phước thiện cũng có thể chọn trước cảnh giới tái 
sanh theo ý muốn của mình. 

Như những hành giả tiến hành thiền định 
chứng đắc được bậc thiền nào (bậc thiền sắc giới, 
bậc thiền vô sẳc giới) cho đến khi gần chết chưa bị 
hư mất; sau khi chết, chắc chắn bậc thiền ấy cho 
quả tái sanh lên cõi sắc giới phạm thiên, hoặc cõi 
vô sắc giới phạm thiên tương xứng với bậc thiền sở 
đắc của mình. 

Đó là sắc giới thiện nghiệp và vô sắc giới thiện 
nghiệp. 

Đối với những bậc Thiện trí phàm nhân đã tạo 
dục giới thiện nghiệp như: làm phước bố thí, giữ 
giới, tiến hành thiền định mà chưa chứng đắc được 
bậc thiền nào; tiến hành thiền tuệ..., còn thuộc về 
dục giới đại thiện tâm. Những bậc Thiện trí này có 
nhiều phước thiện, đến khi sắp từ bỏ thể xác (chết), 
có thể chọn 1 trong 7 cõi thiện giới: 1 cõi người và 6 
cõi trời dục giới theo ý muốn của mình , để làm đối 
tượng nương nhờ tái sanh kiếp sau. Cho nên, sau khi 
từ bỏ sắc thân (chết), do năng lực dục giới thiện 
nghiệp cho quả tái sanh kiếp sau, theo cảnh giới mà 
mình đã chọn từ kiếp trước lúc sắp lâm chung. 




232 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Trích dẫn một tích người cận sự nam 
Dhammika^^^ trong bộ Chú giải Pháp cú. 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa 
letavana gần thảnh Sãvatthi, đề cập đến cận sự nam 
Dhammika được tóm lược như sau: 

Trong kinh thảnh Sãvatthi, ông cận sự nam 
Dhammika là người cao quý nhất trong nhóm 500 
cận sự nam. ông có 7 người con trai và 7 người 
con gái đều là những người cận sự nam, cận sự nữ, 
có đức tin trong sạch noi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, Tam bảo. Trong tư thất thường làm phước 
thiện bố thí như: bố thí cháo, bố thí vật thực, bố thí 
vật thực vào ngày rằm và cuối tháng, bố thí vật 
thực vào ngày giới hằng tháng, thỉnh chư Tỳ khưu 
Tăng thọ trai tại nhà, bố thí vật thực chư Tỳ khưu 
khách đến, cúng dường vật thực chư Tỳ khưu Tăng 
an cư nhập 3 tháng hạ V.V.... Toàn gia đình gồm 
cha mẹ và các con đều là những người hoan hỉ 
trong phước thiện bố thí, gìn giữ giới hạnh trong 
sạch, hoan hỉ trong việc nghe pháp. 

Một hôm, ông Dhammika bị lâm bệnh nặng 
sắp lâm chung, muốn nghe tụng kinh, ông sai 
người đến hầu Đức Phật, kính xin Đức Phật cho 
phép 8 hoặc 16 vị Tỳ khưu Tăng đến nhà ông. 


' Bộ Dhammapadatthakatha, tích Dhammika upasikavatthu. 




có PHƯỚC CHỌN ĐƯỢC CÔI TÁI SANH 


233 


Đức Phật cho phép chư Tỳ khưu đên nhà ông, 
thỉnh ngồi nơi đã sắp đặt sẵn quanh giường của 
ông, ông bạch rằng: 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức, được chiêm ngưỡng 
quỷ Ngài là một điều khó đoi với con, nay con yếu 
quá rồi, kỉnh xin quỷ Ngài tế độ tụng cho con được 
nghe một bài kinh. 

- Này Dhammỉka, ông muốn nghe bài kỉnh 
nào? - Chư Tỳ khưu hỏi. 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức, con tha thiết cầu xin 
quỷ Ngài tụng cho con nghe bài kinh “Mahãsatỉ- 
patthãnasutía”: kinh Đại Niệm Xứ mà chư 

ẾT i i • • ^ 

Phật (quả khứ, hiện tại, vị lai) thường thuyết giảng. 

Chư Tỳ khưu bắt đầu tụng rằng: 

“Ekãyano ayatn bhikkhave maggo sattãnatn 
visuddhiyã... ”. 

Ngay khi ấy có 6 chiếc xe trời, mỗi chiếc có 
1.000 con ngựa^^^ quý kéo, trang hoàng lộng lẫy từ 
6 cõi trời dục giới kéo đến xin đón rước ông. Chư 
thiên ở mỗi cõi trời đều khẩn khoản mời ông rằng: 

- Amhãkam devalokam nessãma! 

Amhãkatn devaỉokatn nessãmaỉ... 

- Chúng tôi xin rước ông lên cõi trời của chúng 
tôi! 


^ Con ngựa thật là loài súc sanh không thể tái sanh lên cõi trời, 
những con ngựa quý này do phép mầu của chu thiên hoá ra 
làm phận sự kéo xe trời, không phải con ngựa loài súc sanh. 




234 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Chúng tôi xỉn rước ông lên cõi trời của chúng 
tôi! 

Kỉnh mời ông tái sanh lên cõi trời của chúng 
tôi, đế cho cõi trời của chúng tôi được huy hoàng 
xán lạn thêm, như người từ bỏ đồ dùng cũ kỹ rạn 
nứt rồi, đối lẩy đồ dùng bằng vàng ròng (vàng 
mười) tái sanh cõi trời chúng tôi hưởng nhiều sự 
an lạc lắm! 

Ông cận sự nam không muốn những nhóm chư 
thiên ấy làm trở ngại việc nghe pháp của ông, nên 
ông bảo rằng: 

- Ẩgametha! Ẵgametha! 

- Xỉn quỷ Ngài chờ một lát! Xin quỷ Ngài chờ 
một lát! 

Chư Tỳ khưu Tăng đang tụng kinh, nghe ông 
nói như vậy, nên ngừng lại, vì nghĩ rằng: “ông nói 
với chúng ta 

Khi chư Tỳ khưu Tăng ngưng tụng kinh, các 
con ông than khóc kể lể rằng: 

- Trước đây, cha của chúng con hoan hỉ trong 
việc lẳng nghe pháp không bao giờ biết đủ, chỉnh 
cha đã cho thỉnh chư Tỳ khưu đến tụng kinh cho 
cha nghe. Nhưng bây giờ, chỉnh cha đã ngăn cản 
chư Tỳ khưu không cho tụng kinh, cớ sao như vậy? 

Chư Tỳ khưu bàn với nhau rằng: “Bây giờ 
không phải là lúc tụng kinh ”, nên các Ngài đứng 
dậy trở về chùa. 




có PHƯỚC CHỌN ĐƯỢC CÔI TÁI SANH 


235 


Ong cận sự nam không nghe tiêng tụng kinh 
mà nghe tiếng khóc của các con nên hỏi rằng: 

- Này các con, tại sao các con lại khóc như vậy? 

- Thưa cha, chỉnh cha đã cho thỉnh chư Tỳ khưu 
đến tụng kinh cho cha nghe, rồi cũng chỉnh tự cha lại 
ngăn cẩm Tỳ khưu không cho tụng kinh nữa. Thấy 
như vậy, nên chúng con buồn mà than khóc vậy. 

- Chư Đại Đức đì đâu rồi? ông cận sự nam hỏi. 

- Thưa cha, chư Đại Đức bàn với nhau: “Bây 
giờ không phải lúc tụng kinh ”, nên quỷ Ngài đã trở 
về chùa rồi. 

- Cha không phải ngăn cẩm chư Đại Đức. - 
Ông cận sự nam nói. 

- Thưa cha, nếu như vậy cha ngăn cẩm ai vậy? 

Ông cận sự nam Dhammika giải thích cho các 

con hiểu rằng: 

- Có 6 chiếc xe từ 6 cõi trời dừng trên hư không, 
chư thiên mỗi cõi trời đều khấn khoản mời cha rằng: 

- Amhãkam devaloke abhirama! 

Amhãkam devaloke abhirama! 

- Xin ông hoan hỉ hưởng sự an lạc nơi cõi trời 
của chúng tôi! 

Xin ông hoan hỉ hưởng sự an lạc nơi cõi trời 
của chúng tôi! 

Cha không muốn các chư thiên ẩy quẩy rầy, 
làm trở ngại việc nghe pháp của cha, nên cha chỉ 
ngăn cẩm họ mà thôi. 




236 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Thưa cha, xe trời ở đâu mà chúng con không 
thấy? 

Ông cận sự nam biết rõ đây là Gatinimitta: hiện 
tượng cảnh giới tái sanh, chỉ có một mình ông 
thấy mà thôi, nên ông tìm cách khác để chứng 
minh cho các con tin lời của ông, ông hỏi rằng: 

- Này các con, vòng hoa dành cho cha có không ? 

- Thưa cha, dạ có vòng hoa. 

- Này các con, trong 6 cõi trời dục giới, cõi 
trời nào đảng hài lòng nhất? 

- Thưa cha, cõi trời Tusỉta (Đâu suất đà thiên) 
là cõi mà chư Bồ Tát, thân mẫu của Đức Phật... 
thường hài lòng nơi cõi trời ấy. 

Ông cận sự nam Dhammika chọn cõi trời Tusita 
là nơi sẽ tái sanh kiếp sau, do đó, ông dạy các con 
ông rằng: 

- Này các con, các con nguyện rằng: “Xin cho 
vòng hoa này đeo vào đầu xe từ cõi trời Tusỉta ” rồi 
các con ném lên hư không. 

Các con của ông làm theo lời chỉ dạy của ông, 
ném vòng hoa lên hư không, kỳ diệu thay! Vòng 
hoa ấy treo lư lửng trên hư không, mọi người đều 
có thể nhìn thấy vòng hoa trên hư không, nhưng 
mắt thường không thể nhìn thấy chiếc xe trời (chỉ 
có nhãn thông mới nhìn thấy được). 

Ông cận sự nam hỏi các con rằng: 

- Này các con, các con có nhìn thấy vòng hoa 
trên hư không hay không? 




có PHƯỚC CHỌN ĐƯỢC CÔI TÁI SANH 


237 


- Thưa cha, chúng con đêu nhìn thây. 

Ông cận sự nam Dhammika giải thích rằng: 

- Cái vòng hoa ẩy đeo trên chiếc xe từ cõi trời 
Tusita đẩy. Sau khi cha từ giã (chết) cõi người này 
rồi, do thiện nghiệp dẫn dắt cho quả tái sanh lên 
cõi trời Tusita ẩy. 

Các con chớ nên buồn rầu, các con muốn tái 
sanh cùng cảnh giới với cha, thì các con nên tạo 
mọi phuớc thiện nhu bố thí, giữ giới, hành thiền, 
nghe pháp, hành theo pháp v.v... nhu cha vậy. 

Sau khi ông cận sự nam Dhammika khuyên răn 
dạy dỗ các con của ông xong, ông giữ tâm an tịnh 
từ giã (chết) cõi nguời. Sau khi chết, do thiện 
nghiệp cho quả tái sanh lên cõi trời Tusita mà ông 
đã chọn từ truớc lúc sắp lâm chung, hoá sanh lên 
cõi trời Tusita, là một thiên nam có thân hình cao 3 
gãvuta^^\ trang sức những đồ quý giá, trong một 
lâu đài bằng ngọc ngà nguy nga tráng lệ lớn rộng 
25 do tuần^^\ có một ngàn thiên nữ xinh đẹp hầu hạ 
ngày đêm. 

Khi chu Tỳ khuu trở về đến chùa, Đức Thế 
Tôn bèn hỏi rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, ông cận sự nam có nghe 
trọn bài kinh hay không? 


' Gãvuta: chiều dài 5.120,64 mét hoặc 3.18 miles. 

^ Do tuần (yojana): chiều dài 20.482,56 mét hoặc 12.72 miles. 
(Myanmar - English dictionary). 




238 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Kinh bạch Đức Thê Tôn, ông cận sự nam 
nghe phần đầu; trong khi đang tụng kinh, ông 
nói: “Xin quỷ Ngài chờ một lát ”. Nghe như vậy, 
chúng con ngừng tụng kinh, thì các con của ông 
than khóc, chúng con bàn với nhau rằng: “Bây giờ 
không phải lúc tụng kinh ” nên chúng con đứng dậy 
trở về đây. 

- Này chư Tỳ khimỉ ông cận sự nam Dhammika 
không phải nói với các con đâu! Khi ẩy, chư thiên 
từ 6 cõi trời, mỗi cõi đem mỗi chiếc xe trời khấn 
khoản mời ông tái sanh lên cõi trời của mình, ông 
không muốn quỷ vị chư thiên quẩy rầy, làm trở ngại 
việc nghe pháp của ông, nên ông nói ngăn cẩm các 
nhóm chư thiên ẩy. 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy thì 
kiếp này ông tải sanh vào cõi nào? 

- Này chư Tỳ khưu, ông đã tái sanh bằng hoá 
sanh vào cõi trời Tusita rồi. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, khỉ trong cõi người, 
ông cận sự nam Dhammika được hưởng sự an lạc 
trong gia đình bà con bè bạn; nay hoá sanh lên cõi 
trời, làm chư thiên cũng được hưởng sự an lạc 
trong cõi trời nữa. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, đúng vậy, người không dề 
duôi quên mình, tiến hoá trong mọi thiện pháp, dầu 
là người tại gia cư sĩ hoặc bậc xuất gia sống nơi 
nào cũng đều được sự an lạc. 




có PHƯỚC CHỌN ĐƯỢC CÔI TÁI SANH 


239 


Đức Phật thuyết bài kệ rằng: 

“Chư Tỳ khưu các con! Người tạo nhiều phước thiện 
An lạc trong đời này, đời sau cũng an lạc, 

Cả hai đời an lạc, do thiện nghiệp của mình, 

Trong sạch và thanh tịnh, đời đời được an lạc 

Trường hợp ông cận sự nam Dhammika, trước 
khi lâm chung gatinimitta: hiện tượng cảnh giới tái 
sanh, đó là 6 chiếc xe trời cùng 6 nhỏm chư thiên từ 
6 cõi trời hiện xuống đón rước ông, ông đã chọn 
chiếc xe từ cõi trời Tusita làm đối tượng tái sanh kiếp 
sau. Cho nên, sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả 
tái sanh làm thiên nam trong cõi tròi Tusita. 

Tóm lại, những bậc thiện trí có nhiều phước 
thiện có thể chọn được cảnh thiện giới làm cõi tái 
sanh kiếp sau theo ý muốn của mình. Cũng như 
người có nhiều tiền, nhiều bạc có thể chọn mua 
sắm thứ gì theo ý muốn của mình. Ngược lại, 
chúng sinh vô phước phải cam chịu cõi ác giới (địa 
ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh) do bởi ác nghiệp 
của mình đã tạo, những chúng sinh ấy không có 
quyền chọn lựa cảnh giới để tái sanh; hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào ác nghiệp cho quả khổ, cũng như người 
nghèo nàn phải chịu đời sống thiếu thốn, đói khát 
khổ cực. 

Vậy, muốn chọn cõi tái sanh kiếp sau, trong 
cảnh giới thiện nào, thì nên tạo thiện nghiệp tương 
xứng với cảnh giới ấy. 




240 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


CHU THICH: 

Con người nói riêng, tất cả chúng sinh nói 
chung (trừ bậc Thánh A-ra-hán, bỏà vì không còn tái 
sanh nữa) trước khi từ bỏ thân xác này (gọi là 
chết) luôn luôn có một trong ba hiện tượng hiện ra, 
để làm đối tượng nương nhờ tái sanh kiếp sau: 

Ba hiện tượng: 

1- Kamma: Nghiệp, đó là thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp của mình đã tạo từ trong kiếp quá khứ cho 
đến kiếp hiện tại trước lúc lâm chung, hiện ra trong 
tâm làm đối tượng nương nhờ để tái sanh kiếp sau. 

2- Kammanimitta: Hiện tượng nghiệp, đó là 
những hình ảnh, hoặc những đối tượng hiện ra liên 
quan đến thiện nghiệp hoặc ác nghiệp của mình đã 
tạo từ trước, làm đối tượng nương nhờ để tái sanh 
kiếp sau. 

3- Gatìnỉmửta: Hiện tượng cảnh giới tái 

sanh, đó là cảnh giód hiện ra trước mắt, tạo nên ấn 

tượng sẽ được gặp, sẽ được thọ hưởng an lạc trong 

cõi thiện giới ở kiếp sau, do thiện nghiệp của mình đã 

tạo, hoặc chịu khố cực trong cõi ác giới (địa ngục, 

atula, ngạ quỷ, súc sinh) ở kiếp sau, do ác nghiệp của 

mình đã tạo. 

• 

Ba hiện tượng này chỉ có người hoặc chúng sinh 
sắp chết mới thấy, mới biết mà thôi; và đặc biệt có 
những bậc Thiện trí có thiên nhãn thông, và chư 
thiên có thể thấy, có thể biết được. Ngoài ra, những 
chúng sinh khác không thể thấy, không thể biết được. 




Bố THÍ CHỎ ở CÔI NGƯÒl, LÂU ĐÀI HIỆN RA CÔI TRỜI 


241 


BỐ Thí Chỗ ở Cõi Người, 

Lâu Đài Hiện Ra Cõi Trời 

Bốn thứ vật dụng cần thiết cho con người là: y 
phục, vật thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh. Trong bốn 
thứ này, thí chủ làm phước bố thí chỗ ở có được 
phước thiện nhiều hơn ba thứ kia, bởi vì chỗ ở có 
tính chất bền vững lâu dài. Cho nên, phước thiện 
được phát triển, do đó quả báu của phước thiện ấy 
đặc biệt vô cùng phong phú. 

Trích dẫn tích Nandiya^^^ trong bộ Chú giải 
Pháp cú. 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại khu rừng 
phóng sanh nai, gọi là Isipatana đề cập đến thí chủ 
Nandiya, được tóm lược như sau: 

Trong thảnh Bãrãụasĩ, một gia đình có đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo, hằng ngày thường hoan hỉ 
làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Tỳ 
khưu Tăng, gia đình có một người con trai tên 
Nandiya được cha mẹ nuôi nấng và dạy dỗ, cậu 
Nandiya trở nên người cận sự nam có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo, biết bổn phận phụng dưỡng cha 
mẹ và thường cúng dường những thứ vật dụng cần 
thiết đến chư Tỳ khưu Tăng. 


' Dhammapadatthakatha, chuyện Nandiyavatthu. 




242 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Khi cha mẹ qua đời, cận sự nam Nandiya trở 
thành người đại thí chủ thường cúng dường bốn 
thứ vật dụng: Y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh đến chư Tỳ khưu Tăng và những người nghèo 
khổ, khách lữ hành... 

Một hôm, cận sự nam Nandiya nghe Đức Phật 
thuyết pháp về phước thiện bố thí chỗ ở và quả báu 
đặc biệt của nó, ông phát sanh đức tin trong sạch, 
cho xây cất một Tăng xá tại ngôi chùa trong khu 
rừng Isipatana, có trang bị mọi đồ dùng cần thiết. 
Ngày làm lễ khánh thành, ông thành kính cúng 
dường Tăng xá đến chư Tỳ khưu Tăng có Đức Phật 
chủ trì. Khi dâng nước làm lễ bố thí 
(dakkhinodakaỷ^^ đang tuôn chảy xuống ngón tay, 
đồng thời, khi ấy trên cung Tam thập tam thiên 
hiện ra một lâu đài bằng 7 thứ báu, rộng 12 do 
tuần, cao 100 do tuần nguy nga, tráng lệ, có nhóm 
thiên nữ hầu đông đảo trông chờ chủ nhân 
Nandiya. 

Một hôm, Đại Đức Mahãmoggallãna du hành 
lên cung Tam thập tam thiên đứng nhìn thấy lâu đài 
nguy nga tráng lệ ấy muốn biết chủ nhân là ai, nên 
Ngài hỏi các vị chư thiên rằng: 

- Này quý vị chư thiên, lâu đài có nhiều thiên 
nữ này thuộc về vị thiên nam nào vậy? 


' Dakkhiạodaka: nước làm lễ bố thí tuôn chảy xuống ngón 
tay theo tục lệ cổ truyền lễ bố thí. 




Bố THÍ CHỎ ở CÔI NGƯÒI, LÂU ĐÀI HIỆN RA CÔI TRỜI 


243 


Nhóm chư thiên bạch răng: 

- Kinh bạch Đại Đức, lâu đài này hiện ra dành 
cho thiên nam Nandiya, là thỉ chủ dâng Tăng xá tại 
khu rừng Isipatana đến chư Tỳ khim Tăng có Đức 

Phật chủ trì. 

• 

Nhóm thiên nữ nhìn thấy ngài Đại Đức Mahã- 
moggallãna, từ lâu đài đi xuống, đến hầu đảnh lễ 
Ngài Đại Đức bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức, chúng con sanh ở 
đây với hy vọng rằng chúng con sẽ là những thiên 
nữ hầu hạ của thiên nam Nandiya. 

Kỉnh bạch ngài Đại Đức, khỉ Ngài trở về cõi 
người, xin Ngài từ bi nói hộ ông thỉ chủ Nandiya 
rằng: “Từ bỏ sự nghiệp cõi người rồi hưởng sự 
nghiệp nơi cõi trời ” vỉ như từ bỏ một món đồ cũ 
bằng đất bị bế, chọn lấy một món đo mới khác 
bằng vàng giá trị hơn. Cũng như vậy, từ bỏ sự 
nghiệp cõi người rồi, hưởng sự nghiệp nơi cõi trời 

an lạc hơn nhiều. 

• 

Khi ngài Đại Đức Mahãmoggallãna từ giã cõi 
trời, trở về cõi người đến hầu Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, lâu đài hiện ra nơi 
cõi trời dành cho người thỉ chủ đã tạo phước thiện 
còn trong cõi người có hay không? Bạch ngài. 

- Này Moggallãna, lâu đài và các thiên nữ hiện 
ra nơi cõi trời dành cho thỉ chủ Nandiya, chỉnh con 




244 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đã tận măt nhìn thây không phải hay sao? Tại sao 
con còn hỏi Như Lai nữa. 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, dạ phải, chỉnh con 
đã thấy lâu đài, sự nghiệp của thỉ chủ Nandiya. 

Đức Phật dạy bảo rằng: 

- Này Moggallãna, vỉ như người con hoặc anh 
em thân yêu từ phưong xa lâu ngày trở về nhà; đứng 
trước cửa, người trong nhà nhìn thấy mừng quả reo 
lên: “Con vào nhà, hoặc mời anh, em vào nhà ” rồi 
thông báo cho bà con thân quyến biết rằng người tên 
ấy đã về rồi! Thân bằng quyến thuộc đến thăm hỏi: 

- Ẫgato ’si tãta! 

Ẵgato ’si tãta! 

- Con thân yêu! Con đã về 

Con thân yêu! Con được khoẻ mạnh chứ! 

Rồi tổ chức lễ ăn mừng. 

Cũng như vậy, trong cõi người, đàn ông, đàn bà 
đã tạo nhiều phước thiện, sau khi từ bỏ cõi ngưòd 
(chết), do phước thiện cho quả hoá sanh làm thiên 
nam hoặc thiên nữ trong cõi trời. Chư thiên ấy đón 
tiếp thiên nam hoặc thiên nữ mới hoá sanh bằng 10 
món quà^^^ cõi trời nghĩ rằng: “Aham purato! Aham 
purato!”: Ta đến đón rước trước tiên! Ta đến đón 
rước trước tiên! 


' Mười món quà là: quả báu trong cõi ười: tuối thọ, sắc đẹp, 
an lạc, danh vọng, quyền lực cõi trời và 5 đối tượng cõi trời: 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, rất vi tế, đáng hài lòng. 




SAI BẢO NGƯÒI BỐ THÍ 


245 


Tiêp theo Đức Phật thuyêt bài kệ răng: 

Bà con cùng bè bạn, tâm vô cùng hoan hỉ. 

Vui mừng đón người về, khoẻ mạnh và an lạc. 

Từ phương xa lâu ngày. Cũng như người đời này. 

Đã tạo nhiều phước thiện, khi từ bỏ cõi người. 

Do nhờ phước thiện ấy, được tái sanh cõi trời. 

Chư thiên như bà con, đón tiếp món quà trời. 

Sai Bảo Người Bố Thí 

Sai bảo người bố thí và tự mình bố thí có quả 
báu khác nhau. 

Tích ông Pãyãst^\ tỉnh trưởng tỉnh Satabyã 
được tóm lược như sau: 

Ông tỉnh trưởng Pãyãsi cho người xây dựng 
một trại bố thí; ông sai bảo cậu Uttara làm phước 
bố thí đến Sa môn, Bà la môn, người nghèo khổ, 
người qua đường, người ăn xin..., những đồ ăn, đồ 
mặc như: cơm nấu bằng thứ gạo dở, với một món 
đồ ăn ngâm nước chua; vải tấm nho nhỏ loại xấu, 
vải dơ.... Mặc dầu vậy, cậu Uttara tự tay mình bố 
thí đến người thọ thí một cách kính trọng, với tâm 
từ bi tế độ. Bố thí xong, cậu Uttara nguyện 
rằng: “Mong rằng tôi chỉ gặp ông tỉnh trưởng 
Pãyãsi kiếp này mà thôi, kiếp sau xin đừng gặp 
lại ”. 


^ Bộ Chú giải Dighanikaya, phần Mahavagga, kinh 
Pãyãsirặi annasutta. 




246 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nghe nguyện vậy, ông Payasi gọi cậu Uttara 
hỏi tại sao nguyện nhu vậy. Cậu Uttara thua rằng: 

- Thưa ông, ông sai bảo con bổ thỉ đến người 
khác những đồ ăn như: cơm nấu bằng thứ gạo dở, 
với món đồ ăn ngâm nước chua; mà chỉnh ông 
cũng không muốn nhìn thấy, thì làm sao người ta 
ăn ngon được; bố thỉ những tẩm vải loại xẩu, vải 
dơ, mà chỉnh ông không muốn đụng bằng đôi chân, 
thì làm sao người ta mặc được. 

- Ông tỉnh trưởng muốn làm cho mọi người kỉnh 
mến ông, song ông đoi xử với họ như vậy, thì làm sao 
khiến cho họ kỉnh mến ông tỉnh trưởng được? 

Nghe nhu vậy, ông tỉnh truởng bảo rằng: 

- Này Uttara, vậy kể từ nay, ngươi bổ thí những 
đồ ăn như ta dùng, bo thỉ thứ vải như ta mặc. 

Cậu Utttara vâng lời sai bảo của ông tỉnh 
truởng, tự tay mình bố thí những đồ ăn ngon lành; 
bố thí những thứ vải tốt đến những vị Sa môn, Bà 
la môn, nguời nghèo khổ, nguời qua đuờng, thậm 
chí đến những nguời xin ăn một cách kính trọng 
với tâm từ, tâm bi tế độ cho họ. 

Ông tỉnh truởng Pãyãsi sai bảo cậu Utttara bố 
thí, không tự tay mình làm phuớc bố thí, bố thí 
không kính trọng, xem thuờng việc bố thí. Sau khi 
ông tỉnh truởng Pãyãsi chết, do phuớc thiện bố thí 
nhu thế ấy, cho quả tái sanh lên cõi Tứ đại thiên 
vuơng, trong một lâu đài có tên Serisaka hoang 
vắng, sống một mình không có ai hầu hạ. 




SAI BẢO NGƯÒI BỐ THÍ 


247 


Còn cậu Utttara, người giúp việc của ông tỉnh 
trưởng Pãyãsi làm phận sự tự tay mình bố thí đến 
người khác một cách kính trọng, coi trọng việc bố 
thí. Cho nên, sau khi cậu Uttara chết, do phước 
thiện bố thí một cách kính trọng ấy, cho quả tái 
sanh lên cõi Tam thập tam thiên (cao hơn cõi Tứ 
đại thiên vương) trong một lâu đài bằng vàng nguy 
nga tráng lệ cao 16 do tuần, trang trí toàn những đồ 
quý giá; là một thiên nam có nhiều oai lực, có hào 
quang sáng ngời, có nhiều thiên nam, thiên nữ hầu 
hạ, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. 

Một thuở nọ, Ngài Đại Đức Gavampati lên cõi 
Tứ đại thiên vưong nghỉ trưa. Khi ấy, thiên nam 
Pãyãsi đến hầu đảnh lễ Ngài Đại Đức Gavampati 
xong đứng một nơi họp lẽ. 

Ngài Đại Đức hỏi rằng: 

- Này thiên nam, ngươi là ai vậy? 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức, tiền kiếp con là 
Pãyãsi tỉnh trưởng tỉnh Satabyã. - Thiên nam Pãyãsi 
thưa. 

- Này thiên nam Pãyãsi, cậu Uttara người giúp 
việc làm phận sự bo thỉ của ngươi tái sanh cõi nào? 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức, cậu Uttara tự tay 
mình làm phước bổ thỉ, bổ thỉ đến người khác một 
cách kỉnh trọng, coi trọng việc bo thi... Sau khi cậu 
Uttara chết, do phước thiện bo thỉ ẩy, cho quả tái 




248 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


sanh lên cõi trời Tam thập tam thiên. Còn con sai 
bảo cậu Uttara bo thỉ, không tự tay mình làm phước 
bổ thỉ, bo thỉ không kỉnh trọng, xem thường việc bo 
thí. Cho nên sau khi con chết, do phước thiện bo thỉ 
ẩy, cho quả tái sanh lên cõi trời Tứ đại thiên vương 
này trong lâu đài hoang vẳng không có ai hầu hạ. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức, khi Ngài trở lại cõi 
người, kỉnh xin Ngài thuyết giảng cho mọi người 
biết rằng: “Nên tự tay mình làm phước bo thỉ, bo 
thỉ đến người khác một cách kỉnh trọng, coi trọng 
việc bo thỉ, chớ nên xem thường việc bo thỉ”. 

Xỉn Ngài thông báo cho mọi người được biết 
rằng: “ông tỉnh trưởng Pãyãsi không tự tay mình 
làm phước bo thỉ, bổ thỉ không kỉnh trọng, xem 
thường việc bo thỉ... do phước thiện bo thỉ ẩy, cho 
quả tái sinh lên cõi Tứ đại thiên vương trong lâu 
đài Serisaka hoang vẳng, song một mình không ai 
hầu hạ. Còn cậu Uttara tự tay mình làm phước bo 
thỉ, bo thỉ đến người khác một cách kỉnh trọng, coi 
trọng việc bo thỉ... do phước thiện bo thỉ ẩy, cho 
quả tái sinh lên cõi trời Tam thập tam thiên ”. 

Qua tích trên đây, chúng ta nhận thức rằng: 

- Người bỏ công làm phước bố thí, hơn người 
bỏ của cải ra để làm phước bố thí gấp vô lượng lần 
không sao kể xiết. 

- Nếu thí chủ bỏ của cải lại còn bỏ công tự 
mình làm phước bố thí thì phước thiện càng vô 
lượng. 




249 


BỐ THÍ VÀ HỒI HƯỚNG 

Thí chủ làm phước thiện bố thí xong, thường 
hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến người 
thân yêu đã quá vãng nào đó. 

Ví dụ: 

“Con xỉn hồi hướng phần phước thiện bổ thí 
thanh cao này đến cho cha con là Nguyễn Văn A. 
Cầu mong cha con hoan hỉ phần phước thiện thanh 
cao này, được thoát khỏi cảnh khố, được an lạc lâu 

7 V • ỳỳ 
l/V’C4'ỉ'a • • • 

Như vậy, thử hỏi ông “A” có thọ hưởng phần 
phước thiện, mà người con hồi hướng đến cho ông 
được hay không? 

Để trả lời câu hỏi này, trước hết nên tìm hiểu 3 
vấn đề: 

1- Dãnakusala: phước thiện phát sanh do bo 
thí: thí chủ sử dụng của cải của mình đem bố thí 
đến cho người khác, để tạo được phước thiện bố thí 
của mình. 

2- Pattỉdãnakusala: phước thiện phát sanh do 
hồi hướng: sau khi thí chủ đã tạo được phước thiện 
bố thí xong rồi, đem phần phước thiện ấy xin hồi 
hướng đến người đã quá vãng nào đó (vỉ như ông, 
bà, cha, mẹ,v.v...). 

3- Pattãnumodanãkusala: phước thiện phát sanh 
do hoan hỉ phần phước thiện mà người thỉ chủ hồi 



250 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


hướng: những chúng sinh hay biết, hoan hỉ phần 
phước thiện của thân quyến hồi hướng đến họ. 

Trường hợp ông A không phải là bậc Thánh 
A-ra-hán^^\ nên còn phiền não, tham ái vẫn còn tái 
sanh kiếp sau như thế nào, hoàn toàn tùy theo thiện 
nghiệp hoặc ác nghiệp của ông A cho quả tái sanh. 
Như vậy, ông A có thọ hưởng được phần phước 
thiện bố thí của thân quyến hồi hướng đến cho ông 
hay không? 

Muốn biết vấn đề phước thiện bố thỉ và hồi 
hướng phần phước thiện đến cho người quá vãng, 
họ có thọ hưởng được hay không? Chúng ta cùng 
tìm hiểu bài kinh “Jãnusasonĩsutta”^^\ Trong bài 
kinh này, có đoạn ông Bà la môn lãụusasonĩ đến 
hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bèn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Sa môn Gotama, chúng con là 
Bà la môn thường bo thỉ rồi hồi hướng đến những 
người quá vãng rằng: “Phần phước thiện bo thỉ 
này, cầu mong cho được thành tựu đến thân quyến 
đã quá vãng, mong thân quyến quá vãng ẩy hoan 
hỉ thọ hưởng phần phước thiện bo thỉ này 

Kính bạch Đức Sa môn Gotama, phần phước 
thiện bo thỉ này, có thế thành tim đến thân quyến 
đã quá vãng của chúng con được hay không? 


' Theo Phật giáo, bậc Thánh A-ra-hán khi tịch diệt Niết Bàn 
rồi, chắc chắn không còn tái sanh kiếp nào nữa. 
^Aủguttaranikãya, phần Dasakanipãta, kinh lãnusasoạĩsutta. 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


251 


Thân quyên đã quá vãng của chúng con có 
hoan hỉ thọ hưởng phần phước thiện bo thỉ của 
chúng con được hay không? Bạch Ngài. 

Đức Phật giải đáp rằng: 

- Này Bà la môn, phần phước thiện bổ thỉ được 
thành tim tùy theo loại chúng sinh này; không được 
thành tựu tùy theo loại chúng sinh khác. 

- Kính bạch Đức Sa môn Gotama, loại chúng 
sinh nào được thành tựu? Loại chúng sinh nào 
không thành tựu? Bạch Ngài. 

Hồi hướng phước thiện không thành tựu 

- Này Bà la môn, có sổ người trong đời này, là 
người không có giới, thường sát sanh, trộm cẳp, tà 
dâm, nói doi, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời vô ích, có tánh tham lam của người 
khác, có tánh thù hận, có tà kiến; người ẩy sau khi 
chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh làm chúng sinh 
trong cõi địa ngục, chúng sinh trong cõi địa ngục 
sổng tồn tại bằng vật thực ở địa ngục. 

Này Bà la môn, phần phước thiện bổ thí không 
thành tựu đến chúng sinh ở địa ngục. 

Này Bà la môn, có sổ người trong đời này, là 
người sát sanh, trộm cẳp, tà dâm... có tà kiến; 
người ấy sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái 
sanh làm súc sinh, loài súc sinh sống ton tại bằng 
vật thực riêng của mỗi loài. 




252 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Này Bà la môn, phân phước thiện bô thi không 
thành tựu đến loài súc sinh. 

- Này Bà ỉa môn, có sổ người trong đời này là 
người có giới, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự 
trộm cẳp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói doi, 
tránh xa sự nói lời đâm thọc, tránh xa sự nói lời 
thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích, tâm không tham 
lam của người khác, tâm không thù hận, có chảnh 
kiến; người ấy sau khi chết, do thiện nghiệp cho 
quả tái sanh trở lại làm người, con người song tồn 
tại bằng vật thực của cõi người. 

Này Bà la môn, phần phước thiện bổ thí không 
thành tựu đến chúng sinh tái sanh trở lại làm người. 

- Này Bà la môn, có sổ người trong đời này là 
người có giới, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự 
trộm cắp..., có chánh kiến; người ẩy sau khi chết, 
do thiện nghiệp cho quả tái sanh làm chư thiên, 
chư thiên trong cõi trời, song tồn tại bằng vật thực 
trong cõi trời. 

Này Bà la môn, phần phước thiện bổ thỉ cũng 
không thành tựu đến chư thiên trong cõi trời. 

Hồi hướng phước thiện thành tựu 

- Này Bà la môn, có sổ người trong đời này, là 
người không có giới, thường sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, nói doi, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời vô ích, có tánh tham lam, có tánh thù 
hận, có tà kiến; người này sau khi chết, do ác 
nghiệp cho quả tái sanh làm loài ngạ quỷ, ngạ quỷ 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


253 


Sống tồn tại bằng vật thực của hàng ngạ quỷ. Hàng 
ngạ quỷ này thường trông ngóng thân quyến trong 
cõi người hồi hướng phước thiện đến cho họ, khi 
họ hay biết hoan hỉ phần phước thiện ẩy, họ thọ 
hưởng được, chắc chắn họ thoát khỏi cảnh khố, tái 
sanh cõi thiện giới hưởng được mọi sự an lạc. 

Này Bà la môn, phần phước thiện bổ thí chỉ có 
thế thành tim đến cho loài ngạ quỷ mà thôi. 

Khỉ lẳng nghe Đức Phật giải đáp như vậy, ông 
Bà la môn bạch tiếp rằng: 

- Kính bạch Sa môn Gotama, nếu thân quyến 
đã quá vãng ẩy không thọ hưởng được phần phước 
thiện bo thỉ hồi hướng ẩy, vậy ai thọ hưởng phần 
phước thiện ẩy? Bạch Ngài. 

- Này Bà la môn, hàng ngạ quỷ thân quyến 
khác của thi chủ, thọ hưởng được phần phước 
thiện hồi hướng ẩy. 

- Kính bạch Sa môn Gotama, nếu thân quyến 
đã quá vãng không có trong hàng ngạ quỷ, thì ai là 
người thọ hưởng phần phước thiện hồi hướng ẩy? 
Bạch Ngài. 

- Này Bà la môn, trong vòng tử sanh luân hồi 
trải qua vô số kiếp của mỗi chúng sinh trong quá 
khứ, không có người thân quyến tái sanh làm ngạ 
quỷ, đó là điều không thế có được, (chắc chắn có 
thân quyến sanh làm ngạ quỷ). 




254 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Điêu chăc chăn thi chủ là người được phân 
phước thiện bo thỉ ẩy và thọ hưởng quả báu của 
phước thiện bo thỉ ẩy. 

- Kính bạch Sa môn Gotama, Ngài có hạn chế 
những chúng sinh không thọ hưởng được phước 
thiện bo thỉ hay không? 

- Này Bà la môn, Như Lai có hạn chế chúng sình. 

Này Bà la môn có sổ người trong đời này, là 
người không có giới, thường sát sanh, trộm cẳp, tà 
dâm, nói doi, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời vô ích, có tánh tham lam, có tánh thù 
hận, có tà kiến; nhưng người ẩy thường bổ thỉ cơm, 
nước, vải, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ 
nằm, chỗ ở, đèn đến Sa môn, Bà la môn; người ẩy 
sau khi chết, do ác nghiệp cho quả dầu tái sanh 
làm con voi; trong kiếp voi ẩy, được nuôi nang 
chăm sóc chu đảo, có đầy đủ vật thực, nước uổng 
ngon lành, có chỗ ở sạch sẽ, đồ trang sức đẹp đẽ... 
do quả của phước thiện bổ thỉ trong kiếp trước. 

- Này Bà la môn, có sổ người trong đời này là 
người không có giới, thường sát sanh, trộm cắp... 
có tà kiến, nhưng người ấy thường bo thỉ cơm, 
nước, vải, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ 
nằm, chỗ ở, đèn đến Sa môn, Bà la môn; người ẩy 
sau khi chết, do ác nghiệp cho quả dầu tái sanh 
làm chó; trong kiếp chó ẩy, được nuôi nang làm 
chu đảo, có đầy đủ vật thực, nước uổng ngon lành, 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


255 


Cỏ chỗ ở sạch sẽ, đồ trang sức đẹp đẽ... do quả của 
phước thiện bo thỉ trong kiếp trước. 

(Tái sanh làm con ngựa, con bò... v.v...). 

- Này Bà la môn, có sổ người trong đời này là 
người có giới, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự 
trộm cẳp, tà dâm, nói doi, nói lời đâm thọc chia rẽ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tánh tham lam, có 
tánh thù hận, có chánh kiến; người ẩy thường bo 
thỉ cơm, nước, vải, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật 
thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn đến Sa môn, Bà la môn. 
Người ẩy sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tái 
sanh trở lại làm người; trong kiếp người, là người 
giàu sang, phú quỷ, có chức cao, quyền lớn, sung 
túc đầy đủ ngũ trần trong đời, phát sanh do quả 
báu của phước thiện bo thỉ trong kiếp quả khứ. 

- Này Bà la môn, có sổ người trong đời này, là 
người có giới, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự 
trộm cắp... có chánh kiến; người ấy thường bo thỉ 
cơm, nước, vải, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, 
chỗ nằm, chỗ ở, đèn đến Sa môn, Bà la môn. Người 
ẩy sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tái sanh 
làm chư thiên; trong kiếp chư thiên trong cõi trời, 
là chư thiên cỏ nhiều oai lực, hưởng mọi sự an lạc 
cao quỷ trong cõi trời ẩy, do phước thiện bo thỉ, đã 
tạo trong kiếp quá khứ. 

Này Bà la môn, chỉnh thỉ chủ là người có 
phước thiện bo thỉ và hưởng quả báu của phước 
thiện bổ thi ẩy. 




256 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Kỉnh bạch Sa môn Gotama, thật phỉ thường! 
Chưa từng nghe bao giờ! 

Kỉnh bạch Sa môn Gotama, như vậy, thật ra nên 
bo thỉ bằng đức tin trong sạch, phước thiện bo thỉ 
không chỉ có quả báu cho chỉnh mình, mà còn hồi 
hướng đến người khác, khi biết hoan hỉ họ cũng thọ 
hưởng được quả báu của phước thiện này nữa. 

Kỉnh bạch Sa môn Gotama, lời dạy của Ngài 
rõ ràng quá!... ”. 

Qua bài kinh này, chúng ta hiểu đuợc rằng: thí 
chủ làm phuớc thiện bố thí rồi hồi hướng 
riêng đến thân quyến đã quá vãng nói riêng, có ý 
chỉ định đến một chúng sinh nào đó, thì điều 
ấy không chắc chan. Bởi vì, chúng sinh ấy có hay 
biết đuợc thân quyến hồi huớng phần phuớc thiện 
bố thí đến cho mình hay không? 

- Nếu chúng sinh ấy biết đuợc mà hoan hỉ thì 
thọ huởng đuợc phần phuớc thiện ấy. 

- Nếu chúng sinh ấy không hay biết, không hoan 
hỉ, thì không thọ huởng đuợc phần phuớc thiện ấy. 

Còn thí chủ làm phuớc thiện bố thí rồi, xin hồi 
hướng chung đến những thân quyến đã quá vãng 
nói chung, không có ý định chỉ định đến chúng 
sinh nào, điều ấy chắc chắn thân quyến của thí chủ 
thọ huởng đuợc phần phuớc thiện bố thí ấy. Bởi vì, 
trong vòng tử sanh luân hồi vô số kiếp của mỗi 
chúng sinh, chắc chắn có thân quyến tái sanh trong 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


257 


hàng ngạ quỷ. Nêu họ hoan hỉ thọ huởng đuợc 
phần phuớc thiện của thí chủ hồi huớng, thì họ 
thoát khỏi cảnh khổ, đuợc tái sanh cõi thiện giới an 
lành, huởng đuợc mọi sự an lạc. 

Ngoài ra, các chúng sinh khác không hay biết, 
không hoan hỉ phần phuớc thiện bố thí của thí chủ 
hồi huớng, thì không thọ huởng đuợc phần phuớc 
thiện bố thí ấy. 


Tích thân quyên ngạ quỷ của Đức vua Bỉmbỉsara 

Những thân quyến của Đức vua Bimbisãra từ 
thời kỳ Đức Phật Phussa, cách Đức Phật Gotama 
trải qua 6 Đức Phật xuất hiện trên thế gian, thời 
gian khoảng cách 92 đại kiếp trái đất. Họ đã tạo 
nghiệp ác, nên cho quả bị tái sanh làm chúng sinh 
trong cõi địa ngục, từ địa ngục này sang địa ngục 
khác, mãi cho đến thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất 
hiện trên thế gian, họ mới thoát khỏi địa ngục, tái 
sanh làm ngạ quỷ. 

Một hôm, nhóm ngạ quỷ này đến hầu Đức Phật 
Kassapa, bèn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, đến bao giờ, mới có 
thân quyến hồi hướng phước thiện bo thỉ đến nhóm 
ngạ quỷ chúng con, đế chúng con thoát khỏi cảnh 
khố, được hưởng sự an lạc? Bạch Ngài. 




258 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Đức Phật Kassapa dạy răng: 

- Này các ngạ quỷ, bây giờ các con chưa được 
gì đâu! Các con hãy chờ trong vị lai đến thời kỳ 
Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, thuở ẩy 
có Đức Vua gọi là Bimbisãra đã từng là thân 
quyến của các con, trước đây cách 92 đại kiếp trái 
đất. Đức vua Bimbisãra làm phước cúng dường 
đến Đức Phật Gotama cùng chư Đại Đức Tăng, rồi 
hồi hướng phước thiện bo thỉ ẩy đến cho các con. 

Nhóm ngạ quỷ nghe lời thọ ký của Đức Phật 
Kassapa^^\ tâm cảm thấy vô cùng hoan hỉ trông 
ngóng như sắp được hoan hỉ phần phước thiện vào 
ngày mai. 

Thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, tuổi thọ con người khoảng 20.000 năm, khi 
Đức Phật Kassapa tịch diệt Niết Bàn và giáo pháp 
của Ngài cũng hoàn toàn tiêu hoại; con người làm 
cho mọi ác pháp dần dần tăng trưởng, còn thiện 
pháp từ từ suy thoái; cho nên, tuổi thọ con người 
giảm dần, giảm dần từ 20.000 năm xuống còn 
khoảng 10 năm. Từ đó, con người kinh sợ tội lỗi, 
tránh xa ác pháp; cố gắng tạo thiện pháp; mọi thiện 
pháp dần dần tăng trưởng, còn ác pháp từ từ suy 
thoái; cho nên, tuổi thọ con người tăng dần, tăng 


' Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời đại tuổi 
thọ con người khoảng 20.000 năm. 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


259 


dần từ 10 năm lên đến tột cùng a tăng năm. Từ 
đó, con người bắt đầu dể duôi, ác pháp phát sanh, 
làm cho tuổi thọ con người lại giảm dần, giảm dần 
cho đến khi tuổi thọ khoảng 100 năm. Khi ấy, Đức 
Phật Gotama hiện tại của chúng ta xuất hiện trên 
thế gian, tại xứ Mãgadha có Đức vua Bimbisãra trị 
vì, đóng đô tại kinh thảnh Rãjagaha. 

Đức vua Bimbisãra có đức tin trong sạch nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, xây 
dựng ngôi chùa VeỊuvana dâng đến chư Đại Đức 
Tăng tứ phương có Đức Phật chủ trì chứng minh, 
nhóm ngạ quỷ thân quyến đang trông chờ Đức vua 
hồi hướng phần phước thiện đến cho họ; nhưng 
trong dịp ấy, Đức vua không hồi hướng phước 
thiện bố thí đến cho chúng. Nhóm ngạ quỷ thân 
quyến thất vọng đêm khuya đến kêu la than khóc 
âm thanh đáng kinh sợ. 

Sáng ngày, Đức vua đến hầu Đức Phật, bạch 
hỏi do nhân nào có hiện tượng nhu vậy. 

Đức Phật dạy: 

- Này Đại vương, không có gì đáng kinh sợ, đó 
là tiếng kêu la than khóc của nhóm ngạ quỷ thân 
quyến của Đại vương trong quá khứ. Nhóm ngạ 
quỷ này trông ngóng Đại vương làm phước thiện 
bổ thỉ, rồi hồi hướng phần phước thiện cho chúng, 

' A tăng kỳ (asaủkheyya): được tính theo số lượng là số 1 
đứng đầu, theo sau là 140 con số không, 10 




260 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đê chúng thoát khỏi cảnh khô, được tải sanh nơi 
cảnh giới an lạc. 

Lắng nghe Đức Phật dạy như vậy, Đức vua liền 
bạch: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con kỉnh 
thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Đại Đức Tăng ngự 
đến cung điện của con, đế con làm phước thiện bo 
thỉ một lần nữa, lần này con sẽ hồi hướng phước 
thiện đến nhóm ngạ quỷ thân quyến của con. Đức 
Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời của Đức vua. 

Đức Vua Bimbisãra đảnh lễ Đức Thế Tôn trở 
về cung điện, sửa soạn vật thực làm phước thiện bố 
thí cho ngày mai. 

Sáng hôm sau, Đức Phật cùng chư Đại Đức 
Tăng ngự đến cung điện của Đức vua. Chính tự tay 
Đức vua cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng 
chư Đại Đức Tăng xong, Đức Phật thuyết bài 
kinh “Tirokuddapetavatthu”^^^ tế độ nhóm ngạ 
quỷ, đồng thời Đức vua Bimbisãra hồi hướng phần 
phước thiện bố thí ấy đến nhóm ngạ quỷ thân 
quyến, chúng hoan hỉ thọ hưởng phần phước thiện 
cấy, nên tất cả đều thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói 
khát, ngay khi ấy, do nhờ năng lực phước thiện cho 
quả, được tái sanh làm chư thiên hưởng mọi sự an 
lạc cõi trời dục giới. 


' Khuddakanikaya, bộ Petavatthu, Tirokuddapetavatthu. 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


261 


Chúng ta được sanh làm người, có cơ hội làm 
phước thiện bố thí, còn các chúng sinh khác khó có 
cơ hội bố thí. Cho nên, chúng ta nên tìm cơ hội tốt 
để làm phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần 
phước thiện ấy đến cho thân quyến của chúng ta 
chịu đói khát, khổ cực trong hàng ngạ quỷ; họ lúc 
nào cũng trông ngóng đến sự hồi hướng phước 
thiện của thân quyến. Khi họ hay biết, hoan hỉ phần 
phước thiện mà chúng ta hồi hướng đến cho họ, 
chắc chắn họ thoát ra khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát, 
do nhờ phước thiện ấy cho quả được tái sanh cõi 
thiện giới: cõi trời, cõi người. 

Cho nên, khi thí chủ tạo được phước thiện nào 
xong rồi, nên đọc câu hồi hướng rằng: 

Idam no nãtĩnam hotu, 

Sukhitã hontu nãtayo... 

“Cầu mong phước thiện này, thành tựu đến tất cả, 
Thân quyến của chúng tôi, cầu mong họ hoan hỉ, 
Được thoát khỏi cảnh khố, được an lạc lâu dài 

Như vậy, thân quyến ngạ quỷ đang đứng trông 
chờ hoan hỉ phần phước thiện mà thân quyến đã 
hồi hướng, ngay khi ấy, do năng lực phước thiện 
cho quả, họ được thoát khỏi kiếp sống ngạ quỷ đói 
khát, được chuyển kiếp tái sanh làm chư thiên, 
hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời. 


' Khuddakanikãya, bộ Petavatthu, Tirokuddapetavatthu. 




262 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Lòi Hôi Hướng 

Tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài, chỉ có 
loài người trong cõi Nam thiện bộ châu này có 
được thuận lợi tạo mọi phước thiện, nhất là phước 
thiện bố thí. Ngoài ra, các chúng sinh còn lại và các 
cõi khác, khó có co hội tạo phước thiện bố thí. Chư 
thiên muốn tạo phước thiện bố thí cần phải hiện 
xuống cõi người, biến hóa thảnh con người mới có 
thể tạo phước thiện bố thí. 

Như vậy, chúng ta đã là con người trong cõi 
Nam thiện bộ châu này, có điều kiện và cơ hội tạo 
nên được phước thiện bố thí, thì chúng ta nên có 
tâm từ, tâm bi quan tâm đến những chúng sinh 
khác, họ không phải ai xa lạ, họ chính là những 
người thân bằng quyến thuộc của chúng ta từ nhiều 
đời nhiều kiếp trong quá khứ và kiếp hiện tại. 

Đức Phật dạy: 

“Không thấy một chúng sình nào không từng là 
thầy, tố, ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, chú, bác, cô, 
dì, bà con thân bằng quyến thuộc... của chúng ta ”. 

Như vậy, tất cả chúng sinh đều là những người 
thân quyến của chúng ta gần kiếp này, hoặc xa 
trong những kiếp quá khứ. Nay chúng ta có điều 
kiện, có cơ hội tạo nên phước thiện bố thí, thì ta 
nên hồi hướng, ban bố, phân phát... phần phước 
thiện bố thí này đến cho tất cả chúng sinh, thân 
bằng quyến thuộc của chúng ta. Có số chúng sinh 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


263 


đang sông trong cảnh khô, đang khao khát, trông 
ngóng, chờ đợi phần phước thiện của thân quyến 
hồi hướng, nếu họ hay biết mà hoan hỉ phần phước 
thiện ấy, ngay tức khắc, họ thoát khỏi cảnh khổ, 
được tái sanh lên cõi thiện giới, hưởng mọi sự an 
lạc trong cõi ấy. 

Muốn vậy, chúng ta cần phải thảnh tâm hồi 
hướng và có lời hồi hướng như sau: 

Đọc câu PãỊi: “Idam no nãtĩnam hotu, 

Sukhỉtã hontu nãtayo... ” 

Hoặc bằng tiếng Việt: 

Hôm nay, chúng tôi đã tạo mọi phước thiện như 
bổ thỉ, thọ trì Tam quy, giữ giới, nghe pháp, hành 
thiền.... Chúng tôi thành tâm hồi hướng phần phước 
thiện này đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ 
trì mỗi người chúng tôi, chư thiên ở tại nơi đây, chư 
thiên ở trong nhà, chư thiên ở trong tỉnh, thành, chư 
thiên ở trong nước, chư thiên ở ngoài nước và toàn 
thế giới, chư thiên ở trên mặt đất, chư thiên ở cội 
cây, chư thiên ở trên hư không. 

- Tứ Đại Thiên Vương: Đức vua Dhataraịịha, 
Đức vua ViruỊhaka, Đức vua Virũpakkha, Đức vua 
Kuvera cùng tất cả chư thiên trong cõi Tứ Đại 
Thiên Vương Thiên. 

- Đức vua trời Sakka cùng tất cả chư thiên 
trong cõi Tam Thập Tam Thiên. 




264 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Đức vua trời Suyama cùng tât cả chư thiên 
trong cõi Dạ Ma Thiên. 

- Đức vua trời Santussỉta cùng tất cả chư thiên 
trong cõi Đâu Xuất Đà Thiên. 

- Đức vua trời Sunỉmmỉta cùng tất cả chư thiên 
trong cõi Hoá Lạc Thiên. 

- Đức vua trời Paranỉmmita cùng tất cả chư 
thiên trong cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên. V.V.... 

Xỉn quỷ vị chư thiên hoan hỉ thọ hưởng phần 
phước thiện thanh cao này của chúng tôi đồng 
nhau cả thảy, làm cho tăng thêm sự an lạc lâu dài. 
- Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Chúng tôi thành tâm hồi hướng đến những ân 
nhân đã quá vãng như tố tiên, thầy tố, ông bà, cha 
mẹ, thân bằng quyến thuộc, bè bạn... từ kiếp hiện 
tại cho đến vô lượng kiếp trong quả khứ, nhất 
đã quả vãng. Xỉn quỷ vị hoan hỉ thọ hưởng 
phần phước thiện thanh cao này của chúng tôi 
đồng nhau cả thảy, cầu mong quỷ vị giải thoát mọi 
cảnh kho, được an lạc lâu dài. - Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! 

Chúng tôi thành tâm chìa phần phước thiện 
thanh cao này đến những ân nhân còn song như: 
ông bà, cha mẹ, thầy tố, anh chị em, con cháu, bà 


' Tên người vừa quá vãng hoặc người đang nhớ đến trong 
ngày làm phước thiện này ... 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


265 


con thân băng quyên thuộc, bè bạn.... Mong quỷ vị 
hoan hỉ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này 
của chúng tôi đồng nhau cả thảy, cầu mong quỷ vị 
thân tâm thường được an lạc, tiến hóa trong mọi 
thiện pháp. - Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Chúng tôi thành tâm hồi hướng phần phước 
thiện thanh cao này đến chúng sinh trong địa ngục, 
các hàng atula, các hàng ngạ quỷ, các loại súc 
sinh, đặc biệt đến chúa địa ngục Yãma. Mong quỷ 
vị hoan hỉ, thọ hưởng phần phước thiện thanh cao 
này của chúng tôi đồng nhau cả thảy, cầu mong 
quỷ vị thoát khỏi cảnh khố, được tái sanh nơi cõi 
thiện giới cho được an lạc. - Sãdhu! Sãdhu! Lành 
thay! Lành thay! 

Nói chung, chúng tôi thành tâm hồi hướng đến 
tất cả 4 loài chúng sinh trong tam giới gồm có 31 
cõi. Cầu mong tất cả chúng sinh hoan hỉ thọ hưởng 
phần phước thiện thanh cao này của chúng tôi 
đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả chúng sinh 
giải thoát mọi cảnh khố, được an lạc lâu dài, tiến 
hóa trong mọi thiện pháp, làm duyên lành trên con 
đường giải thoát khỏi khố tử sanh luân hồi trong 
ba giới bon loài. - Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành 
thay! 




266 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


BỐ Thí - Hồi Hướng 

Phước thiện bố thí và hồi hướng phần phước 
thiện bố thí ấy là một việc rất cần thiết đối với hàng 
ngạ quỷ. Kiếp ngạ quỷ chịu bao nhiêu nỗi khổ vì 
đói khát, lạnh lẽo. Họ chỉ còn biết trông ngóng, chờ 
đợi phước thiện mà thân bằng quyến thuộc hồi 
hướng đến cho họ mà thôi. Neu họ không được 
hoan hỉ phần phước thiện nào của thân bằng quyến 
thuộc hồi hướng, thì họ phải chịu kiếp sống ngạ 
quỷ đói khát, khổ cực, không biết bao giờ mới 
thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. 

Như tích Sãriputtattheramãtupeta^^Ngạ quỷ 
thân mẫu của Ngài Đại Đức Sãriputta, được tóm 
lược như sau: 

Nữ ngạ quỷ tiền thân đã từng là thân mẫu của 
Ngài Đại Đức Sãriputta kiếp thứ 5 trong quá khứ, 
kể từ kiếp hiện tại. 

Tiền thân của nữ ngạ quỷ là vợ của ông Bà la 
môn giàu có nhiều của cải. ông Bà la môn có đức 
tin trong sạch, có tác ý thiện tâm, thường làm 
phước thiện bố thí cúng dường vật thực, đồ uống, y 
phục... đến Sa môn, Bà la môn. Bố thí ban bố, phân 
phát đến những người nghèo khổ, người qua 
đường... 

' Khuddakanikăya, Petavatthu, truyện Săriputtattheramătupeta. 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


267 


Một hôm, ông Bà la môn có công việc phải đi 
nơi khác, ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông gìn giữ 
phong tục tập quán, lo công việc làm phước thiện 
bố thí cúng dường đến Sa môn, Bà la môn, phân 
phát vật thực, đồ dùng đến những người nghèo khổ 
đói khát.... Người vợ ở nhà không làm theo sự dạy 
bảo của chồng. Hễ có ai đến nương nhờ, bà ta 
buông lời mắng nhiếc, ăn phẩn, uống nước tiểu, 
liếm máu mủ, nước miếng.... 

Sau khi bà ta chết, do ác nghiệp ấy cho quả tái 
sanh vào hàng ngạ quỷ đói khát, ăn đồ dơ bẩn, ăn 
phẩn, uống nước tiểu, mủ, nước miếng... chịu bao 
nồi khổ cực đói khát, lạnh lẽo do ác nghiệp của 
mình đã tạo. Nữ ngạ quỷ nhớ lại tiền kiếp đã từng 
là thân mẫu của Ngài Đại Đức Sãriputta, muốn đến 
nương nhờ Ngài, chư thiên giữ cổng ngăn cản 
không cho nữ ngạ quỷ vào. Nữ ngạ quỷ thưa với vị 
chư thiên rằng: 

- Thưa chư thiên, tiền kiếp tôi đã từng là thân 
mẫu của Ngài Đại Đức Sãriputta, xin chư thiên cho 
tôi vào thăm Ngài. 

Nữ ngạ quỷ được vào đứng khép nép, Ngài Đại 
Đức Sãriputta nhìn thấy nữ ngạ quỷ, với tâm bi 
mẫn bèn hỏi rằng: 

- Này ngạ quỷ! Thân trần truồng, hình dáng 
đáng thương hại, om yếu da bọc xương, thân mình 
run ray. Ngươi là ai mà đến đứng nơi này? 




268 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nghe Ngài hỏi, nữ ngạ quỷ thưa răng: 

- Kính bạch Ngài Đại Đức, tiền kiếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài, do nghiệp ác cho 
quả tái sanh làm ngạ quỷ chịu cảnh đói khát, đành 
phải ăn những đồ dơ dáy như nước miếng, nước 
mũi, đàm người ta nho bỏ, uổng nước vàng chảy từ 
xác chết, uổng máu của đàn bà đẻ, uổng máu mủ 
của đàn ông bị chặt tay chân, ăn máu mủ các loài 
động vật, song không có nương tựa, các nơi nghĩa 
địa, bãi tha ma. 

Kính bạch Ngài, xỉn Ngài làm phước thiện bổ 
thỉ, rồi hồi hướng phần phước thiện ẩy đến cho con 
với. Nhờ phước thiện ẩy, may ra con mới thoát 
khỏi cảnh kho ngạ quỷ như thế này. 

Ngài Đại Đức Sãriputta lắng nghe lời nữ ngạ 
quỷ đã từng là thân mẫu trong tiền kiếp, phát sanh 
tâm bi mẫn, nên tìm cách cứu khổ nữ ngạ quỷ, 
Ngài bàn tính với Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna, 
Ngài Đại Đức Anuruddha và Ngài Đại Đức 
Mahãkappina. Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna đi 
khất thực vào cung điện gặp Đức vua Bimbisãra, 
Đức vua thỉnh mời yêu cầu Ngài cần thứ vật dụng 
nào để Đức vua dâng cúng. Nhân dịp ấy, Ngài Đại 
Đức Mahãmoggallãna thưa cho Đức Vua biết 
chuyện nữ ngạ quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài 
Đại Đức Sãriputta sống trong cảnh khổ không có 
nơi nương nhờ. 




Bố THÍ VÀ HÒI HƯỚNG 


269 


Nghe vậy, Đức Vua truyền lệnh xây cất 4 cái 
cốc, chỗ ở của chu Tỳ khuu Tăng. Khi xây cất 
xong, Đức Vua làm lễ dâng đặc biệt đến Ngài Đại 
Đức Sãriputta 4 cái cốc ấy. 

Một lần nữa, Ngài Đại Đức Sãriputta làm lễ 
dâng những cốc này đến chu Tỳ khuu Tăng từ bốn 
phuơng, có Đức Phật chủ trì, xin hồi huớng phần 
phuớc thiện này đến cho nữ ngạ quỷ đã từng là 
thân mẫu trong tiền kiếp. Nữ ngạ quỷ hoan hỉ phần 
phuớc thiện bố thí mà Ngài Đại Đức Sãriputta hồi 
huớng. Ngay sau khi hoan hỉ phần phuớc thiện bố 
thí ấy, liền thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, tái sanh lên 
làm thiên nữ có hào quang sáng ngời, có thân hình 
xinh đẹp, y phục lộng lẫy, có lâu đài nguy nga 
tráng lệ, có đầy đủ của cải của chu thiên, huởng sự 
an lạc cao quý trong cõi trời. 

Hôm sau, vị thiên nữ ấy hiện xuống đảnh lễ 
Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna, Ngài hỏi thiên nữ 
rằng: 

- Này thiên nữ, ngươi có sắc đẹp tuyệt trần, có 
hào quang sáng chói khắp mọi nơi, như vầng trăng 
sáng. 

- Do phước thiện gì mà ngươi có được như 
vậy? 

- Do phước thiện gì mà ngươi được sanh trong 
lâu đài nguy nga tráng lệ như thế ẩy? 




270 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Do phước thiện gì mà ngươi có đây đủ mọi 
thứ trong cõi trời đáng hài lòng như vậy? 

Này thiên nữ, ngươi có nhiều oai lực đặc biệt, 
vậy, khi song cõi người, ngươi tạo phước thiện gì, 
mà nay có được những quả báu đáng hài lòng như 
vậy? 

Vị thiên nữ bạch với Ngài Đại Đức Mahã- 
moggallãna rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức Mahãmoggallãna, 
con là thân mẫu của Ngài Đại Đức Sãriputta trong 
tiền kiếp, do ác nghiệp cho quả tái sanh làm nữ 
ngạ quỷ chịu cảnh kho đói khát đành phải ăn đồ dơ 
dáy như máu, mủ.... Vừa qua, con đã đến hầu Ngài 
Đại Đức Sãriputta cầu xin Ngài có lòng bi mẫn 
cứu kho con, Ngài đã làm phước thiện bo thỉ xong 
hồi hướng đến cho con; con đã hoan hỉ phần 
phước thiện ẩy, nên con thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, 
được tái sanh làm thiên nữ có được tất cả như 
Ngài đã thấy. 

Kính bạch Ngài Đại Đức, con hiện xuống đây 
đế đảnh lễ dưới chân Ngài và Ngài Đại Đức 
Sãriputta là bậc Thảnh thiện trí, có tâm bi mẫn cứu 
kho chúng sinh trong đời. 

Những câu truyện nhu trên có rất nhiều trong 
bộ Petavatthu và trong Tạng Kinh. 




271 


BỐ THÍ - PHÁT NGUYỆN 

ở đời, người ta có nhiều tiền bạc, người ta có 
thể mua sắm các đồ dùng mà người ta muốn. Cũng 
như vậy, khi người ta tạo nên phước thiện rồi, 
người ta có thể phát nguyện theo nguyện vọng của 
mình. Sự thảnh tựu theo nguyện vọng của mình 
còn tùy theo năng lực của phước thiện và thời gian 
sớm hoặc muộn, cũng sẽ thành tựu như ý nguyện. 

Nguyện vọng của mỗi người có phần khác 
nhau, cho nên khi tạo nên phước thiện cũng khác 
nhau. Có hai loại phước thiện: 

- Phước thiện dẫn dắt trong vòng tử sanh luân 
hồi trong tam giới (vattagãmỉkusala). 

- Phước thiện làm duyên lảnh để giải thoát khổ tử 
sanh luân hồi trong tam giới (vỉvattupanỉssỉtakusala). 

Phước thiện dẫn dắt trong vòng tử sanh luân 
hồi trong tam giới như thế nào? 

Một số người có tâm tham muốn ở trong đời, 
tạo nên phước thiện nhu bố thí, giữ giới, hành thiền 
định,... cầu mong được rằng: 

- Xỉn cho tôi được tái sanh làm người giàu 
sang phú quỷ, có danh, có phận, có chức, có 
quyền; làm Đức Vua trị vì một nước, hoặc làm Đức 
Chuyến luân thánh vương trị vì bon châu thiên hạ. 



272 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Xỉn cho tôi được tải sanh lên cõi trời, sẽ là chư 
thiên có nhiều oai lực, hoặc là Đức Vua trong cõi 
trời ẩy,... 

Tùy theo mồi phước thiện mà cho quả báu 
được thành tựu trong cõi người, cõi trời dục giới, 
cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Đến khi hết 
tuổi thọ trong cõi nào rồi, do nghiệp cho quả tái 
sanh trở lại kiếp sau, tùy theo thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp của mình đã tạo, cứ quanh quẩn trong vòng 
tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Như vậy, gọi là phước thiện dẫn dắt trong vòng 
tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Phước thiện này không trở thảnh pháp hạnh 
ba-la-mật như: Bố thí ba la mật, giữ giới ba la 
mật,... vì không phát nguyện giải thoát khổ sanh tử 
luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Phước thiện làm duyên lành để giải thoát khổ 
tử sanh luân hồi trong tam giới như thế nào? 

Một số bậc Thiện trí có trí tuệ sáng suốt nhận 
thức rõ khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, nên khi 
tạo phước thiện nhu bố thí, giữ giới, hành thiền 
định, tiến hành thiền tuệ... chỉ mong làm nơi nưong 
nhờ để giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam 
giới. Bậc Thiện trí này không cầu mong sẽ trở 
thành người giàu sang phú quý, quyền cao chức 
trọng,... trong cõi người; cũng không cầu mong sự 




Bố THÍ - PHÁT NGUYỆN 


273 


an lạc trong cõi trời dục giới, cõi trời săc giới và cõi 
trời vô sắc giới. Họ chỉ có một nguyện vọng nưong 
nhờ phước thiện này dẫn dắt đến sự chứng ngộ chân 
lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh 
Quả và Niết Bàn, là pháp diệt đoạn tuyệt phiền não 
trầm luân mà thôi. Phước thiện này trở ihầũhpháp 
hạnh ba-la-mật như: bố thí ba la mật, giữ giới ba la 
mật,... Phước thiện này làm duyên lảnh để giải thoát 
khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Lòi Phát Nguyện 

Muốn cho phước thiện của mình làm duyên 
lảnh nương nhờ để giải thoát khổ tử sanh luân hồi 
trong tam giới, bậc Thiện trí ấy cần phải có lời phát 
nguyện: 

Trong Chú giải có dạy rằng: 

“Idam me dãnam ãsavakkhayãvaham hotu 

“Cầu mong phước thiện bổ thỉ này của tôi, làm 
duyên lành dẫn dắt đến sự chứng ngộ Niết Bàn, 
chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo diệt đoạn tuyệt 
phiền não trầm luân 

Đây là lời phát nguyện chung cho những người 
muốn giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong 3 giới 4 
loài. 


' Chú giải Sarnyuttanikaya, phần Nidanavagga, kinh 
Patipadãsuttavaạạanã. Chú giải Aủguttaranikãya. 




274 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Phát nguyện riêng của môi Đức Bô Tát 

Đức Bồ Tát có ba bậc, mỗi bậc có sự phát 

nguyện khác nhau: 

1- Bậc Thanh Văn Bồ Tát (Sãvakabodhỉ-satta) phát 
nguyện trở thảnh bậc Thánh Thanh Văn đệ tử 
Phật, có 3 bậc: 

- Bậc Thánh tối thuợng Thanh Văn (Agga-sãvaka). 

- Bậc Thánh đại Thanh Văn (Mahãsãvaka). 

- Bậc Thánh Thanh Văn (Pakatỉsãvaka). 

2- Bậc Độc Giác Bồ Tát (Paccekabodhi-satta) phát 
nguyện trở thành Đức Phật Độc Giác, có 3 bậc: 

- Bậc Độc Giác Phật có trí tuệ uu việt (pannãdhika). 

- Bậc Độc Giác Phật có đức tin uu YÌệt (sad- 
dhãdhika). 

- Bậc Độc Giác Phật có tinh tấn uu việt (vĩrỉyã- 
dhika). 

3- Bậc Toàn Giác Bồ Tát hoặc Bậc Chánh Đẳng 
Giác Bồ Tát (Sammãsambodhisatta)phảt nguyện 
trở thành bậc Toàn Giác Phật hoặc Bậc Chánh 
Đẳng Giác Phật, có 3 bậc: 

- Bậc Toàn Giác có trí tuệ uu việt (paMã-dhika). 

- Bậc Toàn Giác có đức tin uu việt (saddhãdhika). 

- Bậc Toàn Giác có tinh tấn uu việt (vĩrỉyadhỉka). 




Bố THÍ - PHÁT NGUYỆN 


275 


Tất cả các bậc Bồ Tát khi tạo 10 pháp hạnh ba 
la mật, phước thiện ba-la-mật nào dầu nhỏ hoặc 
lớn, dầu ít hoặc nhiều đều phát nguyện mong trở 
thành bậc nào theo nguyện vọng của mình. 

Ví du: 

Đức Bồ Tát đạo sĩ Akittỉ, tiền thân của Đức 
Phật Gotama, sống trong rừng dùng lá kãra làm vật 
thực hằng ngày. Đức vua trời Sakka (Đe Thích) 
nhìn thấy Đức Bồ Tát đạo sĩ có hạnh cao thượng 
khó có ai thực hành được, muốn biết Ngài thực 
hành phạm hạnh nhu vậy có nguyện vọng gì. Đức 
vua trời Sakka biến hóa thành Bà la môn khất sĩ 
hiện xuống đi khất thực trước Đức Bồ Tát đạo sĩ. 
Đức Bồ Tát đạo sĩ nhìn thấy Bà la môn khất sĩ, tâm 
vô cùng hoan hỉ đem tất cả nắm lá kãra được luộc 
chín làm phước thiện bố thí đến Bà la môn khất sĩ, 
còn Đức Bồ Tát đạo sĩ chỉ uống nước để sống qua 
ngày ấy. 

Đức Bồ Tát đạo sĩ phát nguyện rằng: 

“Tena dãnena na ỉãbhasakkamsiỉokaỉn, 
na Cakkavattisampattim, na Sakkasampattiỉn, 
na Brahmasampattim, na Sãvakabodhitn, na 
Paccekabodhim patthemi. Api ca idam me dãnatn 
Sabbannutanãnassa paccayo hotu”y^ 


' Bộ Cariyapitakatthakatha, pháp hạnh của Đức Bồ Tát đạo 
sĩ Akitti. Bộ lãtaka, truyện Akittịịãtaka. 




276 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


“Do năng lực phước thiện bô thi này, bân đạo 
không cầu mong danh lợi, không cầu mong ngôi vị 
Đức Chuyến luân thảnh vương, ngôi vị Vua trời 
Sakka, ngôi vị Phạm thiên, cũng không cầu mong 
trở thành bậc Thảnh Thanh Văn, bậc Độc Giác 
Phật; mà sự thật, phước thiện bổ thí này của tôi, 
chỉ mong làm duyên lành đế trở thành Đức Phật 
loàn Irỉ Diệu Giác mà thoi . 

Đó là lời phát nguyện của của Đức Toàn Giác 
Bồ Tát cầu mong trở thảnh Đức Phật Toàn Giác, 
hoặc Bậc Chánh Đẳng Giác Phật. 

Cho nên, mỗi Đức Bồ Tát có lời phát nguyện 
theo nguyện vọng riêng của mình. 

- Đức Độc Giác Bồ Tát chỉ phát nguyện muốn 
trở thành Đức Phật Độc Giác, ngoài ra không còn 
mong muốn địa vị nào khác. 

- Bậc Tối thuợng Thanh Văn Bồ Tát chỉ phát 
nguyện muốn trở thành bậc Thánh tối thuợng Thanh 
Văn mà thôi, không còn mong địa vị nào khác. 

- Bậc Đại Thanh Văn Bồ Tát chỉ phát nguyện 
trở thảnh bậc Thánh đại Thanh Văn mà thôi, không 
còn mong địa vị nào khác. 

- Bậc Thanh Văn Bồ Tát chỉ phát nguyện trở 
thành bậc Thánh Thanh Văn mà thôi, không còn 
mong địa vị nào khác. 

Phuớc thiện nào, nhu giữ giới, bố thí, hành 
thiền định, hành thiền tuệ,... xong rồi phát nguyện 




Bố THÍ - PHÁT NGUYỆN 


277 


Cầu mong chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc 4 Thánh Đạo - 4 Thánh Quả và Niết Bàn, pháp 
diệt đoạn tuyệt phiền não trầm luân. Đổ đạt đến 
nguyện vọng trở thảnh Đức Phật Toàn Giác, hoặc 
Đức Phật Độc Giác, hoặc bậc Thánh tối thuợng 
Thanh Văn, hoặc bậc Thánh đại Thanh Văn, hoặc 
bậc Thánh Thanh Văn, phuớc thiện ấy gọi là phuớc 
thiện làm duyên lảnh để giải thoát khổ tử sanh luân 
hồi trong tam giới (vỉvattupanỉssỉtakusala). 

Tính chất ưu việt của 

Vivattupanissitakusala 

Chủ nhân phước thiện vivattupanissitakusala 
này ngày nào chưa đạt đến mục đích cứu cánh cuối 
cùng, chứng ngộ Niết Bàn theo nguyện vọng riêng 
của mình, ngày ấy chủ nhân vẫn hưởng được quả 
báu cao quý trong cõi người, trong cõi trời dục 
giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. 

- Do năng lực phước thiện này cho quả, nếu tái 
sanh làm người, thì sẽ là người giàu sang phú quý, 
có quyền cao chức trọng, có khi làm vua một nước 
lớn, có khi là Đức Chuyển luân thánh vương trị vì 
bốn châu thiên hạ. Nhưng dầu ở địa vị nào, người 
chủ nhân của phước thiện vivattupanissitakusala 
này không say đắm, không dính mắc trong của cải, 
sự nghiệp ấy. Khi có cơ hội, sẵn sàng từ bỏ tất cả 
xuất gia trở thảnh đạo sĩ trong thời kỳ không có 




278 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Đức Phật xuât hiện trên thê gian, hoặc xuât gia trở 
thành Tỳ khưu trong thời kỳ Đức Phật xuất hiện 
trên thế gian. 

Đó là tính chất ưu việt của phước thiện này. 

- Do năng lực phước thiện này cho quả, nếu tái 
sanh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, thì chủ 
nhân của phước thiện vivattupanissitakusala này 
không chịu hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy cho 
đến hết tuổi thọ, mà nguyện từ bỏ cõi trời, liền tái 
sanh xuống làm người, để có cơ hội tạo nhiều pháp 
hạnh ba la mật, để cho mau chóng đạt đến mục 
đích cứu cánh Niết Bàn theo nguyện vọng của 
mình. 

- Nếu chủ nhân ấy tái sanh làm chư thiên trong 
cõi trời dục giới, không bao giờ chịu hưởng sự an 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, mà chủ 
nhân chư thiên ấy nguyện chết trước tuổi thọ, 
xuống tái sanh làm người để có cơ hội tốt tạo được 
nhiều pháp hạnh ba la mật, để mau chóng chứng 
đạt mục đích cứu cánh cuối cùng của mình. 

Đó là tính chất ưu việt của phước thiện này. 

Trong thời kỳ Đức Phật xuất hiện trên thế gian, 
hoặc giáo pháp của Ngài đang lưu truyền, chủ nhân 
của phước thiện vivattupanissitakusala này, phát 
sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, xin quy y Tam bảo trở thảnh người cận 
sự nam (hoặc cận sự nữ); hoặc từ bỏ nhà xuất gia 




Bố THÍ - PHÁT NGUYỆN 


279 


trở thảnh Tỳ khưu, hành giới trong sạch đây đủ, 
tiến hành thiền định chứng đắc các bậc thiền sắc 
giới, vô sắc giới không phải để hưởng quả an lạc 
của các bậc thiền ấy trong kiếp hiện tại và kiếp sau 
trong cõi trời phạm thiền sắc giới, vô sắc giới; mà 
chỉ dùng bậc thiền ấy làm nền tảng tiến hành thiền 
tuệ, để chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
4 Thánh đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn tuỳ theo trí 
tuệ và ba-la-mật của mình. 

Đó là tính chất ưu việt của phước thiện này. 

Tóm lại: 

Phước thiện vattagãmikusala là con đường vòng 
quanh trong tam giới, không giải thoát khổ tử sanh 
luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Phước thiện vivattupanissitakusala là con đường 
thẳng đến Niết Bàn giải thoát khổ tử sanh luân hồi 
trong ba giới bốn loài. 




280 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Phát Nguyện - Thành Tựu 

Bố thí và phát nguyện thường liên quan với 
nhau, sau khi làm phước thiện, người ta thường có 
lời phát nguyện, cầu mong do năng lực phước thiện 
ấy làm nhân duyên đưa đến sự thành tựu đúng theo 
nguyện vọng của mình. 

Sự phát nguyện có thảnh tựu hay không thành 
tựu, thảnh tựu sớm hay muộn, nhanh hay chậm còn 
tuỳ theo thí chủ. 

Nếu thí chủ là người có giới đức trong sạch, thì 
sự phát nguyện có thể thảnh tựu theo năng lực của 
phước thiện ấy. 

Nếu thí chủ là người không có giới trong 
sạch, thì sự phát nguyện không thể thành tựu được; 
bởi vì, người không có giới hoặc giới không trong 
sạch, sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh 
vào một trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ 
quỷ, súc sinh). 

Tìm hiểu bài kinh Dãnũppattisutta^^\ Trong bài 
kinh này Đức Phật dạy: 

- Này chư Tỳ khưu, có sổ người trong đời này 
làm phước thiện bo thỉ như cơm, nước, vải, xe cộ, 
hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở và đèn 
đến Sa môn, Bà la môn; người ẩy bo thỉ rồi phát 
nguyện, họ nhìn thấy vua chúa có quyền, Bà la môn 


Aủguttaranikãya, phân Atthakanipãta, kinh Dãnũppattisutta. 




PHÁT NGUYỆN - THÀNH Tựu 


281 


giàu sang phú quỷ, phú hộ hưởng thụ có đây đủ 
ngũ trần, người ẩy phát nguyện, mong ước rằng: 
“Sau khi chết rồi, cầu mong kiếp sau, tôi sẽ trở 
thành vị vua chúa có quyền thế, hoặc Bà la môn 
giàu sang phú quỷ, hoặc đại phú hộ”. Người ẩy 
phát nguyện như vậy, tâm luôn luôn mong ước như 
vậy, tâm của họ hướng theo con đường thấp hèn, 
tâm không muốn phát triến theo pháp hành thiền 
định, pháp hành thiền tuệ. Người ẩy sau khi chết, 
do phước thiện cho quả tải sanh trong dòng vua 
chúa, hoặc trong dòng Bà la môn giàu sang phú 
quỷ, hoặc trong gia đình đại phú hộ. 

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có 
giới trong sạch mà thôi, không nói đến người 
không có giới, hay người phá giới. 

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành 
tựu đổi với người có giới, bởi do thiện tâm trong 
sạch. 

- Này chư Tỳ khưu, có sổ người trong đời này, 
làm phước thiện bo thỉ như: cơm, nước, vải,... và 
đèn đến Sa môn, Bà la môn. Người ẩy bo thỉ rồi 
phát nguyện, vì họ nghe rằng: “Chư thiên cõi trời 
Tứ đại thiên vương có tuổi thọ sổng lâu, có sẳc 
đẹp, có sự an lạc trong cõi trời ẩy ”. Người ẩy phát 
nguyện, mong ước rằng: “Sau khi chết rồi, cầu 

* 500 năm tuổi trời, so với cõi người là 9 teiệu năm, tuổi thọ cõi 
trời cao, gấp đôi cõi trời thấp và so với số năm cõi người mỗi cõi 
trời gấp 4 lần. 




282 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


mong kỉêp sau, tôi sẽ là chư thiên trong cõi Tứ đại 
thiên vương”. Người ẩy phát nguyện như vậy, tâm 
luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ hướng 
theo con đường thấp hèn, tâm không muốn phát 
triến theo pháp hành thiền định, pháp hành thiền 
tuệ. Người ẩy sau khi chết, do phước thiện cho quả 
tái sanh làm chư thiên cõi Tứ đại thiên vương. 

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có 
giới trong sạch mà thôi, không nói đến người 
không có giới, người phá giới. 

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành tim 
đổi với người có giới, bởi do thiện tâm trong sạch. 

- Này chư Tỳ khưu, có sổ người trong đời này, 
làm phước thiện bo thỉ như: cơm, nước, vải...đèn 
đến Sa môn, Bà la môn. Người ẩy bo thỉ rồi phát 
nguyện vì: họ nghe rằng: “Chư thiên trong cõi 
Tam Thập Tam Thiên... Chư thiên trong cõi Dạ Ma 
Thiên... Chư thiên trong cõi Đâu Suất Đà Thiên... 
Chư thiên trong cõi Hoả Lạc Thiên... Chư thiên 
trong cõi Tha Hoá Tự Tại Thiên có tuoi thọ song 
lâu, sắc đẹp tuyệt vời, có sự an lạc tuyệt vời trong 
cõi trời”. Người ẩy phát nguyện mong ước rằng: 
“Sau khi chết rồi, cầu mong kiếp sau tôi sẽ là chư 
thiên trong cõi Tam Thập Tam Thiên,... cõi Đâu 
Suất Đà Thiên,... cõi Hoá Lạc Thiên... Cõi Tha 
Hoá Tự Tại Thiên”. Người ấy phát nguyện như 
vậy, tâm luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ 
hướng theo con đường thấp hèn, tâm không muốn 




PHÁT NGUYỆN - THÀNH Tựu 


283 


phát trỉên theo pháp hành thiên định, pháp hành 
thiền tuệ. Người ẩy sau khi chết, do phước thiện 
cho quả tái sanh làm chư thiên trong cõi Tam Thập 
Tam Thiên..., cõi Dạ Ma Thiên..., cõi Đâu Xuất Đà 
Thiên..., cõi Hoá Lạc Thiên..., cõi Tha Hoả Tự Tại 
Thiên. 

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có 
giới trong sạch mà thôi, không nói đến người 
không có giới, người phá giới. 

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành tựu 
đối với người có giới, bởi do thiện tâm trong sạch. 

- Này chư Tỳ khưu, có sổ người trong đời này 
bo thỉ như cơm, nước, vải... đèn đến Sa môn, Bà la 
môn. Người ẩy bo thỉ rồi phát nguyện vì họ nghe 
rằng: “Phạm thiên trong cõi trời sắc giới có tuối 
thọ song lâu, có sự an lạc tuyệt vời hơn cõi trời dục 
giới ”. Người ẩy phát nguyện mong ước rằng: “Sau 
khi chết, cầu mong kiếp sau tôi sẽ là phạm thiên 
trong cõi trời sắc giới ”. Người ẩy phát nguyện như 
vậy, tâm luôn luôn mong ước như vậy, tâm của họ 
hướng theo con đường thấp hèn, tâm phát triến 
theo pháp hành thiền định, không phát triến theo 
pháp hành thiền tuệ. Người ẩy sau khi chết, do nhờ 
có sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sanh làm phạm 
thiên cõi trời sắc giới. 

Như Lai chỉ nói sự thành tựu này đến người có 
giới (có chứng đắc bậc thiền sắc giới) mà thôi, 
không nói đến người không có giới, phá giới; nói 




284 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đên tâm không còn tham dục trong ngũ trân, do diệt 
được tham ái trong ngũ trần, không nói đến tâm 
còn có tham ái trong ngũ trần. 

Này chư Tỳ khưu, sự phát nguyện được thành 
tựu đổi với người có giới, bởi do tâm trong sạch, 
không tham ái trong ngũ trần... 

Qua bài kinh này, để hiểu rõ lời phát nguyện 
chỉ đuợc thành tựu đối với nguời có giới đức trong 
sạch mà thôi, không thảnh tựu đối với nguời không 
có giới, phá giới; là vì nguời không có giới, nguời 
phá giới sau khi chết, do ác nghiệp cho quả chắc 
chắn phải sa vào một trong 4 cõi ác giới (địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sinh). Cho nên, phuớc thiện bố 
thí không có cơ hội dẫn dắt đến sự thảnh tựu theo 
điều phát nguyện. 

Tuổi thọ, sắc đẹp, sự an lạc mỗi cõi trời dục 
giới khác nhau. Cõi trời dục giới tầng cao có tuổi 
thọ gấp đôi cõi trời dục giới tầng thấp. 

- Tuổi thọ cõi Tứ Đại Thiên Vuơng có 500 
năm, bằng 9 triệu năm so với cõi nguời, bởi vì 1 
ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 50 năm trong 
cõi nguời. 

- Tuổi thọ cõi Tam Thập Tam Thiên có 1.000 
năm, bằng 36 triệu năm so với cõi nguời, bởi vì 1 
ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 100 năm trong 
cõi nguời. 




PHÁT NGUYỆN - THÀNH Tựu 


285 


- Tuôi thọ trong cõi Dạ Ma Thiên có 2.000 năm, 
bằng 144 triệu năm so với cõi ngưòd, bỏd vì 1 ngày 1 
đêm trong cõi ữời này bằng 200 năm trong cõi người. 

- Tuổi thọ cõi Đâu Suất Đà Thiên có 4.000 
năm, bằng 576 triệu năm so với cõi người, bởi vì 1 
ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 400 năm trong 
cõi người. 

- Tuổi thọ trong cõi Hoá Lạc Thiên có 8.000 
năm, bằng 2.304 triệu năm so với cõi người, bởi vì 
1 ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 800 năm 
trong cõi người. 

- Tuổi thọ trong cõi Tha Hoá Tự Tại Thiên có 
16.000 năm, bằng 9.216 triệu năm so với cõi 
người, bởi vì 1 ngày 1 đêm trong cõi trời này bằng 
1.600 năm trong cõi người. 

Ngoài tuổi thọ ra, còn sắc đẹp, sự an lạc, tiếng 
tăm, quyền lực, sắc, thinh, hương, vị, xúc tuyệt vời 
ở mỗi tầng trời cao tăng gấp bội tầng trời thấp. 

Quả báu của phước thiện bố thí thuộc dục giới 
thiện nghiệp, nên chỉ có khả năng cho quả trong cõi 
người và 6 cõi trời dục giới mà thôi, không có khả 
năng cho quả trong cõi trời sắc giới. Nhưng trong 
bài kinh Đức Phật có đề cập đến sự thảnh tựu 
nguyện vọng trở thảnh phạm thiên trong cõi trời 
sắc giới, điều này nên hiểu rằng: nhờ phước thiện 
bố thí làm nhân duyên hỗ trợ cho thí chủ thuận lợi 
trong sự tiến hành thiền định để chứng đắc các bậc 




286 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


thiền hữu sắc, bậc thiền vô sắc. Chính sắc giới 
thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái 
sanh lên cõi trời sắc giới phạm thiên, vô sắc giới 
phạm thiên (không phải phước thiện bo thỉ); và 
cũng chính nhờ phuớc thiện bố thí làm duyên hỗ 
trợ cho thí chủ thuận lợi trong sự tiến hành thiền 
tuệ để chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả trở thành 

bậc Thánh nhân. 

• 

Năng Lực Lời Phát Nguyện 

Lời phát nguyện có năng lực đối với nguời tạo 
đuợc phuớc thiện nào khó tạo, thì phuớc thiện ấy 
có nhiều năng lực. Khi phuớc thiện có nhiều năng 
lực, thì lời phát nguyện mới thảnh tựu đuợc dễ 
dàng. 

Nhu tích nàng Ummãdandĩ^^^ đuợc tóm luợc 
nhu sau: 

Trong thời quá khứ, Đức vua Sivi trị vì xứ 
Sivi, ngự ở kinh thảnh Arittha^^\ Trong kinh thành, 
một phú hộ tên là Tiritivaccha có nguời con gái vô 
cùng xinh đẹp nhu thiên nữ tên là Ummãdandĩ. 
Năm cô lên 16 tuổi có sắc đẹp mê hồn, lạ thuờng 
hon hẳn các cô gái khác, cô đẹp nhu thiên nữ tuyệt 
trần, những nguời đàn ông nào nhìn thấy cô đều 
cảm thấy mê hồn, đến mức điên cuồng, mất trí nhu 
nguời say - say bởi tham ái. 


' Bộ lataka, truyện Ummadandýataka. 

^ Đức vua Sivi là Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Gotama. 




NĂNG Lực LỜI PHÁT NGUYỆN 


287 


Ong phú hộ Tiritivaccha đên yêt kiên Đức vua 
Sivi tâu rằng: 

- Tâu Hoàng thuợng, Itthiratanã: đàn bà báu 
xứng đáng với Hoàng thuợng đã sanh trong gia 
đình của tiện dân. Xin Hoàng thuợng phái nhóm 
Bà la môn đến xem tuớng con gái của tiện dân, rồi 
tuỳ ý của Hoàng thuợng phán xét. 

Đức vua chuẩn tấu, rồi truyền lệnh phái các Bà 
la môn đến ngôi biệt thự của ông phú hộ. Nhóm Bà 
la môn đuợc đón tiếp trọng thể, mời thuởng thức 
món cơm pãyãsa: cơm đặc biệt nấu bằng sữa tuơi. 

Khi ấy, cô Ummãdandĩ trang sức lộng lẫy toàn 
những đồ nữ trang quý giá ra chào hỏi nhóm Bà la 
môn ấy. Vừa nhìn thấy cô, tất cả họ đều bị mê hồn, 
say mê điên cuồng không còn biết mình nữa. Đang 
khi dùng vật thực, có nguời cầm nắm cơm đặt trên 
đầu, tuởng rằng mình dùng com; có nguời cầm 
nắm com nhét vào nách, có nguời đấm vào vách 
tuờng... tất cả họ đều mê hồn đến mức trở thảnh 
nguời điên cuồng mất trí, không còn biết mình nữa. 

Cô Ummãdandĩ nhìn thấy nhóm Bà la môn nhu 
vậy nói rằng: 

- Ta tưởng nhóm Bà la môn này đến xem tướng 
của ta, bây giờ nhóm họ như người điên cuồng, 
không còn biết gì nữa. Này các gia nhân, hãy lôi co 
nhóm Bà la môn này ra khỏi ngôi biệt thự. 

Nhóm Bà la môn đờ đẫn nhu nguời mất hồn, bị 
tống ra khỏi nhà đến khi hoàn hồn tỉnh lại cảm thấy 




288 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


xâu hô và tức giận cô Ummãdandĩ, nên khi trở vê 
yết kiến Đức vua, cả nhóm Bà la môn đồng tâu dối 
rằng: 

- Tâu bệ hạ, nguời đàn bà ấy là nguời bất hạnh, 
không nên ruớc về cung điện. 

Cô Ummãdandĩ biết chuyện nhu vậy, nên nghĩ 
rằng: “Đức vua không rước ta về cung vì tưởng 
rằng ta là người bất hạnh. Gọi là người bất hạnh, 
thì chắc chan làm sao có được địa vị như ta. Có cơ 
hội nào ta sẽ yết kiến Đức vua rồi sẽ rõ ”. 

về sau phụ thân của cô, ông phú hộ 
Tiritivaccha đem gả cô cho vị quan thừa tuớng 
Abhipãraka, là vị quan thân thiết nhất, tín cẩn nhất 
của Đức vua Sivi, cô trở thành nguời yêu quý nhất 
của quan thừa tuớng. 

Nhân dịp dân chúng trong kinh thảnh tổ chức lễ 
lớn vui chơi ca hát nhảy múa hàng năm vào ngày 
rằm tháng 10 (âm lịch). Truớc khi đi chầu Đức vua, 
vị quan Thừa tuớng gọi phu nhân căn dặn rằng: 

- Này Ummãdandĩ em yêu quỷ! Hôm nay, đầu 
hôm, trăng rằm sáng tỏ, có lễ lớn, dân chúng ca 
hát nhảy múa vui chơi, Đức vua sẽ ngự đi dạo 
quanh kinh thành, Người sẽ ngự ngang biệt thự của 
ta trước tiên. Em đừng có xuất hiện đế cho Đức 
vua nhìn thấy, nếu Đức vua nhìn thấy em, người sẽ 
bị mê hon mất tri. 

Cô Ummãdandĩ nghe lời căn dặn của phu quân, 
nhung lại nghĩ đây là cơ hội tốt để Đức vua nhìn 




NĂNG Lực LỜI PHÁT NGUYỆN 


289 


thấy ta, nên khi vị quan thừa tướng đi rồi, cô gọi nữ 
tỳ bảo rằng: 

- Khi nào Đức vua đến cổng biệt thự ta, ngươi 
hãy nói cho ta biết nhé! 

Hôm ấy, mặt trời lặn, mặt trăng rằm soi sáng 
trên bầu trời, trong kinh thảnh trang hoàng lộng 
lẫy, đèn thắp sáng ngời mọi phương, kinh thảnh 
đẹp đẽ như cõi thiên cung. 

Đức vua Sivi trang phục theo vương triều, ngự 
trên chiếc xe ngựa cao quý, theo sau có đoàn hộ 
tống ngự ra khỏi cung điện, sẽ đi vòng kinh thành, 
đến cổng biệt thự của vị quan thừa tướng 
Abhipãraka trước tiên, biệt thự này có tường bằng 
cẩm thạch bao chung quanh, cổng thành có đài cao 
trang hoàng lộng lẫy đáng xem. 

Khi ấy, nữ tỳ thưa với cô chủ Ummãdandĩ rằng 
Đức vua đang ngự đến, cô liền bảo nữ tỳ cầm mâm 
hoa, còn mình đứng tựa trên cửa sổ lâu đài với 
dáng đứng đẹp, tay cầm hoa rải xuống Đức vua. 
Đức vua ngẩng đầu nhìn thấy nàng, ngay khi ấy, 
Đức vua phát sanh tâm say mê, cơn say do phiền 
não làm mê hồn mất trí, không còn biết ngôi biệt 
thự này của vị quan thừa tướng Abhipãraka thân tín 
nhất của mình. Đức vua truyền hỏi người đánh xe 
ngựa rằng: 

- Này Sunanda, biệt thự này của ai, mà vòng 
thành bằng cấm thạch màu vàng? 




290 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Ai đứng hiện ra ở trên kia như một ngôi sao 
chiếu sáng trong hư không, hay trên đỉnh núi? 

- Này Sunanda! Người đàn bà ẩy là con của ai? 
Chưa thuộc về người nào có phải không? Nàng chưa 
có chồng phải không? Hãy trả lời ngay cho ta rõ. 

Người đánh xe ngựa tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ, hạ thần biết rõ người đàn bà ẩy là 
con của phú hộ Tiritivaccha, nàng có chồng rồi. 
Chồng của nàng là quan thừa tướng Abhipãraka 
thân tín nhất của bệ hạ, ngày đêm lo việc triều 
chỉnh của bệ hạ. 

Tâu bệ hạ, nàng là phu nhân của quan thừa 
tướng Abhipãraka, tên của nàng là Ummãdandĩ. 

Đức vua tán dương ca tụng rằng: 

- Này các ngươi, tên gọi Ummãdandĩ, mà cha 
mẹ đặt cho nàng thật đúng nghĩa. Khi ta nhìn thấy 
nàng, nàng lại nhìn thấy ta, làm cho ta say mê như 
người điên cuồng, mất tri. 

Biết Đức vua không còn bình tĩnh nữa, nên 
nàng Ummãdandĩ đóng cửa sổ trở về phòng riêng. 

Kể từ khi nhìn thấy nàng Ummãdandĩ, Đức vua 
cảm thấy không còn hứng thú đi dạo quanh kinh 
thành nữa, truyền lệnh cho người đánh xe giá hồi 
cung, ngự lên lâu đài vào phòng nằm mơ mộng đến 
nàng Ummãdandĩ, nói lảm nhảm một mình nhu 
nguời mất trí, lẩm bẩm rằng: ”Nàng xinh đẹp quả ỉ 
Nàng xinh đẹp quá! Nàng nhìn thấy ta như đã hớp 




NĂNG Lực LỜI PHÁT NGUYỆN 


291 


hôn ta rôi! Nêu Đức vua trời Sakka ban ân huệ cho 

• 

ta, ta chỉ muốn được hưởng một ân huệ, đó là được 
nàng Ummãdandĩ ôm ấp ta với đôi cánh tay mềm 
mại của nàng. Quan thừa tướng Abhipãraka được 
ải ân cùng nàng rồi, xin nhường cho ta được ái ân 
cùng nàng với... ” 

Biết chuyện này, quan thừa tuớng Abhipãraka 
vào yết kiến Đức vua, xin dâng nàng Ummãdandĩ 
lên Đức vua. 

Khi ấy, Đức vua hồi tâm tỉnh trí lại biết mình 
có ý nghĩ sai lầm đầy tội lỗi, cảm thấy vô cùng hổ 
thẹn và ghê sợ tội lỗi, một mực từ chối không thể 
chấp nhận nàng Ummãdandĩ, phu nhân của quan 
thừa tuớng thân tín nhất của mình. 

Từ đó về sau, Đức vua Bồ Tát Sivi hành theo 
thiện pháp, thiên hạ đuợc an lảnh thịnh vuợng. 

Thử hỏi, do nguyên nhân nào, sắc đẹp của nàng 
Ummãdandĩ lại làm cho những nguời đàn ông, khi 
nhìn thấy nàng, lại bị say mê, điên cuồng, mất trí 
nhu vậy? 

Tích tiền thân của cô Ummãdandĩ 

Trong quá khứ, vuơng quốc Bãrãnasĩ, tiền kiếp 
của cô Ummãdandĩ sanh trong một gia đình nghèo 
khó, vào ngày lễ hội, cô nhìn thấy những cô gái khác 
cùng trang lứa ăn mặc y phục bằng tấm vải choàng 
màu đỏ xinh đẹp, trang sức lộng lẫy; khiến cô thèm 




292 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


được mặc tâm vải choàng màu đỏ kia, cô xin cha mẹ 
mua cho tấm vải ấy. Cha mẹ cô an ủi rằng: 

- Này con yêu quỷ! Gia đình ta nghèo khó, làm 
sao mua được tẩm vải choàng như vậy hỡi con! 

- Thưa cha mẹ! Nếu vậy, xin phép cha mẹ cho 
con đi làm thuê ở mướn một gia đình giàu có nào 
đó, qua một thời gian, người chủ nhà thấy con làm 
được việc sẽ cho con tẩm vải ẩy. 

Được cha mẹ cho phép, cô gái đến xin làm 
thuê ở mướn cho một gia đình giàu có, cô thưa với 
người chủ rằng: 

- Thưa ông bà chủ, con xin ở đây làm công, chỉ 
mong được một tẩm vải choàng tốt màu đỏ. 

Người chủ đặt điều kiện với cô rằng: 

- Nếu ngươi chịu ở đây, làm việc giỏi suốt ba 
năm, xét thấy được, chúng ta sẽ cho ngươi tẩm vải 
choàng mà ngươi ao ước. 

Cô gái vô cùng hoan hỉ, chấp thuận điều kiện 
của chủ, ngày đêm siêng năng cần mẫn hoàn thành 
tốt mọi công việc mà người chủ giao phó. Vì vậy, 
cô làm công chưa đủ ba năm, người chủ quyết định 
cho cô tấm vải choàng cùng với các tấm vải khác, 
bảo cô rằng: 

- Hôm nay, ngươi đì tắm rửa sạch sẽ với nhóm 
bạn gái rồi mặc tẩm vải choàng này xem! 

Cô sung sướng nhận tấm vải choàng, đã thoả 
lòng ao ước, cám ơn ông bà chủ rồi đi tắm với nhỏm 




NĂNG Lực LỜI PHÁT NGUYỆN 


293 


bạn gái, cô đặt tấm vải trên bờ, nghĩ rằng: “Xuống 
sông tắm xong, ta sẽ mặc tấm vải choàng này, mà ta 
đã làm công không nề vất vả kho cực ngày đêm suốt 
thời gian qua 

Ngay khi ấy, một vị Đại Đức là bậc Thánh 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Kassapa bị mất 
trộm y tất cả, nên Ngài mặc lá y bằng những cành 
cây nhỏ (sãkhãbhangam) kết lại với nhau, đi ngang 
qua nơi ấy. Cô nhìn thấy Ngài nghĩ rằng: “VỊ Đại 
Đức này bị mất trộm y hết, còn ta có được một tẩm 
vải choàng này thật khó khăn vất vả, bởi vì tiền 
kiếp trong quá khứ ta không làm phước thiện bo 
thỉ. Bây giờ ta sẽ làm phước thiện bo thỉ một nửa 
tấm vải choàng đến Ngài Đại Đức. Nghĩ xong, cô 
vội vã buớc lên bờ, mặc y phục cũ xong bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại Đức, xin thỉnh Ngài dừng 
lại một giây lát. 

Cô đến đảnh lễ Ngài rồi ngồi tại nơi ấy xé tấm 
vải thành hai mảnh, cô cung kính dâng một mảnh 
đến Ngài. Ngài Đại Đức tạm lánh vào chỗ kín thay 
bỏ tấm y cũ, bằng mảnh vải choàng ấy, mặc nghiêm 
chỉnh xong buớc ra; bây giờ cô nhìn thấy Ngài Đại 
Đức mặc mảnh vải vào nhu hào quang sáng ngời, 
một thứ ánh sáng mặt trời mát dịu, làm cho cô vô 
cùng hoan hỉ dâng thêm mảnh vải còn lại đến Ngài 
Đại Đức rồi phát nguyện rằng: 




294 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Kinh bạch Ngài Đại Đức, tử sanh luân hôi, 
kiếp nào con cũng sẽ là người con gái xỉnh đẹp 
nhất, làm cho người đàn ông nào khi nhìn thấy 
con, họ đều bị mê hồn, điên cuồng mất trí, không 
còn biết mình nữa; và không có một người đàn 
bà nào xinh đẹp hơn con. 

Đó là lời phát nguyện trong tiền kiếp của cô 
Ummãdandĩ. 


Cô gái ấy sau khi chết, do năng lực phuớc thiện 
bố thí cho quả, khi thì tái sanh làm thiên nữ cõi trời 
dục giới, khi thì tái sanh làm nguời nữ cõi nguời, tái 
sanh kiếp nào, dầu là thiên nữ hoặc nguời nữ đều có 
sắc đẹp tuyệt vời, không một ai sánh kịp. 

Đến kiếp tái sanh làm nguời nữ trong gia dinh 
phú hộ Tiritivaccha đặt tên cô là Ummãdandĩ, có 
nghĩa cô có sắc đẹp làm mê hồn. Những nguời đàn 
ông nhìn thấy cô, họ đều say mê, điên cuồng, mất 
trí nhu nguời điên, bởi do năng lực lời phát nguyên 
của cô ở tiền kiếp. 


Lời phát nguyện của cô đuợc thành tựu cho 
đến kiếp cuối cùng. 

Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, kiếp chót hậu thân của cô Ummãdandĩ, do 
phuớc thiện cho quả tái sanh làm con gái của gia 
đình phú hộ xứ Sãvatthi, xinh đẹp nhu đoá hoa sen, 
nên đặt tên cô là Uppalavaụụã. Khi cô truởng thành, 
thân phụ cô cho phép xuất gia trở thành Tỳ khuu ni. 




NĂNG Lực LỜI PHÁT NGUYỆN 


295 


Sau khi trở thành Tỳ khưu ni tiên hành thieàn tuệ, 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập 
Luu Thánh Đạo, Nhập Luu Thánh Quả cho đến A- 
ra-hán Thánh Đạo A-ra-hán Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cùng Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông. 

Đại Đức Tỳ khuu ni Uppalavaụụã là bậc Thánh 
nữ tối thuợng Thanh Văn đặc biệt xuất sắc nhất về 
thần thông trong hàng Thánh nữ Thanh Văn. 

Những nhân vật trong tích tiền thân 
Ummãdandĩjãtaka này, kiếp hiện tại cũng là kiếp 
chót nhu sau: 

- Cô Ummãdandĩ nay kiếp hiện tại là Ngài Đại 
Đức Tỳ khuu ni Uppalavaụụã. 

- Nguời đánh xe ngựa Sunanda nay kiếp hiện 
tại là Ngài Đại Đức Ãnanda. 

- Quan thừa tuớng Abhipãraka nay kiếp hiện 
tại là Ngài Đại Đức Sãriputta. 

- Đức vua Sivi nay kiếp hiện tại chính là Đức 
Phật Gotama. 




296 


BỐ THÍ - KÉT QUẢ 

Thí chủ có tác ý thiện tâm sử dụng của cải đem 
làm phước thiện bố thí, ban bố phân phát cho mọi 
người khác, chúng sinh khác với tâm từ, tâm bi tế 
độ chúng sinh. Đó là phước thiện bố thí. 

Phước thiện bố thí này có kết quả nhiều hay ít, 
còn tuỳ thuộc vào 3 điều kiện (chi pháp). 

1- Thỉ chủ có tác ỷ thiện tâm bổ thỉ. 

2- Vật bổ thi. 

3- Người thọ thỉ. 

Đức Phật ví dụ: 

- Thỉ chủ vỉ như người nông dân. 

- Vật bố thỉ vỉ như hạt giong. 

- Người thọ thỉ vỉ như thửa ruộng, đất... 

* Trường hợp người nông dân có chuyên môn, 
biết thời vụ, có hạt giống tốt, gieo trồng thửa ruộng 
màu mỡ, chắc chắn kết quả thu hoạch được nhiều. 

Cũng như vậy, 

* Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch, hoan hỉ 
suốt trong ba thời: 

- Trước khỉ làm phước thiện bổ thí. 

- Đang khi làm phước thiện bo thỉ. 

- Sau khi đã làm phước thiện bo thỉ xong. 

* Có vật bố thí họp pháp, phát sanh do chánh 
nghiệp. 



Bố THÍ - KẾT QUẢ 


297 


Người thọ thí là bậc có giới đức trong sạch 
thanh tịnh. 

Như vậy, phước thiện bố thí ấy chắc chắn có quả 
báu nhiều ừong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. 

* Trường họp người nông dân không có chuyên 
môn, có hạt giống xấu, gieo ừồng nơi thửa ruộng 
xấu, không màu mỡ; kết quả thu hoạch không được 
nhiều. 

Cũng như vậy, 

* Thí chủ có tác ý thiện tâm không hoàn toàn 
trong sạch suốt trong ba thời: 

- Trước khỉ làm phước bổ thí. 

- Đang khi làm phước bo thỉ. 

- Sau khi đã làm phước bo thỉ xong. 

* Có vật bố thí không họp pháp, phát sanh do 
tà nghiệp. 

* Người thọ thí là người không có giới trong 
sạch, phá giới. 

Như vậy, phước thiện bố thí ấy có quả báu 
không nhiều, không đáng hài lòng trong kiếp hiện 
tại lẫn kiếp vị lai. 

Qua hai trường họp trên, chúng ta nhận thấy rõ 
quả báu của phước thiện khác nhau. 

Chúng ta làm phước thiện bố thí có nên chọn 
lựa hay không? 

Để thành tựu phước thiện bố thí cần có đầy đủ 3 
điều kiện (3 chi pháp): thí chủ có tác ý thiện tâm bố 




298 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


thí, vật bô thí, người thọ thí. Nêu thiêu một điêu kiện 
(chi) nào, thì không thảnh tựu phước thiện bố thí. 

Ví du: 

Thí chủ có tác ý thiện tâm bố thí, có vật bố thí, 
nhưng không có người thọ thí, thì phước thiện bố 
thí không thành tựu. 

Cho nên, muốn làm phước thiện bố thí, chúng 
ta cần phải tìm cho đủ 3 điều kiện trên. Chúng ta 
nên ý thức rằng: tạo phước thiện bố thí là một điều 
thiết yếu cho mình, có khi có cơ hội tốt đến với 
mình, có khi chính mình phải tìm lấy cơ hội, miễn 

sao cho đủ 3 điều kiện: 

• 

- Thí chủ có tác ỷ thiện tâm bổ thí. 

- Vật bổ thí. 

- Người thọ thỉ. 

Trong 3 điều kiện này, điều kiện quan trọng: 
Tác ỷ thiện tâm bố thí, với thiện tâm hoan hỉ trong 
sạch suốt 3 thời kỳ: trước khi bố thí, đang khi bố 
thí, sau khi đã bố thí rồi; cả 3 thời kỳ này với thiện 
tâm trong sạch, thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi 
phiền não, thì dầu vật thí tốt hoặc xấu, hợp pháp 
hoặc không hợp pháp; và người thọ thí có giới đức 
hoặc không có giới đức, thì phước thiện bố thí 
cũng không ít. 

Ví du: 

Người nông dân có chuyên môn, biết thời vụ, 
dầu có hạt giống xấu, thửa ruộng không màu mỡ 




Bố THÍ - KÉT QUẢ 


299 


nhiều. Song người nông dân biết bón phân đúng 
lúc đúng thời, biết cho nước vào, biết xả nước ra, 
biết chăm sóc cây cho tốt. Như vậy, kết quả thu 
hoạch cũng không ít. 


Cũng như vậy, thí chủ có tác ý thiện tâm bố thí 
trong sạch, có đức tin về nghiệp và quả của nghiệp, 
có trí tuệ sáng suốt hiểu biết rõ thiện nghiệp là của 
quý báu riêng mình; có co hội bố thí để tạo phước 
thiện là một điều tốt lành. Thí chủ có tác ý thiện 
tâm trong sạch hoan hỉ trước khi bố thí, hoan hỉ 
đang khi bố thí, hoan hỉ sau khi đã bố thí xong. Sự 
thành tựu phước thiện bố thí với tác ý thiện tâm 
trong sạch hoan hỉ đầy đủ ba thời kỳ như vậy, dù 
vật thí như thế nào (tốt hoặc xấu) hoặc người thọ 
thí như thế nào (có giới đức hoặc không có giới 
đức), phước thiện bố thí cũng không ít, kết quả 
cũng đáng hài lòng. 


Như trường họp Đức Bồ Tát Vessantara bố thí 
hai đứa con là hoàng tử Jãli và Công chúa Kaụhã 
đến cho Bà la môn Jũjaka tàn nhẫn (không có giới), 
để tạo pháp hạnh bố thí ba la mật, thế mà phước 
thiện bố thí ấy cũng làm cho trái đất rung chuyển. 

Bố thí người không có giới đức kết quả như 
thế nào? 


Thí chủ bố thí đến người không có giới đức, 
cũng như người nông dân gieo trồng hạt giống trên 
thửa ruộng, đất xấu. 




300 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Tìm hiểu tích CuỊasetthipetavatthu'^^^: tích ngạ 
quỷ CũỊasetthi (tiểu phú hộ) tóm luợc nhu sau: 

Trong kinh thành Bãrãụasĩ có một tiểu phú hộ 
tên CũỊasetthi là nguời không có đức tin, tâm hỏn 
xẻn keo kiệt, không bố thí của cải đến mọi nguời, 
mọi chúng sinh, tâm tham lam say đắm trong của 
cải, còn là nguời không có giới. Cho nên sau khi 
chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh làm loài ngạ 
quỷ cũng có tên là CũỊasetthipeta (ngạ quỷ tiếu phú 
hộ), có thân hình gầy ốm da bọc xuơng, xanh xao, 
đầu trọc, trần truồng đói khát trông thảm thuơng. Y 
nghe tin nguời con gái tên Anulã ở nhà chồng trong 
tỉnh thảnh Andhakavinda có làm phuớc bố thí, để 
hồi huớng đến ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì... 
những nguời thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. 

Ban đêm ngạ quỷ CũỊasetthi bay ngang qua 
kinh thành Rãjagaha, khi ấy, Đức vua Ajãtasattu 
không ngủ đuợc, nên đi kinh hành ở hành lang lâu 
đài, nhìn thấy ngạ quỷ bay ngang qua, bèn hỏi 
rằng: 

- Này nhà ngươi, ngươi có phải là tu sĩ loã thể, 
gầy om do ác nghiệp nào vậy? Giữa đêm khuya 
này ngươi đi đâu? Ngươi hãy nói cho ta rõ, ta có 
thế giúp đỡ gì cho nhà ngươi? 

Khi nghe Đức Vua truyền dạy, ngạ quỷ tâu 
rằng: 


' Khuddakanikaya, Petavatthu. 




Bố THÍ - KÉT QUẢ 


301 


- Tâu Đại vương, trước đây, trong kỉnh thành 
Bãrãnasĩ, con là một tiếu phú hộ giàu nối tiếng, 
phần đông ai cũng biết đến, con là người bỏn xẻn 
keo kiệt, không chịu bo thỉ, phân phát của cải đến 
một ai; con có tánh tham lam, say mê trong của cải 
của mình, không có đức tin, không có giới. Sau khi 
chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh trong hàng ngạ 
quỷ, chịu cảnh đói khát triền miên, sự đói khát luôn 
luôn dày vò đau khố. 

Ngoài con ra, còn có nhiều người khác có tâm 
bỏn xẻn keo kiệt, không bo thỉ, không tin quả báu 
của phước thiện bo thỉ, những hạng người ẩy sau 
khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh vào loài 
ngạ quỷ chịu cảnh khố đói khát như con. 

Con được tin con gái của con có tác ỷ thiện tâm 
muốn làm phước bo thỉ đến nhóm Bà la môn, đế hồi 
hướng phần phước thiện ẩy đến ông bà, cha mẹ, chú 
bác, cô dì,... thân bằng quyến thuộc đã quả vãng. Do 
đó, con bay đến kinh thành Andhakavinda đế chờ 
hoan hỉ phần phước thiện bo thỉ ẩy, với hy vọng 
mong thoát khỏi cảnh kho kiếp ngạ quỷ này. 

Đức Vua truyền dạy rằng: 

- Này nhà ngươi, nếu ngươi thọ hưởng được 
phần phước thiện bo thỉ, mà thân quyến hồi hướng 
thật sự, thì ngươi hãy trở lại báo cho ta biết đúng 
theo sự thật, đế ta cũng tạo phước thiện bo thỉ rồi 
hồi hướng đến thân quyến của ta đã quá vãng. 




302 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Ngạ quỷ CũỊasetthi xin tuân theo lệnh của Đức 
Vua xong, bay thẳng đến kinh thảnh Andhakavinda. 
Nhung y thọ huởng đuợc phần phuớc thiện bố thí ấy 
không đáng kể, vì nhóm Bà la môn ấy là những 
nguời không có giới đức. Cho nên, ngạ quỷ 
CũỊasetthi trở lại kinh thảnh Rãjagaha, hiện ra truớc 
mặt Đức vua Ajãtasattu tâu rằng: 

- Tâu Đại Vương, con hưởng được phần phước 
thiện bo thỉ không đáng kế, bởi vì nhóm Bà la môn 
không có giới đức trong sạch. 

Đức Vua truyền dạy rằng: 

- Này nhà ngươi, ta muốn cứu giúp ngươi thoát 
khỏi cảnh khố, được song an lạc đầy đủ lâu dài. 
Vậy, ta nên làm phước thiện bo thỉ như thế nào? 
Ngươi hãy nói cho ta biết? 

Ngạ quỷ CũỊasetthi tâu với Đức Vua rằng: 

- Tâu Đại Vương, Đại Vương có tâm bỉ mẫn 
cứu giúp con, xin Đại Vương làm phước thiện bo 
thỉ cúng dường vật thực, nước, y đến Đức Phật 
cùng chư Đại Đức Tăng. Xong rồi, xin Đại Vương 
hồi hướng phần phước thiện bo thỉ ẩy đến cho con. 
Khi con được hoan hỉ phần phước thiện bo thỉ ẩy 
rồi, do nhờ năng lực phước thiện ẩy, con được giải 
thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát, được tái sanh cõi 
thiện giới hưởng được sự an lạc lâu dài. 

Vào ngày hôm sau, Đức Vua làm phuớc thiện 
bố thí vật thực, nuớc, y cúng duờng đến Đức Phật 




Bố THÍ - KÉT QUẢ 


303 


cùng chư Đại Đức Tăng xong, Đức Vua bạch với 
Đức Phật rằng: 

- Con xỉn hồi hướng phần phước bổ thỉ này đến 
ngạ quỷ CũỊaseịthi. Xin ngạ quỷ CũỊasetthi hoan hỉ 
phần phước thiện bo thỉ này. 

Ngạ quỷ CũỊasetthi hoan hỉ phần phước bố thí 
ấy, ngay tức khắc, thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, hoá 
sanh trở thành vị thiên nam, hiện ra trước mặt Đức 
Vua tâu rằng: 

- Tâu Đại Vương, nay con đã trở thành thiên 
nam, xin Đại Vương xem con, con có đầy đủ vật 
thực, y phục, lâu đài, sự an lạc... của chư thiên. 
Những quả báu này phát sanh do phước thiện bo 
thỉ mà Đại Vương đã hồi hướng cho con. 

Con cầu mong Đại Vương được hưởng sự an 
lạc cao cả trong loài người, con hết lòng thành 
kính tri ân Đại Vương, con xin phép trở về cảnh 
giới của con. 

Qua câu truyện ngạ quỷ CũỊasetthi xét thấy rằng: 

Kiếp ngạ quỷ chỉ còn biết trông chờ đến phần 

phước thiện, mà bà con thân quyến hồi hướng đến 

cho họ mà thôi. 

• 

Kiếp sống con người có tính chất đặc biệt hơn 
các chúng sinh khác là: thừa hưởng quả của thiện 
nghiệp, ác nghiệp. Cho nên, con người có khi được 
an lạc đó là quả của thiện nghiệp, có khi chịu khổ 
đau đó là quả của ác nghiệp. Con người đặc biệt có 
khả năng tạo mọi phước thiện như: bố thí, giữ giới, 




304 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


hành thiền định, hành thiền tuệ...; cũng có khả năng 
tạo ác nghiệp do thân, khẩu, ý nhu: sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, chia rẽ, nói 
lời thô tục, chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích, có 
tánh tham lam, có tánh thù hận, có tà kiến; có khả 
năng tạo thiện nghiệp do thân, khẩu, ý nhu: tránh xa 
sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm 
thọc chia rẽ, nói lời thô tục chửi rủa mắng nhiếc, nói 
lời vô ích, có tánh không tham lam, có tánh không 
thù hận, có chánh kiến. 

Con nguời đuợc giàu sang, phú quý có nhiều 
của cải, có quyền cao, chức trọng... những gì hiện 
hữu có thể thấy đuợc bằng mắt, nghe bằng tai... tất 
cả đều không phải là phước thiện, đó chỉ là quả 
báu của phước thiện mà thôi. Chủ nhân có thể thọ 
huởng các quả báu bằng mọi thứ của cải ngay 
trong kiếp hiện tại, cho đến cuối cùng của kiếp 
sống hiện tại (chết). Những thứ của cải trong kiếp 
hiện tại không liên quan gì đến kiếp sau. Kiếp sau 
là do thiện nghiệp hay ác nghiệp cho quả tái sanh: 

- Nếu thiện nghiệp, thì cho quả tái sanh cõi 
thiện giới nhu: tái sanh làm nguời cõi nguời, hoặc 
tái sanh làm chu thiên cõi trời dục giới, hoặc tái 
sanh làm phạm thiên cõi trời sắc giới hay vô sắc 
giới, tuỳ theo thiện nghiệp của mình đã tạo, rồi 
huởng sự an lạc tuỳ theo năng lực của thiện nghiệp 

r 

A 

ây. 




Bố THÍ - KÉT QUẢ 


305 


- Nêu ác nghiệp cho quả tái sanh trong 4 cõi ác 
giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh) chịu khố 
do nghiệp ác của mình đã tạo. 

Ngạ quỷ CũỊasetthi ghi nhớ đuợc tiền kiếp của 
mình là tiểu phú hộ hỏn xẻn keo kiệt, có tánh tham 
lam say đắm trong của cải của mình, không muốn 
sử dụng của cải của mình đem làm phuớc bố thí, 
ban bố phân phát đến mọi nguời, mọi chúng sinh, 
còn là nguời không có giới. Do đó, sau khi chết do 
ác nghiệp ấy cho quả tái sanh trong hàng ngạ quỷ, 
phải chịu cảnh đói khát khốn khổ. 

Ban đầu chính ngạ quỷ CũỊasetthi tỏ vẻ thất 
vọng, bởi vì nguời con gái làm phuớc bố thí đến 
nhóm Bà la môn không có giới, nên huởng đuợc 
phuớc thiện không đủ để có khả năng thoát khỏi 
kiếp ngạ quỷ đói khát đau khổ. 


Vê sau nhờ Đức vua Ajatasattu làm phuớc 
thiện bô thí cúng duờng đên Đức Phật cùng chu 
Đại Đức Tăng, rôi hôi huớng đên ngạ quỷ 
CũỊasetthi. Ngạ quỷ CũỊasetthi hoan hỉ phân phuớc 

' / -í 

thiện bô thí, mà Đức vua Ajãtasattu hôi huớng đên 


cho y; do nhờ năng lực phuớc thiện này, ngay khi 
ấy, y thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, tái sanh bằng hoá 
sanh thảnh thiên nam có nhiều oai lực và huởng 





306 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


BỐ Thí Trong Phật Giáo - Ngoài Phật Giáo 

Phước thiện bố thí trong Phật giáo có quả báu 
nhiều, có năng lực mạnh hơn phước thiện bố thí 
ngoài Phật giáo, hoặc thời kỳ không có Phật giáo. 

Tích Ngài Đại Đức Mahãkassapa và Đức vua 
trời Sakka cõi Tam thập tam thiên tóm lược nhu 
sau: 

Ngài Đại Đức Mahãkassapa nhập diệt thọ 
tưởng định suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 xả định, 
Ngài đi khất thực với tâm bi tế độ những người 
nghèo khổ. Khi ấy, từ cõi Tam thập tam thiên có 
500 thiên nữ là những thiên nữ hầu hạ của Đức vua 
trời Sakka, hiện xuống cõi người, mỗi cô mỗi phần 
với tác ý thiện tâm để bát cho Ngài Đại Đức, 
nhưng Ngài từ chối không nhận vật thực của nhỏm 
500 thiên nữ. Ngài dạy rằng: 

- Này các thiên nữ hãy tránh ra, bần Tăng đì 
khất thực đế tế độ những người nghèo khố. 

Nhóm 500 thiên nữ không để bát được, buồn 
tủi trở về cõi trời tâu với Đức vua trời Sakka: 

- Chúng tiện thiếp hiện xuống cõi người với tác 
ỷ thiện tâm làm phước thiện bo thỉ đế bát Ngài Đại 
Đức Mahãkassapa vừa xả diệt thọ tưởng định hôm 
nay, nhưng Ngài từ choi, không nhận những vật 
thực của chúng tiện thiếp, Ngài dạy rằng: Ngài chỉ 




Bố THÍ TRONG PHẬT GIÁO - NGOÀI PHẬT GIÁO 


307 


thọ nhận những vật thực của người nghèo khô, đê 
tế độ họ mà thôi. 

Nghe tâu như vậy, Đức vua trời Sakka gọi 
Hoàng hậu Sujãtã cùng hiện xuống cõi người biến 
hóa thành đôi vợ chồng già yếu, nghèo khổ sống 
trong một căn nhà lá cũ mèm ở ven rừng, chờ Ngài 
Đại Đức Mahãkassapa đi khất thực ngang qua nhà. 

Ngài Đại Đức Mahãkassapa vừa đến, Đức vua 
trời Sakka trong hình dáng một ông lão nghèo khổ 
đầu bạc, lưng còm, đôi chân run rẩy, chống gậy gọi 
Hoàng hậu Sujãtã trong hình dáng một bà lão 
nghèo khổ như ông ra, hai ông bà già cúi đầu đảnh 
lễ, xin Ngài tế độ vợ chồng già nghèo nàn, xin cái 
bát của Ngài vào nhà để những vật thực ngon lảnh 
của họ. 

Đức vua trời Sakka và Hoàng hậu Sujãtã để 
những món vật thực vào bát của Ngài Đại Đức 
Mahãkassapa, mùi hương thơm của vật thực tỏa 
khắp kinh thảnh Rãjagaha; hai vợ chồng nghèo nàn 
đem bát ra dâng Ngài Đại Đức, Ngài nhận bát, mùi 
hương thơm tỏa ra. Ngài biết ngay vật thực này 
không phải vật thực của hai vợ chồng trong hình 
dáng người già nghèo khổ, mà sự thật chính là Đức 
vua trời Sakka và Hoàng hậu Sujãtã, Ngài quở 
trách rằng: 




308 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Này vua trời Sakka và Hoàng hậu, bân Tăng 
có tâm bi muốn tế độ người nghèo khố, tại sao hai 
người lại giành phước thiện của người nghèo? 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức, chúng con cũng là 
người nghèo nàn, mặc dầu con là Vua trời trị vì 
toàn thế chư thiên trong cõi Tam Thập Tam Thiên; 
nhưng chúng con làm phước thiện bo thỉ trong thời 
kỳ không có Phật giáo, không có chư Đại Đức 
Tăng, nên phước thiện bo thỉ của con nghèo nàn 
quá, bạch Ngài! 

Con cảm thấy tủi phận mỗi khỉ gặp những vị 
chư thiên sanh lên cõi Tam Thập Tam Thiên, do 
quả phước thiện bo thỉ trong kỳ Đức Phật xuất hiện 
trên thế gian, bởi họ có hào quang sáng ngời tỏa 
khắp mọi phương hướng, có nhiều oai lực phi 
thường, khiến con phải né tránh. Tuy con làm vua 
mà phước báu không bằng thuộc hạ của mình. 

Ngài Đại Đức dạy rằng: 

- Này Đức vua trời, kể từ nay về sau, nhà 
ngươi không nên giả dạng người nghèo làm phước 
bo thỉ đến bần Tăng như vậy nữa! 

Đức vua trời Sakka cùng Hoàng hậu Sujãtã 
đảnh lễ Đại Đức tỏ lòng tôn kính, tri ân Ngài, tán 
duơng ca tụng ân đức của Ngài, rồi xin phép trở về 
cõi Tam Thập Tam Thiên. 

Do năng lực phuớc thiện bố thí để bát đến Ngài 
Đại Đức Mahãkassapa, Đức vua trời Sakka có hào 
quang, oai lực không kém chu thiên khác. 




Bố THÍ TRONG PHẬT GIÁO - NGOÀI PHẬT GIÁO 


309 


Tích hai thiên nam Indaka và Ankura 

Tích hai thiên nam Indaka và Ankura^^^ tóm 
lược như sau: 

Hai vị thiên nam này tiền kiếp đã từng làm 
phước thiện bố thí. 

- Tiền kiếp của vị thiên nam Ankura đã từng 
xây dựng trại làm phước thiện đại thí ngoài Phật 
giáo, thời kỳ không có Đức Phật xuất hiện trên thế 
gian, không có chư Đại Đức Tăng suốt 10.000 năm. 

- Tiền kiếp của vị thiên nam Indaka đã từng làm 
phước thiện bố thí để bát đến Ngài Đại Đức 
Anuruddha một muỗng cơm, Uong thời kỳ Phật giáo. 

Mùa hạ thứ bảy, Đức Phật ngự an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng trên cung Tam thập tam thiên thuyết 
giảng Vi diệu pháp tạng để tế độ Phật mẫu (kiếp này 
làm thiên nam Santussita cõi trời Tusita xuống cõi 
Tam Thập Tam Thiên), cùng chư thiên, phạm thiên. 

Đức Phật ngự trên tảng đá thuyết giảng. Khi 
ấy, vị thiên nam Indaka ngồi phía bên phải của 
Đức Phật, còn thiên nam Ankura ngồi phía bên trái 
của Đức Phật lắng nghe Vi diệu pháp. 

Khi có vị chư thiên nhiều oai lực đến hội nghe 
Vi diệu pháp, thì vị thiên nam Ankura lùi lại sau 
nhường cho vị thiên nam ấy. Mỗi lần phải lùi lại 


' Bộ Dhammapadatthakatha, trong tích Devorohaạavatthu. 




310 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


sau nhường chỗ như vậy, vị thiên nam Ankura lùi 
ra cách xa Đức Phật đến 12 do tuần^^\ Trong khi đó 
vị thiên nam Indaka vẫn ngồi yên chỗ ngồi của 
mình gần Đức Phật. 

Qua tích tmyện trên, để chúng ta thấy rõ rằng, vị 
thiên nam Indaka, tiền kiếp đã từng làm phước thiện 
để bát đến Ngài Đại Đức Anuruddha mợí muỗng 
cơm trong Phật giáo, mà năng lực quả báu hơn vị 
thiên nam Ankura tiền kiếp đã từng làm phước thiện 
đại thí suốt 10 ngàn năm thòd kỳ ngoài Phật giáo. 

Tích Bà la môn Velãma làm phước thiện bố thí 

Trong kinh Velãmasutta^^\ Đức Phật thuyết 
giảng về Bà la môn Velãma làm phước thiện bố thí 
thời kỳ ngoài Phật giáo và thí chủ làm phước thiện 
bố thí trong Phật giáo có đoạn như sau: 

- “Này phú hộ Anãthapinnika, chuyện đã từng 
xảy ra, có Bà la môn Velãma làm phước thiện đại 
thỉ như: 

Bổ thí 84.000 mâm vàng đầy bạc (rũpỉya). 

Bo thỉ 84.000 mâm bạc đầy vàng. 

Bo thỉ 84.000 mâm đồng đầy bạc. 

Bo thỉ 84.000 con voi gồm đầy đủ đồ trang sức 
bằng vàng. 


' 1 do tuần khoảng 20.482,56 mét hoặc 12,72 miles (Myanmar 
English Dictionary). 

^ Bộ Aủguttaranikăya, phần Navakanipăta, kinh Velămasutta. 




Bố THÍ TRONG PHẬT GIÁO - NGOÀI PHẬT GIÁO 


311 


BỔ thỉ 84.000 đồ trải bằng da sư tử, da cọp. 

Bổ thỉ 84.000 con bò sữa cùng với đồ đựng 

sữa. 

Bo thỉ 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đồ trang 
sức ngọc mani... 

Bố thi 84.000 chiếc ghế ngồi có trang tri đồ 
quý giá. 

Bố thi 84.000 X ỉ 0.000.000 vải đủ loại đặc 
biệt. Ngoài ra, bổ thỉ đồ ăn, đồ uổng,... không sao 
kể xiết. 


Bà la môn Velãma chinh là tiên thân của Như 
Lai, làm phước đại thỉ vào thời đại ẩy không có 
bậc Xứng Đáng Cúng Dường (thời đại không có 
Đức Phật và chư Đại Đức Tăng). 

Này ông phú hộ, người nào làm phước thiện bổ 
thỉ đến vị Thánh Nhập Lưu có chánh kiến đầy đủ, 
người ẩy có phước thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn 
là làm phước thiện bo thỉ của Bà la môn Velãma. 

- Người nào làm phước thiện bổ thỉ đến 100 vị 
Thảnh Nhập Lưu, thì quả báu nhiều hơn là bo thỉ 
đến 1 vị Thánh Nhập Lưu. 

- Người nào làm phước thiện bổ thỉ đến 1 vị 
Thánh Nhất Lai, thì quả báu nhiều hơn là bo thỉ 
đến 100 vị Thảnh Nhập Lưu. 

- Người nào làm phước thiện bổ thỉ đến 100 vị 
Thánh Nhất Lai, thì quả báu nhiều hơn là bổ thỉ 
đến 1 vị Thánh Nhất Lai. 




312 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Người nào làm phước thiện bổ thỉ đến 1 vị 
Thánh Bất Lai, thì quả báu nhiều hơn là bo thỉ đến 
100 vị Thảnh Nhất Lai. 

- Người nào làm phước thiện bổ thí đến 100 vị 
Thảnh Bất Lai, thì quả báu nhiều hơn là bo thỉ đến 
1 vị Thánh Bất Lai. 

- Người nào làm phước thiện bổ thỉ đến 1 vị 
Thánh A-ra-hán, thì quả báu nhiều hơn là bo thỉ 
đến 100 vị Thảnh Bất Lai. 

- Người nào làm phước thiện bổ thỉ đến 100 vị 
Thánh A-ra-hán, thì quả báu nhiều hơn là bo thỉ 
đến 1 vị Thánh A-ra-hán. 

- Người nào làm phước thiện bổ thỉ đến 1 Đức 
Phật Độc Giác thì quả báu nhiều hơn bo thỉ đến 
100 vị Thánh A-ra-hán. 

- Người nào làm phước bổ thỉ đến 100 Đức 
Phật Độc Giác thì quả báu nhiều hơn là bo thỉ đến 
1 Đức Phật Độc Giác. 

- Người nào làm phước đến Đức Phật Toàn 
Giác thì quả báu nhiều hơn là bo thỉ đến 100 Đức 
Phật Độc Giác... ” 

Qua đoạn kinh trên, chúng ta nhận thấy sự khác 
biệt, mà có thể so sánh được quả báu của phước 
thiện bố thí ngoài Phật giáo và quả báu của phước 
thiện bố thí trong Phật giáo. Trong Phật giáo, quả 
báu cũng khác biệt giữa các bậc Thánh thấp với bậc 




NGƯỜI TẠI GIA Cư SĨ 


313 


Thánh cao; giữa các bậc Thánh A-ra-hán với Đức 
Phật Độc Giác, Đức Phật Toàn Giác. 

Như vậy, bậc nào có giới đức, định đức, tuệ 
đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức hoàn 
toàn trong sạch và thanh tịnh, thí chủ làm phước 
thiện bố thí đến bậc ấy có được nhiều phước thiện, 
có quả báu cao quý nhất. 

NGƯỜI TẠI GIA Cư SĨ 

Người tại gia sinh sống bằng sức lao động của 
mình, để tạo ra của cải rồi hưởng thụ của cải ấy 
trong cuộc sống hằng ngày, có những điều đáng 
chê trách và đáng ca tụng. 

Trong kinh Kãmabhogĩsutta^^\ Đức Phật dạy 
ông phú hộ Anãthapiụdika có đoạn: 

“Này phú hộ, có 10 hạng người sống tại gia: 

1- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không họp pháp, làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rồi, không biết sử dụng của cải để nuôi 
nấng mình cho được an lạc; và cũng không biết 
đem của cải làm phước thiện bố thí giúp đỡ mọi 
người, mọi chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 3 điều: 


' Aủgattaranikaya, Dasakanipata, kinh Kamabhogisutta. 




314 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khổ chúng sinh. 

- Chê trách: Không biết nuôi nấng mình được 
an lạc. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bố thí. 

2- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không họp pháp, làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi nấng mình 
được an lạc, nhưng không biết đem của cải làm 
phước thiện bố thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng 
sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 2 điều, 
đáng ca tụng 1 điều: 

- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khổ chúng sinh. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bố thí. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nấng mình 
được an lạc. 

3- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không họp pháp, làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi nấng mình 
cho được an lạc; và biết đem của cải làm phước 
thiện bố thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 1 điều, 
đáng ca tụng 2 điều: 

- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khổ chúng sinh. 




NGƯỜI TẠI GIA Cư SĨ 


315 


- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nấng mình 
được an lạc. 

- Ca tụng: Biết đem của cải làm phước thiện bố 
thí. 

4- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không hợp pháp và hợp pháp, làm khổ chúng sinh 
và không làm khổ chúng sinh; khi có được của cải 
rồi, không biết sử dụng của cải để nuôi nấng mình 
cho được an lạc; và cũng không biết đem của cải 
làm phước thiện bố thí giúp đỡ mọi người, mọi 
chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 3 điều, 
đáng ca tụng 1 điều: 

- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khổ chúng sinh. 

- Chê trách: Không biết nuôi nấng mình được 
an lạc. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bố thí. 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách họp pháp, 
không làm khổ chúng sinh. 

5- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không họp pháp và họp pháp, làm khổ chúng sinh và 
không làm khổ chúng sinh; khi có được của cải rồi, 
biết sử dụng của cải để nuôi nấng mình cho được an 
lạc; nhưng không biết đem của cải làm phước thiện 
bố thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 2 điều, 
đáng ca tụng 2 điều: 




316 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khổ chúng sinh. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bố thí. 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách họp pháp, 
không làm khổ chúng sinh. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nấng mình 
được an lạc. 

6- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
không họp pháp và họp pháp, làm khổ chúng sinh 
và không làm khổ chúng sinh; khi có được của cải 
rồi, biết sử dụng của cải để nuôi nấng mình cho 
được an lạc; và biết đem của cải làm phước thiện 
bố thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 1 điều, 
đáng ca tụng 3 điều: 

- Chê trách: Tạo ra của cải một cách phi pháp, 
làm khổ chúng sinh. 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách họp pháp, 
không làm khổ chúng sinh. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nấng mình 
được an lạc. 

- Ca tụng: Biết đem của cải làm phước thiện bố 
thí. 

7- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
họp pháp, không làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rồi, không biết sử dụng của cải để nuôi nấng 
mình cho được an lạc, và cũng không biết đem của 




NGƯỜI TẠI GIA Cư SĨ 


317 


cải làm phước thiện bô thí giúp đỡ mọi người, mọi 
chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 2 điều 
và đáng ca tụng 1 điều: 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách họp pháp, 
không làm khổ chúng sinh. 

- Chê trách: Không biết nuôi nấng mình được 
an lạc. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bố thí. 

8- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải họp 
pháp, không làm khổ chúng sinh; khi có được của cải 
rồi, biết sử dụng của cải để nuôi nấng mình cho được 
an lạc, nhưng không biết đem của cải làm phước 
thiện bố thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 1 điều 
và đáng ca tụng 2 điều: 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách họp pháp, 
không làm khổ chúng sinh. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nấng mình 
được an lạc. 

- Chê trách: Không biết làm phước thiện bố thí. 

9- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
họp pháp, không làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi nấng mình 
cho được an lạc; và cũng biết đem của cải làm 




318 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


phước thiện bô thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng 
sinh; nhưng tâm còn tham đắm say mê, bị ràng 
buộc trong dục lạc ngũ trần; không thấy rõ tội lỗi 
của ngũ trần, không có trí tuệ cứu giúp mình giải 
thoát sự ràng buộc của ngũ trần. 

Hạng người tại gia này đáng chê trách 1 điều 
và đáng ca tụng 3 điều: 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách họp pháp, 
không làm khổ chúng sinh. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nấng mình 
được an lạc. 

- Ca tụng: Biết đem của cải làm phước thiện bố 
thí. 

- Chê trách: Là người có tâm tham đắm, say 
mê, bị ràng buộc trong dục lạc ngũ trần, không 
thấy rõ tội lỗi của ngũ trần, không có trí tuệ cứu 
giúp mình giải thoát sự ràng buộc của ngũ trần. 

10- Hạng người tại gia lao động tạo ra của cải 
họp pháp, không làm khổ chúng sinh; khi có được 
của cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi nấng mình 
cho được an lạc; và biết đem của cải làm phước 
thiện bố thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng sinh; 
đặc biệt tâm không tham đắm say mê, không bị 
ràng buộc trong dục lạc ngũ trần, có trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ thực tánh các pháp, không bị ràng buộc 
trong ngũ trần và không chấp thủ trong ngũ trần. 




Bố THÍ TẠI TỘI LỎI 


319 


Hạng người tại gia này đáng ca tụng đây đủ 4 
điều: 

- Ca tụng: Tạo ra của cải một cách hợp pháp, 
không làm khổ chúng sinh. 

- Ca tụng: Biết sử dụng của cải nuôi nấng mình 
được an lạc. 

- Ca tụng: Biết đem của cải làm phước thiện bố 
thí. 

- Ca tụng: Là người không có tâm tham đắm, 
say mê, không bị ràng buộc trong dục lạc ngũ trần, 
có trí tuệ thấy tội lỗi của ngũ trần, có trí tuệ thiền 
tuệ thấy rõ thực tánh các pháp, không bị ràng buộc 
trong ngũ trần và không chấp thủ trong ngũ trần. 

BỐ THÍ TẠO TỘI LÕI 

Bố thí là việc làm sử dụng của cải đem ra ban 
bố, phân phát đến người khác, chúng sinh khác, về 
hình thức xem nhu là việc đối xử tốt. Việc bố thí để 
tạo phước thiện hay tạo tội loi còn tuỳ thuộc vào 
tác ý và kết quả của nó. 

Nếu bố thí với tác ý thiện tâm, có những vật thí 
nào đem lại cho người thọ thí, hoặc thí chủ, hoặc cả 
hai (người thọ thí và thí chủ) sự an lạc lâu dài, thì 
việc bố thí ấy tạo phước thiện, không tạo tội lỗi. 




320 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nêu bô thí vói tác ý bât thiện, có những vật thí 
nào đem lại cho người thọ thí, hoặc thí chủ, hoặc cả 
hai (người thọ thí và thí chủ) sự khổ não lâu dài, thì 
việc bố thí ấy tạo tội lỗi, không phải tạo phước thiện. 

Trong bộ Milindapanhã: Đức vua Mỉlỉnda vẩn 
đạo, có đề cập đến 10 vật bố thí có tội là: 

1- Majjadãna: bố thí rượu, chất say, ma tuý, 
heroin, thuốc phiện, thuốc lá, v.v... 

2- Samajjadãna: bố thí lễ hội vui chơi, say mê... 

3- Itthỉdãna: bố thí kỹ nữ ăn chơi truy lạc... 

4- Usabhadãna: bố thí bò đực giao cấu vód bò cái. 

5- Cỉttakammadãna: bố thí những tranh ảnh 
khiêu dâm. 

6- Satthadãna: bố thí vũ khí sát sanh. 

7- Vỉsadãna: bố thí thuốc độc sát sanh. 

8- Sankhãỉikãdãna: bố thí xiềng xích, gông cùm. 

9- Kukkutasũkãradãna: bố thí gà heo để làm thịt. 

10- Tulãkũtamãnakũtadãna: bố thí cân thiếu 
(trọng lượng), thước đo thiếu. 

Những vật bố thí trên làm cho người thọ thí phải 
phạm giới, phát sanh phiền não, ác pháp, thiện pháp 
không thể phát sanh. Như vậy, dầu thí chủ có tác ý 
tốt như thế nào, sự thật những vật thí đem lại sự tai 
hại cho người thọ thí, thì sự bố thí ấy chắc chắn 
không phải tạo nên phước thiện, chỉ tạo nên tội 
lỗi ác nghiệp mà thôi. Do đó, thí chủ phải chịu khổ 




Bố THÍ TẠI TỘI LỎI 


321 


kiếp hiện tại; sau khi chết, do ác nghiệp ấy cho quả 
tái sanh trong 4 cõi ác giới: địa ngục, atula, ngạ quỷ, 
súc sinh phải chịu khổ do ác nghiệp của mình đã 
tạo. 

Xét về vật bố thí: vàng, bạc, tiền bạc 

Đối với nguời tại gia vàng, bạc, tiền bạc là thứ 
rất cần thiết trong cuộc sống, dùng để mua bán trao 
đổi hàng hoá hằng ngày. Thí chủ đem vàng, bạc, 
tiền bạc bố thí giúp đỡ những nguời tại gia với 
nhau là việc làm phuớc thiện. 

Đối với hàng xuất gia là Sa di, Tỳ khuu thì 
vàng, bạc, tiền bạc là thứ không họp với giới luật 
của Sa di, Tỳ khuu mà Đức Phật đã chế định nhu: 

- Trong Sa di thập giới, giới thứ 10, Đức Phật 
chế định ban hành rằng: 

“Jãtarũpa - rajata - paịiggahanã veramani- 
sikkhãpadam samãdiyãmi 

“Con xỉn thọ trì điều học là tác ỷ tránh xa sự 
thọ nhận vàng, bạc 

Đức Phật đã chế định ban hành đến cho tất cả 
Sa di, Sa di phải nghiêm chỉnh thực hành theo, 
không đuợc phạm giới, phá giới. 

Nếu Sa di nào thọ nhận vàng, bạc, tiền bạc, Sa 
di ấy phạm giới thứ 10 của Sa di. 




322 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Trong Bhikkhupãtimokkha, Tỳ khưu giói gôm 
có 227 điều học, trong phần 30 giới Nissaggiya 
pãcittiya, điều giới thứ 18 Đức Phật chế định ban 
hành rằng: 

18 - “Yo pana bhikkhu jãtarũpa rajatam 
ugganheyya vã ugganhãpeyya vã upanikkhittam vã 
sãdiyeyya, nissaggiyam pãcỉttỉyam 

“Tỳ khưu nào tự mình thọ nhận vàng, bạc (tiền 
bạc) hoặc sai người thọ nhận vàng, bạc, hoặc hài 
lòng hoan hỉ vàng, bạc (tiền bạc) cất giữ dành cho 
riêng mình, Tỳ khưu ẩy phạm giới pãcittiya, cần 
phải xả bỏ vàng, bạc (tiền bạc) ẩy”. 

19 - “Yo pana bhikkhu nãnappakãrakam 
rũpiyasaĩnvohãram samãpajjeyya, nissaggiyam 
pãcittiyaỉn 

“Tỳ khưu nào dùng tiền bạc (vàng, bạc) mua 
sam thứ vật dụng nào, Tỳ khưu ấy phạm giới 
pãcittiya, cần phải xả bỏ thứ vật dụng ẩy 

20 - “Yo pana bhikkhu nãnappakãrakam 
kayavikkhayatn samãpajjeyya, nissaggiyam 
pãcittiyam 

“Tỳ khưu nào mua bán, trao đổi, Tỳ khưu ẩy 
phạm giới pãcittiya, cần phải xả bỏ thứ vật dụng 

r 

ây . 


BhikkhupãtimokkhapãỊi, phân Nissaggiya pãcittiya. 




Bố THÍ TẠI TỘI LỎI 


323 


Đức Phật đã chê định giới điêu và ban hành đên 
tất cả Tỳ khưu, Tỳ khưu cần phải nghiêm chỉnh 
hành theo, không được phạm giới, phá giới. 

Trường họp phạm giói - cách sám hối 

- Nếu vị Tỳ khưu nào thọ nhận vàng, bạc (tiền 
bạc) riêng cho mình; trước tiên, cần phải xả bỏ 
vàng, bạc (tiền bạc) ấy, đúng theo cách thức mà 
Đức Phật đã chế định trong giới luật của Tỳ khưu; 
sau đó, vị Tỳ khưu ấy mới được phép sám hối với 
một vị Tỳ khưu khác không có sabhãgãpatti^^^ theo 
cách phạm giới pãcittiya. Sau khi làm lễ sám hối 
xong, vị Tỳ khưu ấy có giới trong sạch trở lại. 

- Nếu vị Tỳ khưu nào dùng tiền bạc mua sắm 
thứ vật dụng nào dùng cho mình; trước tiên, cần 
phải xả bỏ thứ vật dụng ấy, đúng theo cách thức mà 
Đức Phật đã chế định trong giới luật của Tỳ khưu; 
sau đó, vị Tỳ khưu ấy mới được phép sám hối với 
một vị Tỳ khưu khác không có sabhãgãpatti theo 
cách phạm giới pãcittiya. Sau khi làm lễ sám hối 
xong, vị Tỳ khưu ấy có giới trong sạch trở lại. 


' Sabhãgãpatti: Hai vị Tỳ khưu phạm giới có cùng đối tượng 
như nhau.Ví dụ: một vị giết muỗi, một vị giết kiến, hai vị Tỳ 
khưu này đều phạm giới pãcittaya, không được phép sám hối 
với nhau. 




324 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Nêu vị Tỳ khưu nào mua bán, trao thứ vật 
dụng đổi không hợp với giới luật của Tỳ khuu; 
truớc tiên, cần phải xả bỏ thứ vật dụng ấy, đúng 
theo cách thức mà Đức Phật đã chế định trong giới 
luật của Tỳ khuu; sau đó, vị Tỳ khuu ấy mới đuợc 
phép sám hối với một vị Tỳ khuu khác không có 
sabhãgãpatti theo cách phạm giới pãcittiya. Sau khi 
làm lễ sám hối xong, vị Tỳ khuu ấy có giới trong 
sạch trở lại. 

Trong giới luật Tỳ khuu, vị Tỳ khuu nào dùng 
tiền bạc mua sắm một thứ vật dụng nào dùng cho 
mình, thứ vật dụng ấy là vật làm cho phạm giới, 
không chỉ vị Tỳ khuu ấy không đuợc phép sử dụng, 
mà còn các vị Tỳ khuu khác cũng không đuợc phép 
sử dụng; thậm chí đem cho thứ vật dụng ấy đến vị 
Sa di, thì vị Sa di ấy cũng không đuợc phép sử dụng 
nữa 

Nhu vậy, những thứ vàng, bạc, tiền bạc, vật 
dụng nào là vật làm cho phạm giới Tỳ khưu, Tỳ 
khuu cần phải xả bỏ những thứ ấy đúng theo cách 
thức của mồi vật, mà Đức Phật đã chế định trong 
giới luật của Tỳ khuu. Neu vị Tỳ khuu nào không 
chịu xả bỏ thứ vật dụng ấy, thì dầu cho vị Tỳ khuu 
ấy có sám hối ãpatti bao nhiêu lần đi nữa cũng 
không thể thoát khỏi ãpatti (phạm giới). 




Bố THÍ TẠI TỘI LỎI 


325 


Tai hại của sự phạm giói 

Vị Tỳ khưu nào phạm giới: dầu giới nặng hay 
nhẹ, như giới tác ác, giới ác khẩu, thì vị Tỳ khưu 
ấy bị trở ngại cho sự tiến hóa trong mọi thiện pháp, 
nhất là trở ngại cho sụtiến hành thiền định và tiến 
hành thiền tuệ, trở ngại cho sự chứng đắc các bậc 
thiền, Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

Trong Chú giải dạy: 

“Ẵpannã ãpattiyo^ti, sancicca vĩtikkantã satta 
ãpattikkhandhã, sancicca vĩtikkantanhi antamaso 
dukkaịadubbhãsitampi saggamaggaphalãnam 
antarãyam karotỉ... 

“Ẩpannã ãpattiyo’ti”: Tỳ khưu đã phạm giới 
nghĩa là Tỳ khưu có tác ỷ phạm phải 7 loại 
ãpatti (phạm giới). Sự thật, điều nguy hại đoi với 
Tỳ khưu có tác ý phạm phải ãpatti, dầu chỉ là 
dukkaịa ãpatti (giới tác ác), dubbhãsita ãpatti (giới 
ác khấu) cũng có thế làm trở ngại cho sự tái sanh 
lên cõi trời dục giới, cho sự chứng đắc các bậc 
thiền định, Thảnh Đạo, Thảnh Quả... ”. 

Nếu vị Sa di, Tỳ khưu phạm giới ấy, chưa sám 
hối, chưa làm cho giới trở nên trong sạch trước khi 
chết, sau khi chết, do giới không trong sạch, thì 
khó tránh khỏi bị sa đoạ trong cõi ác giới. 


Bộ Maủgalatthadĩpanĩ, phân Vinayakathã. 




326 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Đức Phật dạy: 

“Sãpattikassa bhikkhave nimyaỉn vã vadãmỉ 
tiracchãnayonim vã’ti. Sãpattikasseva ãpãyaga- 
mỉtã vuttã”.^^^ 

“Này chư Tỳ khưu, Như Lai răn dạy các con: 
đổi với Tỳ khưu phạm ãpatti (giới) sẽ tái sanh cảnh 
địa ngục, hoặc loài súc sinh. Đổi với Tỳ khưu phạm 
ãpatti (giới) chỉ có con đường ác giới mà thôi”. 

Xin dẫn chứng: 

Trong bộ Chú giải Pháp cú, tích Erakapatta- 
nãgarãjavatthu tóm lược như sau: 

Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, một vị Tỳ 
khưu trẻ ngồi trên thuyền trong dòng sông Gaốga, 
nước chảy xiết, vị Tỳ khưu ấy nắm bụi cỏ bên bờ 
sông, làm cho đứt lá cỏ, coi thường không sám hối 
ãpatti. Sau đó, vị Tỳ khưu ấy một mình hành đạo 
trong rừng, đến lúc lâm chung hình ảnh lá cỏ hiện 
ra như quấn vào cổ, khi ấy, không có vị Tỳ khưu 
nào để sám hối ãpatti, tâm hối hận phát sanh nghĩ 
rằng: “aparisuddham me sĩỉaựi: giới của mình 
không trong sạch ”, nên sau khi vị Tỳ khưu ấy chết, 
do tâm ô nhiễm ấy, tái sanh làm loài súc sinh là 
long vương Erakapatta, đến thời kỳ Đức Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian, long vương 
Erakapatta vẫn chưa thoát khỏi kiếp súc sinh. 

' Bộ Saratthadĩparũtĩkã , bộ Maủgalatthadĩpanũ... 




Bố THÍ TẠI TỘI LỎI 


327 


Đức Phật chê định giới điêu câm Sa di, Tỳ 
khưu thọ nhận vàng, bạc, tiền bạc dành riêng cho 
mình; nếu vị Sa di, Tỳ khuu nào thọ nhận vàng, 
bạc, tiền bạc riêng cho mình, thì vị Sa di, Tỳ khuu 
ấy phải phạm giới, giới không trong sạch. 

Nếu Sa di, Tỳ khuu nào phạm giới do nguyên 
nhân thọ nhận vàng, bạc, tiền bạc trực tiếp từ thí 
chủ dâng đến mình, dẫn đến những tai hại cho đời 
sống phạm hạnh của Sa di, Tỳ khuu trong kiếp hiện 
tại và kiếp vị lai, thì thử hỏi: 

- Thi chủ có được phước thiện bố thí thật hay 
không? 

- Có phải thi chủ hộ độ Sa di, Tỳ khưu giữ 
gìn nghiêm chỉnh giới luật của Sa di, Tỳ khưu mà 
Đức Phật đã chế định ban hành đến Sa di, Tỳ 
khưu hay không? 

- Có phải thỉ chủ hành đúng theo lòi giáo 
huấn của Đức Phật hay không? 

- Có phải thí chủ có bồn phận bảo tồn Phật 
giáo cho được trường tòn lâu dài trên thế gian 
này không? 

Đó là những vấn đề mà thí chủ nên có trí tuệ suy 
xét đúng đắn, kỹ luỡng truớc khi làm một việc gì. 

- Làm đúng lời dạy của Đức Phật, thì có phước. 

- Làm sai lời dạy của Đức Phật, thì có tội. 

Không làm thi không tạo nghiệp, khi đã làm rồi, 
thì đã tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, mà thiện 




328 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


nghiệp hoặc ác nghiệp đều do con người có quyền 
chủ động chọn lựa nên hay không nên. Nhưng quả 
của thiện nghiệp, ác nghiệp thì không có quyền chọn 
lựa, hoàn toàn bị động, phải chấp nhận như ngưòd 
thừa kế của nghiệp. 

Thiện ghỉệp cho quả an lạc. 

Ac nghiệp cho quả khố. 

Người Phật tử có đức tin trong sạch nơi Đức 
Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp, chắc chắn không có một ai muốn hậu 
quả không tốt sẽ phát sanh đến cho mình và những 
bậc thân yêu kính mến của mình. Nhưng một khi đã 
làm không đúng theo lời dạy của Đức Phật, đã tạo 
ác nghiệp rồi, thì dầu muốn dầu không cũng phải 
chấp nhận quả của thiện ác nghiệp của mình đã tạo. 

Bởi vậy cho nên, người Phật tử phải nên học 
hỏi để hiểu biết rõ: 

- Thế nào là tạo thiện nghiệp? 

- Thế nào là tạo ác nghiệp? 

- Thế nào là tạo phước thiện? 

- Thế nào là tạo tội ác? 

Nhờ sự hiểu biết đúng đắn, mới có trí tuệ sáng 
suốt chọn lựa: 

- Nên cổ gắng tạo mọi thiện nghiệp, mọi phước 
thiện. 

- Nên cố gắng tránh xa mọi ác nghiệp, mọi tội 

ác... 




Bố THÍ TẠI TỘI LỎI 


329 


Thì chăc chăn đem lại sự lợi ích, sự tiên hoá, 
sự an lạc lâu dài cho mình, cho mọi người, mọi 
chúng sinh..., đồng thời duy trì Phật giáo được 
trường tồn lâu dài trên thế gian này, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc cho tất cả chúng sinh 
nhất là chư thiên và nhân loại. 

Biết cách bố thí tạo phước thiện 

* Phước thiện bố thí tiền bạc dâng gián tiếp 
đến Sadi, Tỳ khưu một cách hợp pháp 

Thí chủ bố thí dâng tiền bạc trực tiếp đến cá 
nhân vị Sa di, vị Tỳ khưu là điều bất hợp pháp, vì 
làm cho vị Sa di, vị Tỳ khưu ấy phải phạm giới. 

Trường họp, người thí chủ có đức tin trong sạch 
nơi cá nhân vị Sa di, vị Tỳ khưu nào, có tác ý thiện 
tâm muốn làm phước hộ độ 4 thứ vật dụng cần thiết 
đặc biệt đến vị Sa di, vị Tỳ khưu ấy; nhưng tự mình 
không có điều kiện mua sắm những thứ vật dụng 
cần thiết làm phước bố thí trực tiếp dâng đến vị Sa 
di, vị Tỳ khưu ấy; thí chủ có thể làm phước thiện bố 
thí bằng một số tiền theo cách gián tiếp. Trước tiên, 
thí chủ trao số tiền ấy cho người trung gian “người 
hộ Tăng” (Veyyãvaccakara), có phận sự lo công 
việc giúp đỡ hộ độ Sa di, Tỳ khưu trong chùa, nhờ 
người hộ Tăng thay mặt mình lo mua sắm thứ vật 
dụng cần thiết để làm phước bố thí dâng đặc biệt 




330 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đến cá nhân vị Sa di, vị Tỳ khưu ấy. Sau đó, thí chủ 
đến bạch cho vị Sa di, Tỳ khưu ấy biết rõ rằng: 

- Kính bạch Sư (Đại Đức), con có gởi một số 
tịnh tài (tiền) nhờ người hộ Tăng “tên A” thay 
mặt con tìm những thứ vật dụng cần thiết dâng 
đến Sư (Đại Đức), khi nào Sư (Đại Đức) cần đến 
thứ vật dụng nào, xỉn thỉnh Sư đến gặp người hộ 
Tăng “tên A” ấy, nhờ người ấy đi tìm thứ vật 
dụng ẩy dâng đến Sư (Đại Đức). 

Điều này đã đuợc Đức Phật cho phép trong 
giới thứ 10 trong phần 30 điều giới Nisssaggiya 
pãcittiya. 

Trong điều giới này, thí chủ muốn làm phuớc 
dâng một thứ vật dụng nào, bằng một số tiền tuơng 
đuơng, đến riêng cá nhân vị Tỳ khuu nào, vị Tỳ 
khuu ấy phải từ chối bằng khẩu và thân, không 
đuợc phép thọ nhận trực tiếp số tiền ấy, cũng không 
sai bảo nguời khác nhận cho mình. Neu nguời thí 
chủ hỏi để biết nguời hộ Tăng, thì yị Tỳ khuu ấy có 
thể giới thiệu cho thí chủ đuợc biết nguời hộ Tăng 
ấy. Điều trước tiên, thí chủ trực tiếp đến gặp nguời 
hộ Tăng và gởi số tiền, nhờ mua sắm giùm thứ vật 
dụng ấy. Sau đó, thí chủ đến bạch cho vị Tỳ khuu 
ấy biết. Khi nào vị Tỳ khuu ấy cần đến thứ vật dụng 
ấy, có thể đến gặp nguời hộ Tăng bảo rằng: Sư cần 
đến thứ vật dụng ẩy. Nguời hộ Tăng đi tìm mua 
sắm thứ vật dụng ấy thay mặt thí chủ làm phuớc 
dâng đến vị Tỳ khuu ấy, thuộc về cá nhân thí, nên 




Bố THÍ TẠI TỘI LỎI 


331 


phước thiện bố thí được nhiều hay ít, tuỳ thuộc vào 
người thọ thí có giới đức trong sạch hay không 
trong sạch. Đó là việc làm họp với giới luật của Đức 
Phật đã ban hành. 

* Phước thiện bố thí tiền bạc dâng trực tiếp 
đến chư Tỳ khưu Tăng 

Thí chủ có đức tin trong sạch đến chư Tỳ khưu 
Tăng, có tác ý thiện tâm muốn làm phước hộ độ 4 
thứ vật dụng cần thiết đến chư Tỳ khưu Tăng. Thí 
chủ ấy có thể làm phước bố thí dâng một số 
tiền trực tiếp đến chung cho chư Tỳ khưu Tăng 
(không riêng cho cá nhân vị Tỳ khưu nào), đế lo 
mua sắm những thứ vật dụng cần thiết đến chư Tỳ 
khưu Tăng. Vị Đại Đức đại diện chư Tỳ khưu Tăng 
có thế trực tiếp nhận số tiền ẩy bằng khấu (ỉời 
nói), nhưng không nên thọ nhận trực tiếp tiền bạc 
bằng thân^^\ vì tiền bạc là vật mà Tỳ khưu không 
nên đụng chạm. Do đó, vị Đại Đức gọi người hộ 
Tăng cất giữ số tiền bạc ấy, và đi mua sắm những 
thứ vật dụng dâng chung đến chư Tỳ khưu Tăng. 

Thí chủ biết cách làm phước thiện bố thí đến 
chư Tỳ khưu Tăng, thuộc về Tăng thí, chắc chắn có 


' Tiền bạc, vàng, bạc, các đồ châu báu là những vật mà Tỳ 
khưu đụng chạm vào bị phạm giới dukkata; nếu thọ nhận 
riêng cho mình thì phạm giới pãcittiya, cần phải xả bỏ. 




332 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


phước thiện vô lượng, và có quả báu của phước 
thiện vô lượng kiếp. 

* Phước thiện bố thí tiền bạc cúng dường 
Tam bảo 

Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có 
tác ý thiện tâm muốn dâng một số tiền, để cúng 
dường Tam bảo. 

Cúng dường Phật bảo: xây cất chánh điện để 
tôn thờ Đức Phật, tu sửa chánh điện, v.v... 

Cúng dường Pháp bảo: ấn hành kinh sách, để 
truyền bá giáo pháp của Đức Phật. 

Cúng dường Tăng bảo: hộ độ 4 thứ vật dụng 
cần thiết như: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh đến chư Tỳ khưu Tăng. 

Vị Sa di, vị Tỳ khưu nào theo pháp học, nên 
mua sắm sách, vở... dâng đến vị Sa di, vị Tỳ khưu 

r 

ây. 

Vị Sa di, vị Tỳ khưu nào theo pháp hành, nên 
hộ độ đặc biệt y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh đến vị Sa di, vị Tỳ khưu ấy. 

Nếu vị Sa di, vị Tỳ khưu bị lâm bệnh, nên hộ 
độ đặc biệt cứu chữa cho vị Sa di, vị Tỳ khưu ấy 
mau khỏi bệnh. 




PHẬT GIÁO TÒN TẠI 


333 


Thí chủ có đức tin trong sạch, có tác ý thiện 
tâm dâng tiền bạc dầu ít dầu nhiều tuỳ theo khả 
năng của mình cúng duờng Tam bảo, chắc chắn có 
phuớc thiện bố thí vô luợng, có quả báu của phuớc 
thiện vô luợng kiếp. 

Nhu vậy, thí chủ có thể làm phuớc thiện bố thí 
dâng một số tiền trực tiếp đến vị Đại Đức trụ trì 
chùa, hoặc một vị Đại Đức đại diện chu Tỳ khuu 
Tăng thọ nhận trực tiếp hằng khẩu (lời nói), nhung 
không nên thọ nhận trực tiếp tiền bạc bằng thân. Vị 
Đại Đức ấy gọi nguời hộ Tăng trong chùa cất giữ 
số tiền ấy, để lo phụng sự ngôi Tam bảo. 


PHẬT GIÁO TỒN TẠI 

Giáo pháp Đức Phật Gotama của chúng ta 
đuợc tồn tại 5.000 năm trên thế gian, có nghĩa là 
đến thời điểm đó, Phật giáo hoàn toàn bị tiêu hoại, 
bị mất hẳn. Bởi vì, không còn có nguời nào học và 
hành, hiểu biết về Phật giáo nữa. 

Phật giáo đó là pháp học Phật giáo, pháp 
hành Phật giáo và pháp thành Phật giáo. Hoàn 
toàn thuộc về nội tâm, không có một hình thức nào. 

Thòd kỳ Phật giáo phát triển, nhờ các hàng Phật 
tử là bậc xuất gia và tại gia cu sĩ tinh tấn, kiên trì, 
chăm chỉ theo học pháp học, thông thuộc Tam tạng, 
Chú giải bằng ngôn ngữ PãỊi, lời giáo huấn của Đức 




334 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Phật, và thực hành nghiêm chỉnh theo pháp hành 
giới, hành định, hành tuệ, dẫn đến kết quả chứng đắc 
4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Đến thời kỳ Phật giáo suy đồi; do các hàng 
Phật tử là bậc xuất gia, và tại gia cu sĩ dần dần 
chểnh mảng việc theo học pháp học, giảm dần đức 
tin, thiếu tinh tấn thực hành theo pháp hành giới, 
pháp hành định, pháp hành tuệ. Do đó, A-ra-hán 
Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh Quả bậc cao bị tiêu 
hoại từ từ, đến bậc Bất Lai Thánh Đạo - bậc Bất 
Lai Thánh Quả; bậc Nhất Lai Thánh Đạo - bậc 
Nhất Lai Thánh Quả; cho đến cuối cùng bậc Nhập 
Luu Thánh Đạo - Nhập Luu Thánh Quả bậc thấp 
cũng suy đồi. Theo thời gian, trí tuệ kém dần, số 
hành giả tiến hành thiền tuệ không còn đúng theo 
Pháp hành Trung đạo, do đức tin giảm dần, nên 
việc gìn giữ giới không hoàn toàn trong sạch. 

Sự tiêu hoại về pháp học Phật giáo, bắt đầu tiêu 
hoại Vi diệu pháp tạng bằng ngôn ngữ PãỊi, còn 
Kinh tạng và Luật tạng, thì Phật giáo vẫn còn tồn 
tại. 

Đến khi tiêu hoại Kinh tạng bằng ngôn ngữ 
PãỊi, còn Luật tạng, thì Phật giáo vẫn còn tồn tại. 

Đến khi Luật tạng tiêu hoại dần, chỉ còn hình 
thức Tỳ khuu mặc y màu lỏi mít, khi ấy Phật giáo 
vẫn còn tồn tại. 




PHẬT GIÁO TÒN TẠI 


335 


Cho đên khi hình thức chỉ còn một miêng vải 
màu y quấn nơi cổ hoặc cột cổ tay, vẫn còn nghe 
gọi tên “Tỳ khưu”, khi ấy Phật giáo vẫn còn tồn tại. 
Cho đến không còn miếng vải màu y, cũng không 
còn ai gọi đến tên “Tỳ khưu” nữa, lúc ấy, thật sự 
Phật giáo hoàn toàn tiêu hoại trên thế gian. Như 
vậy, Luật tạng là nền tảng căn bản của Phật giáo. 

Trong Chú giải Luật tạng dạy: 

“Vinayo nãma Buddhasãsanassa ãyu 

Vinaye thỉte, sãsanam thỉtam hotỉ 

“Luật tạng là tuổi thọ Phật giáo. 

Khi Luật tạng được trường tồn. 

Thì Phật giáo được trường tồn”. 

Cho nên, công việc bảo tồn Phật giáo là phận 
sự chung của các hàng Phật tử: bậc xuất gia và 
hàng tại gia cư sĩ. 

Phật giáo được phát triển hay suy đồi chính là 
do bên trong các hàng Phật tử; còn bên ngoài, 
người ngoài chắc chắn không thể làm cho Phật giáo 
được phát triển hoặc suy đồi. 

Vậy, muốn cho pháp học Phật giáo được phát 
triển, mỗi người Phật tử cần phải học hỏi nghiên cứu, 
hiểu rõ đúng đắn theo Tam tạng - Chú giải bằng 
ngôn ngữ PãỊi, lòd giáo huấn của Đức Phật và động 
viên khuyến khích người khác cũng học như vậy. 


' Vinayapitaka atthakatha, Parajikakandanidana. 




336 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Và pháp hành Phật giáo được phát triển, mỗi 
người Phật tử cần phải gìn giữ giới cho được trong 
sạch, tinh tấn tiến hành thiền định, tiến hành thiền 
tuệ đúng theo Pháp hành Trung đạo, và động viên 
khuyến khích người khác cũng hành như vậy. 

Như vậy, Phật giáo có thể phát hiển nơi người 
Phật tử này, lại có thể suy đồi nơi người Phật tử khác. 

Phật giáo có thể phát triển nơi này, lại có thể 
suy đồi nơi khác. 

Phật giáo có thể phát triển nơi dân tộc này, lại 
có thể suy đồi nơi dân tộc khác. 

Cho đến khi Phật giáo không còn tồn tại nơi 
người nào cả, nơi dân tộc nào cả, khi ấy mới gọi là 
Phật giáo hoàn toàn tiêu hoại trên thế gian. 

Giáo pháp của Đức Phật Gotama trường tồn 
5.000 năm trên thế gian. Như vậy, đến nay đã trải 
qua 2.546 năm rồi, phần thời gian còn lại 2.454 
năm nữa. Cho nên, chúng ta nhận thấy Phật giáo 
đang suy đồi nơi một số người này, một dân tộc 
này, đó cũng là việc bình thường tự nhiên. Điều tốt 
hơn hết, mỗi người trong chúng ta, ai cũng có tâm 
niệm đúng đắn rằng: “Phật giáo đang hiện hữu 
trong tôi, tôi cố gắng tinh tấn, kiên trì làm cho 
Phật giáo được phát trỉến 

Như vậy, Phật giáo được trường tồn sẽ đem lại 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an vui cho tất cả chúng 
sinh, nhất là chư thiên và nhân loại. 




337 


BỐ THÍ MONG CÀU SIÊU TAM GIỚI 

Làm phước thiện bố thí, vật thí dầu ít, dầu 
nhiều cũng tốt, điều quan trọng tác ý thiện tâm 
hoan hỉ trước khi bố thí, đang khi bố thí và sau khi 
bố thí, cả ba giai đoạn thí chủ có đại thiện tâm 
trong sạch hoan hỉ chắc chắn phước thiện nhiều, có 
quả báu nhiều, nhất là sau khi bố thí xong, tâm 
niệm tưởng đến phước thiện bố thí ấy, phước thiện 
càng tăng trưởng, có quả báu vô lượng và lâu dài. 

Giai đoạn đang khi bố thí, tuy thời gian ngắn 
ngủi, nhưng đóng vai trò quan trọng quyết định đại 
thiện tâm có hợp trí hay không họp với trí. Thí chủ 
có nguyện vọng muốn đạt đến mục đích cứu cánh 
Niết Bàn, giải thoát khỏi tử sanh luân hồi, thí chủ 
nên thảnh tâm đọc bằng lời để cho mọi người nghe 
rõ chứng minh lời nói ấy. 

Trường họp làm phước thiện bố thí đến chư Tỳ 
khưu Tăng, chư thí chủ cùng nhau đọc lời thông 
bạch đến chư Tỳ khưu Tăng được rõ; hoặc một 
người hướng dẫn chư thí chủ khác đọc theo. 

Lễ Dâng Vật Thực (Bhattadãna) 

Mayam Bhante, samasaddhã samachandã 
samacittã sangamma, Buddham, Dhammam, 
Sarỵighanceva kammaỉn kammaphalanca sadda- 
hitvã, Sữĩnsãravattadukkhato mocanatthãya, 



338 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nỉbbãnassa sacchỉkaranatthãya, ỉmam 

saparivãram bhattadãnam bhikkhusarnghassa 
sakkaccam dema. 

Sãdhu no Bhante, bhỉkkhusarngho imam 
saparivãmỉn bhattadãnam paịigganhãtu, 

amhãkam dĩgharattam atthãya hitãya sukhãya. 

Chư Tỳ khưu Tăng đồng nói lên lời hoan 
hỉ: Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 

Nghĩa: 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng được rõ: 

Tẩt cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện 
vọng, đồng tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, đế giải 
thoát khố tử sanh luân hồi, cho nên, tất cả chúng 
con thành kỉnh làm lễ dâng đến chư Tỳ khưu Tăng 
những món vật thực cùng với các thứ vật dụng này. 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin quỷ 
Ngài từ bi tế độ thọ nhận những món vật thực cùng 
với các thứ vật dụng này, đế cho tất cả chúng con 
được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. 

Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 




Bố THÍ CÀU MONG SIÊU TAM GIÓI 


339 


Chư thí chủ tự tay mình dâng những vật thực 
cùng với mọi vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng. Sau 
khi đã dâng xong, trở lại chỗ ngồi, mỗi người thành 
tâm phát nguyện: 

Idam me dãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Nguyện cầu phước thiện bổ thỉ thanh cao này, 
dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hản Thánh Đạo - 
A-ra-hán Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được mọi 
phiền não trầm luân. 

Idam no nãtinam hotu, sukhỉtã hontu hãtayo. 

Cầu mong phước thiện bổ thỉ thanh cao này, 
được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyến thuộc thoát 
khỏi cảnh kho, được an lạc lâu dài. 

ỉmatn punnabhãgatn mãtã-pitu-ãcariya-nãti- 
mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepỉ 
te punnapattim laddhãna, sukhitã hontu. 

Chúng con thành tâm chìa phần phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tố, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quỷ vị hoan hỉ 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khố, được an lạc lâu dài. 




340 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Lễ Dâng Y Tắm Mưa (vassikasatỉkadana) 

Mayam Bhante, samasaddhã samachandã 
samacittã sangamma, Buddham, Dhammam, 
Samghanceva kammam kammaphalanca sadda- 
hitvã, samsãravaịtadukkhato mocanatthãya, 
Nibbãnassa sacchikaranatthãya, imãni sapari- 
vãrãnỉ vassikasãtikadãnãni... (Bửu Long)... ãrãme 
bhikkhusamghassa sakkaccam damma. 

Sãdhu no Bhante, bhỉkkhusamgho imãni 
saparivãrãni vassikasãtikadãnãni paịigganhãtu, 
amhãkam dĩgharattam atthãya, hitãya, sukhãya. 

Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 

Nghĩa: 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng được rõ: 

Tẩt cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện 
vọng, đồng tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, đế giải 
thoát kho tử sanh luân hồi, cho nên, tất cả chúng 
con thành kỉnh làm lễ dâng những y tam mưa cùng 
với các thứ vật dụng này đến chư Tỳ khim Tầng sẽ 
nhập hạ tại ngôi chùa... (Bửu Long)... 




Bố THÍ CÀU MONG SIÊU TAM GIÓI 


341 


Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kinh xỉn quỷ 
Ngài từ bi tế độ thọ nhận những y tắm mưa cùng 
với các thứ vật dụng này, đế cho tất cả chúng con 
được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. 

Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

Những thí chủ tự tay mình dâng y tắm mưa, 
cùng những thứ vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng. 
Chư thí chủ trở lại chỗ ngồi của mình, mỗi người 
thành tâm phát nguyện rằng: 

Idaĩn me dãnam ãsavakkhayãvaham hotu. 

Nguyện cầu phước thiện bổ thỉ thanh cao này, 
dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thảnh Đạo - 
A-ra-hản Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được mọi 
phiền não trầm luân. 

ỉdatn no nãtinam hotu, sukhitã hontu nãtayo. 

Cầu mong phước thiện bổ thỉ thanh cao này 
được thành tim đến thân bằng quyến thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyến thuộc thoát 
khỏi cảnh kho, được an lạc lâu dài. 

ỉmatn punnabhãgatn mãtã-pitu-ãcariya-nãti- 
mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi 
te punnapattim laddhãna, sukhitã hontu. 




342 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Chúng con thành tâm chia phân phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy to, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quỷ vị hoan hỉ 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khố, được an lạc lâu dài. 

Lễ Dâng Y Kathỉna (Kathỉnacĩvaradãna) 

Mayam Bhante, samasaddhã samachandã 
samacittã sangamma, Buddham, Dhammatn, 
Sarnghanceva kammam kammaphalanca sadda- 
hitvã, samsãravaịtadukkhato mocanatthãya, 
Nibbãnassa sacchikaranatthãya, imam sapari- 
vãram kathinacĩvaram...^^^ (Bửu Long)... ãrãme 
bhikkhusarnghassa sakkaccam damma, kathinam 
attharituỉn. 

Sãdhu no Bhante, bhỉkkhusamgho imam 
saparivãram kathinacĩvaram paịigganhãtu, 
patigganhitvã iminã kathinacĩvarena kathỉnarn 
attharatu, amhãkam dĩgharattam atthãya, hitãya, 
sukhãya. 

Tất cả chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 


' Tên ngôi chùa đang làm lễ. ở đây ví dụ chùa Bửu Long 
(Bửu Long ãrãme). 





Bố THÍ CÀU MONG SIÊU TAM GIÓI 


343 


Nghĩa: 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng được rõ: 

Tất cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện 
vọng, đồng tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, đế giải 
thoát khố tử sanh luân hồi, cho nên, tất cả chúng 
con thành kỉnh làm lễ dâng y kathina cùng với các 
thứ vật dụng này, đến chư Tỳ khim Tàng đã an cư 
nhập hạ suốt ba tháng tại ngôi chùa... (Bửu Long). 

Kinh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin quỷ 
Ngài từ bi tế độ thọ nhận y kathina cùng với các 
thứ vật dụng này, khi quỷ Ngài thọ nhận xong, xin 
quỷ Ngài làm lễ thọ y kathina với tẩm y này, đế cho 
chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc 
lâu dài. 


Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Lành thay ! Lành thay ! Lành thay ! 

Một thí chủ đại diện tự tay đem tấm y Kathina 
dâng đến chư Tỳ khưu Tăng; vị Đại Trưởng Lão 
đại diện chư Tăng thọ nhận tấm y kathina để làm lễ 
thọ y kathina đúng theo luật của Đức Phật đã ban 
hành. 


Sau khi những thí chủ dâng tấm y Kathina 
cùng với những thứ vật dụng đến chư Tỳ khưu 




344 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Tăng xong, trở về chỗ ngồi, mỗi người thành tâm 
phát nguyện rằng: 

Idam me kathinadãnam ãsavakkhayãvaham 
hotu. 

Nguyện cầu phước thiện dâng y kathỉna này, 
dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thảnh Đạo - 
A-ra-hán Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được mọi 
phiền não trầm luân. 

ỉdatn no nãtinam hotu, sukhitã hontu nãtayo. 

Cầu mong phước thiện bổ thỉ thanh cao này 
được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyến thuộc thoát 
khỏi cảnh khố, được an lạc lâu dài. 

ỉmatn punnabhãgatn mãtã-pitu-ãcariya-nãti- 
mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi 
te punnapattiỉn laddhãna, sukhỉtã hontu. 

Chúng con thành tâm chìa phần phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tố, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quỷ vị hoan hỉ 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khố, được an lạc lâu dài. 




Bố THÍ CÀU MONG SIÊU TAM GIÓI 


345 


Lễ Dâng Chỗ ở (Senasanadana) 

Làm lễ phước thiện bố thí chỗ ở như chùa, 
cốc,... 

Mayatn Bhante, samasaddhã samachandã 
samacittã sangamma, Buddham, Dhammam, 
Satnghanceva kammam kammaphalanca 
saddahitvã, samsãravaịtadukkhato mocanatthãya, 
Nibbãnassa sacchikaranatthãya, imam vihãram 
kappiyakutim kãrãpetvã ãgatãnãgatassa 
catuddisassa satnghassa sakkaccatn damma, 
kãyakãyapaịibaddhehi phusitvã yathãsukham 
paribhunjatha, amhãkam dĩgharattam atthãya 
hitãya sukhãya. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hỉ: Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 


Nghĩa: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rõ: 

Tất cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện 
vọng, đồng tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, đế giải 
thoát khố tử sanh luân hồi, cho nên, tất cả chúng 
con cho xây cất một chỗ ở hợp pháp xong rồi, hôm 
nay, xin thành kỉnh dâng đến chư Tỳ khưu Tàng tứ 
phương đã đến và chưa đến. 




346 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Kinh xin quỷ Ngài từ bi tê độ thọ nhận đê làm 
nơi trú ngụ cho thân tâm được an lạc, đế cho tất cả 
chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc 
lâu dài. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hỉ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

Tất cả thí chủ mỗi người thảnh tâm phát 
nguyện bằng lời rằng: 

Idam me vihãradãnam ãsavakkhayãvaham 
hotu. 

Nguyện cầu phước thiện bổ thỉ chỗ ở thanh cao 
này, dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thánh 
Đạo - A-ra-hán Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được 
mọi phiền não trầm luân. 

Idam no nãtinam hotu, sukhỉtã hontu nãtayo. 

Cầu mong phước thiện bổ thỉ thanh cao này 
được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyến thuộc thoát 
khỏi cảnh kho, được an lạc lâu dài. 

Imam puMabhãgam mãtã-pitu-ãcariya-nãti- 
mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi 
te punnapattim laddhãna, sukhitã hontu. 




Bố THÍ CÀU MONG SIÊU TAM GIÓI 


347 


Chúng con thành tâm chia phân phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy to, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quỷ vị hoan hỉ 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khố, được an lạc lâu dài. 


Vật Thí (Danavatthu) 

Nói chung tất cả những thứ vật dụng đem boá 
thí đều gọi là Dãnavatthu, lời dâng Dãnavatthu nhu 
sau: 

Mayam Bhante, samasaddhã samachandã 
samacittã sahgamma, Buddhatn, Dhammam, 
Sarnghanceva kammam kammaphalanca sadda- 
hitvã, saỉnsãravattadukkhato mocanatthãya, 
Nibbãnassa sacchikaranatthãya, imãni dãna- 
vatthũni bhikkhusatnghassa sakkaccam damma. 

Sãdhu no Bhante, bhikkhusatngho imãni 
dãnavatthũni paịigganhãtu, amhãkam dĩgharattam 
atthãya hitãya sukhãya. 

Tất cả chu Tỳ khuu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hỉ: Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 




348 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nghĩa: 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng được rõ: 

Tất cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện 
vọng, đồng tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn đế giải 
thoát khố tử sanh luân hồi, cho nên, tất cả chúng 
con thành kỉnh làm lễ dâng những thứ vật dụng này 
đến chư Tỳ khưu Tàng. 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin quỷ 
Ngài từ bi tế độ thọ nhận những thứ vật dụng này, 
đế cho tất cả chúng con được sự tiến hóa, sự lợi 
ích và sự an lạc lâu dài. 

Chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

Những thí chủ tự tay mình dâng những thứ vật 
dụng đến chư Tỳ khưu Tăng. Sau khi dâng xong, 
mỗi người thành tâm phát nguyện rằng: 

Imãni me dãnãni ãsavakkhayãvahatn hontu. 

Nguyện cầu phước thiện bổ thỉ thanh cao này, 
dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thảnh Đạo - 
A-ra-hản Thánh Quả, diệt đoạn tuyệt được mọi 
phiền não trầm luân. 

ỉdatn no hãtinam hotu, sukhitã hontu hãtayo. 




Bố THÍ CÀU MONG SIÊU TAM GIÓI 


349 


Câu mong phước thiện bô thi thanh cao này 
được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của 
chúng con, cầu mong thân bằng quyến thuộc thoát 
khỏi cảnh kho, được an lạc lâu dài. 

Imam puMabhãgam mãtã-pitu-ãcariya-nãti- 
mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepỉ 
te punnapattiỉn laddhãna, sukhỉtã hontu. 

Chúng con thành tâm chìa phần phước thiện 
thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy to, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh 
đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quỷ vị hoan hỉ 
thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, thoát 
khỏi mọi cảnh khố, được an lạc lâu dài. 

Những cách bố thí trên tạo phước thiện làm 
duyên lảnh để giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong 
ba giới bốn loài (vỉvattupanỉssỉtakusala). Khi nào 
chưa chứng đắc đến Niết Bàn giải thoát kho 
sanh, khi ấy vẫn còn tử sanh luân hồi trong tam 
giới, đều hưởng được quả báu của phước thiện ấy 
trong cõi người, cõi trời và cuối cùng tịch diệt Niết 
Bàn, chấm dứt tử sanh luân hồi trong ba giới bốn 
loài. 

Những thí chủ bố thí xong rồi đọc lên ý nguyện 
của mình mong cầu chứng ngộ Niết Bàn, chứng 
đắc đến A-ra-hán Thánh Đạo-A-ra-hán Thánh 
Quả, diệt đoạn tuyệt tất cả mọi tham ái, mọi phiền 
não, mọi ác pháp, ngõ hầu mong giải thoát kho tái 




350 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


sanh trong ba giới bốn loài, đó là tịch diệt Niết 
Bàn. Ngày nào, còn phải tử sanh luân hồi trong 
tam giới, những thí chủ ấy cũng hưởng được mọi 
quả báu của phước thiện bố thí, nên được giàu sang 
phú quý, có quyền cao chức trọng, v.v... trong cõi 
người, cõi trời; nhưng có điều đặc biệt, họ không 
say mê trong của cải, sự nghiệp ấy, không tham 
lam đắm đuối trong ngũ trần, bởi vì những thứ ấy 
không phải mục đích cứu cánh chính của họ, cho 
nên họ dễ dàng đem làm phước thiện bố thí, hoặc 
xả bỏ để xuất gia tu hành sớm mong giải thoát khổ 
sanh trong tam giới. Đó là tính ưu việt của những 
thí chủ đọc lên ý nguyện mong cầu chứng ngộ Niết 
Bàn. 




351 


NGHIỆP Lực 

Nghiệp lực là năng lực của nghiệp hoàn toàn 
độc lập, không bị chi phối bởi một oai lực nào 
khác. Chính nghiệp cho quả phân loại các chúng 
sinh khác nhau: lớn hoặc nhỏ, cao thuợng hoặc 
thấp hèn, bậc Thiện trí hoặc kẻ si mê, v.v..., tạo ra 
cảnh giới tái sanh khác nhau trong tam giới, gồm 
có 31 cõi. 

Nghiệp ấy chính là tác ý (cetanã). 

Tác ý (cetanã) tạo thành nghiệp thuờng trải 
qua ba thời kỳ: 

1- Tác ý truớc khi tạo nghiệp. 

2- Tác ý đang khi tạo nghiệp. 

3- Tác ý sau khi đã tạo nghiệp xong. 

Mỗi thời kỳ tác ý có tính chất đặc biệt của nó. 

Tác Ý Tạo Thiện Nghiệp 

A. Tính chất đặc biệt tác ý thiện tâm đang 
khỉ bố thí 

Sự thành tựu phuớc thiện bố thí do tác ỷ thiện 
tâm đang khi bố thí đóng vai trò quan trọng, phân 
chia hai loại thiện tâm: 

- Thiện tâm có tam nhân (tihetukakusala). 

- Thiện tâm có nhị nhân (dvihetukakusala). 



352 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


1. Làm thê nào được thiện tâm có tam nhân? 

Nếu thí chủ có tác ý thiện tâm đang khi tạo 
phước thiện bố thí hợp với tri tuệ biết rõ nghiệp là 
của riêng mình (kammassakatanãna), thì phước 
thiện bố thí ấy họp đủ tam thiện nhân ị vô tham, vô 
sân, vô si = trí tuệ), gọi là tihetukakusala: thiện 
tâm có tam nhân, đó là dục giới đại thiện tâm hợp 
với trí tuệ. 

2. Làm thế nào được thiện tâm có nhị nhân ? 

• • • 

Nếu thí chủ có tác ý thiện tâm đang khi tạo 
phước thiện bố thí không hợp với tri tuệhiều biết 
nghiệp là của riêng mình, thì phước thiện bố thí ấy 
chỉ có nhị thiện nhân ị vô tham, vô sân), gọi là 
dvihetukakusala: thiện tâm có nhị nhân, đó là dục 
giới đại thiện tâm không hợp với trí tuệ. 

B. Tính chất đặc biệt tác ý thiện tâm trước 
và sau khỉ đã bố thí 

Tác ý thiện tâm trước khi bố thí và tác ý thiện 
tâm sau khi đã bố thí có tầm quan trọng phân chia 
hai loại thiện tâm: 

- Thiện tâm bậc cao (ukkaịịhakusala). 

- Thiện tâm bậc thấp ịomakakusala). 

I. Thiện tâm bậc cao là thế nào? 

Với đức tin trong sạch muốn tạo phước thiện 
bố thí, thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ 




NGHIỆP Lực - NĂNG Lực TÁC Ý 

• • • 


353 


trước khi tạo phước thiện bô thí, và thiện tâm trong 
sạch hoan hỉ sau khi đã thảnh tựu phước thiện bố 
thí. Do năng lực tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ 
cả hai thời kỳ ấy, nên thí chủ có được thiện tâm 
bậc cao. 

Tác ỷ thiện tâm trong sạch trước khi làm phước 
thiện bổ thi, nghĩa là thí chủ có thiện tâm trong sạch 
hoan hỉ lo sắm sửa đầy đủ những thứ vật dụng bố 
thí, thứ nào cũng hài lòng với khả năng của mình, 
mọi công việc đều chuẩn bị sẵn sàng chờ đến ngày 
làm lễ bố thí như đã dự định. Trong suốt thời gian 
chờ đợi mỗi khi nghĩ đến cuộc lễ làm phước thiện 
bố thí ấy, không có ác pháp nào phát sanh xen vào 
làm cho tâm ô nhiễm, buồn lo khổ tâm, mà chỉ có 
thiện tâm trong sạch, hoan hỉ phước thiện bố thí ấy 
sẽ tạo sau này. Đó gọi là tác ỷ thiện tâm trong sạch 
hoan hỉ trước khi tạo phước thiện bo thỉ. 

Và tác ỷ thiện tâm trong sạch hoan hỉ sau khi 
đã tạo phước thiện bo thỉ, nghĩa là thí chủ sau khi 
đã thảnh tựu phước thiện bố thí xong rồi, mỗi khi 
nhớ, hoặc thường niệm tưởng lại phước thiện bố thí 
ấy thành đề mục thiền định cãgãnussati: đề mục 
niệm tưởng phước thiện bo thỉ, phát sanh thiện tâm 
trong sạch hoan hỉ, không có ác pháp phát sanh xen 
vào làm cho tâm bị ô nhiễm, hối tiếc, buồn khổ, mà 
chỉ có thiện tâm trong sạch phát sanh hoan hỉ việc 
phước thiện bố thí ấy được thảnh tựu tốt lành theo 
nguyện vọng của mình; xem đó là một cơ hội tốt 




354 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


lành đôi với mình, có được duyên lành tạo được 
phước thiện bố thí ấy, trong cuộc đời của mình. Đó 
gọi là tác ỷ thiện tâm trong sạch hoan hỉ sau khi đã 
thành tim phước thiện bo thỉ. 


Do năng lực tác ý thiện tâm trong sạch hoan hỉ 
trước khi tạo phước thiện và sau khi đã tạo phước 

thiện làm cho thiện tâm có tam nhân hoặc thiện 

• • • • 

tâm có nhị nhân trở thảnh thiện tăm bậc cao 
(ukkaịịhakusala). 

2. Thiện tâm bậc thấp là thế nào? 


Thí chủ có tác ý thiện tâm trước khi tạo phước 
thiện bố thí và tác ý thiện tâm sau khi đã thảnh tựu 
phước thiện bố thí, cả hai thời kỳ không hoàn toàn 
trong sạch, vì có ác pháp phát sanh làm cho tâm bị 
ô nhiễm, nên thí chủ có được thiện tâm bậc thấp. 


Trường hợp, thí chủ không có đức tin trong 
sạch trước khi làm phước thiện bố thí, vì có người 
đến động viên khuyến khích làm phước thiện bố 
thí, vì kính nể nên làm theo, nếu không làm sợ 
người ta chê trách. Do đó, tác ỷ thiện tâm trước khi 
tạo phước thiện bo thỉ tâm không hoàn toàn trong 
sạch, thậm chí còn có ác pháp xen vào làm cho tâm 
bị ô nhiễm nữa. 

Và sau khi làm lễ phước thiện bố thí xong, tâm 
không hoan hỉ, lại còn hối tiếc vì tốn kém tiền bạc 
nên ác pháp chen vào làm cho tâm bị ô nhiễm. Do 
đó, tác ỷ thiện tâm sau khi tạo phước thiện bo thỉ 
xong, tâm không hoàn toàn trong sạch. 




NGHIỆP Lực - NĂNG Lực TÁC Ý 

• • • 


355 


Do hai nguyên nhân tác ý thiện tâm trước và 
sau khi tạo phước thiện bố thí ấy, nên làm 
cho thiện tâm có nhị nhân hoặc thiện tâm có tam 
nhân trở thảnh thiện tâm bậc thẩpịomakakusala). 

Thật ra, trong hai thời kỳ tác ý: tác ý thiện tâm 
trước khi tạo phước thiện bố thí và tác ý thiện tâm 
sau khi đã thảnh tựu phước thiện bố thí ấy; trong 2 
tác ý ấy, chỉ có tác ý thiện tâm sau khi đã thảnh tựu 
đóng vai trò quan trọng, chỉ định thiện tâm bậc 
cao hoặc thiện tâm bậc thấp; bởi vì, tác ý thiện 
tâm này phát sanh sau khi đã hoàn thảnh phước 
thiện bố thí. Do đó, tác ý thiện tâm không trong 
sạch trước khi bố thí, nhưng tác ý thiện tâm trong 
sạch sau khi đã thảnh tựu phước thiện bố thí, thì 
phước thiện ấy trở thành thiện tâm bậc cao; và tác 
ý thiện tâm trong sạch trước khi tạo phước thiện bố 
thí, nhưng tác ý thiện tâm không trong sạch sau khi 
đã thảnh tựu phước thiện bố thí, phước thiện ấy trở 
thành thiện tâm bậc thấp. 

Năng Lực Của Tác Ý (Cetanã) 

Tác ý đóng vai trò tạo nghiệp, như Đức Phật dạy: 

“Cetanã’ham bhikkhave kammam vadãmi, 
cetayitvã kammam karoti kãyena vãcãya 
manasa... . 


Bộ Aủguttaranikãya, phân Chakkanipãta, kinh Nibbedhikasutta. 





356 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


“Này chư Tỳ Khưu, Như Lai dạy răng tác ỷ là 
nghiệp, sau khi nghĩ xong, mới hành động bằng 
thân, khấu và ỷ 

Tác ý thuộc về tâm sở (cetanãcetasỉka) đồng 
sanh trong tất cả 89 hoặc 121 tâm. Song tác ý gọi là 
nghiệp thì chỉ có tác ý đồng sanh với 12 tâm bất 
thiện, 8 đại thiện tâm, 5 sắc giới thiện tâm, 4 vô sắc 
giới thiện tâm và 4 hay 20 Thánh Đạo tâm. Hay nói 
cách khác, tác ý đồng sanh với 12 bất thiện tâm và 
21 hay 37 thiện tâm; những tóc ý ấy được gọi là 
nghiệp. Ngoài ra, tác ý đồng sanh với 36 hoặc 53 
quả tâm và 20 duy tác tâm, những tác ý ấy không 
gọi là nghiệp. 

Tác ý có 2 loại: 

A- Tác ý bất thiện (akusalacetanã) 

Tác ý bất thiện đồng sanh với 12 bất thiện tâm, 
nên tạo 12 bất thiện nghiệp hay ác nghiệp bằng 
thân, bằng khẩu, bằng ý, có 3 loại nghiệp: 

- Thân ác nghiệp có 3 loại: sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm. 

- Khẩu ác nghiệp có 4 loại: nói dối, nói lời đâm 
thọc chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

-Ỷ ác nghiệp có 3 loại: tham lam, thù hận, tà kiến. 

Đó là 10 ác nghiệp cho quả khổ ở kiếp hiện tại 
và nhiều kiếp vị lai. 




NGHIỆP Lực - NĂNG Lực TÁC Ý 

• • • 


357 


Ac nghiệp trong 12 bât thiện tâm cho quả 2 thời: 

- Thời kỳ tái sanh: 11 bất thiện tâm (trừ si tâm 
hợp với phóng tâm) chỉ cho 1 quả bất thiện vô nhân 
tâm gọi là suy xét tâm (santĩranacitta) đồng sanh 
với xả thuộc vô nhân tâm, tái sanh trong 4 cõi ác 
giới: địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh, chịu khổ do 
ác nghiệp của mình đã tạo. 

- Thời kỳ sau khỉ tái sanh: sau khi tái sanh 
làm chúng sinh trong cõi ác giới, hoặc đã sanh làm 
nguời^^^; 12 bất thiện tâm này có thể cho 7 quả bất 
thiện thuộc vô nhân tâm nhu: 

1- Nhãn thức tâm nhìn thấy những sắc trần, 
hình dáng không đáng hài lòng. 

2- Nhĩ thức tâm nghe những thanh trần, âm 
thanh không đáng hài lòng. 

3- Tỷ thức tâm ngửi những huơng trần, các mùi 
không đáng hài lòng. 

4- Thiệt thức tâm nếm những vị trần, các loại 
vị không đáng hài lòng. 

5- Thân thức tâm tiếp xúc những xúc trần, 
không đáng hài lòng. 

6- Tiếp nhận tâm, tiếp nhận những đối tuợng 
sắc, thanh, huơng, vị, xúc, không đáng hài lòng. 


' Tái sanh làm người là quả của thiện nghiệp; nhưng sau khi 
đã tái sanh làm người, bất thiện nghiệp có thế cho quả xấu. 



358 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


7- Suy xét tâm, suy xét những đôi tượng săc, 
thanh, hương, vị, xúc, không đáng hài lòng. 

Bảy quả bất thiện vô nhân tâm này biết những 
đối tượng không đáng hài lòng, chính là quả của 12 
bất thiện tâm, có bất thiện nghiệp hay ác nghiệp, 
mà chính mình đã tạo trong kiếp hiện tại, hoặc đã 
tạo trong những kiếp quá khứ, chắc chắn không 
phải do một ai khác, mà do chính ác nghiệp của 
mình đến thời kỳ cho quả, không đáng hài lòng. 

Trong đời sống của mỗi chúng sinh nói chung, 
con người nói riêng, chắc chắn đã từng tạo mọi ác 
nghiệp từ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ cho 
đến kiếp hiện tại, khi ác nghiệp cho quả khổ, chủ 
nhân của ác nghiệp nên cam tâm nhẫn nại chấp 
nhận quả khổ, thì nỗi khổ tâm không phát sanh. 
Neu có thái độ không muốn chấp nhận quả khổ của 
ác nghiệp do chính mình đã tạo, mà phải thọ hưởng 
thì làm cho mình càng khổ tâm nhiều mà thôi. 

Thật ra, công minh mà xét, chắc chắn không có 
một ai bỗng dưng đối xử xấu, làm khổ mình được! 
Quả khổ phải phát sanh từ nhân, nhân ở đây chính 
là ác nghiệp, mà mình đã tạo trong quá khứ, nay 
đến thời kỳ có cơ hội cho quả, nên xui khiến người 
khác đối xử xấu, làm khổ mình. Nên có trí tuệ suy 
xét rằng.- “Neu mình không từng tạo ác nghiệp như 
thế ẩy, thì nay chắc chắn không có một nhân duyên 
nào xui khiến họ đoi xử xẩu, làm khố mình như thế 
này . 




NGHIỆP Lực - NĂNG Lực TÁC Ý 

• • • 


359 


Tât cả quả khô không đáng hài lòng, chăc chăn 
do ác nghiệp. Vậy, không muốn quả khổ nhu vậy, 
thì chỉ nên tránh xa mọi ác nghiệp mà thôi. 

Đuợc tái sanh làm nguời chắc chắn do dục giới 
thiện nghiệp cho quả, không phải do ác nghiệp. 
Một khi đã tái sanh đuợc làm nguời rồi; ác nghiệp 
vẫn có co hội cho quả khổ. Cho nên, có số nguời 
phải chịu bao nhiêu nỗi khổ đau, cũng chỉ vì ác 
nghiệp cho quả mà thôi, không phải ai muốn làm 
khổ mình đuợc. 

B- Tác ý thiện (kusalacetanã). 

Tác ý thiện tạo 4 loại thiện nghiệp: 

1- Dục giói thiện nghiệp 

* Tác ỷ thiện đồng sanh với 8 đại thiện tâm, tạo 
nên dục giới thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý, có 3 loại thiện nghiệp: 

- Thân thiện nghiệp có 3 loại: không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, đó lầchảnh nghiệp. 

- Khẩu thiện nghiệp có 4 loại: không nói dối, 
mà nói lời chân thật; không nói lời đâm thọc chia 
rẽ, mà nói lời hòa thuận; không nói lời thô tục, mà 
nói lời êm dịu; không nói lời vô ích, mà nói lời có 
ích, đó là chánh ngữ. 




360 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Y thiện nghiệp có 3 loại: không tham lam, mà 
hay bố thí; không thù hận, mà có tâm từ; không tà 
kiến, mà có chảnh kiến. 

Đó là 10 thiện nghiệp cho quả an lạc trong kiếp 
hiện tại và nhiều kiếp vị lai. 

* Tác ỷ thiện đồng sanh với 8 đại thiện tâm tạo 
nên 10 phuớc thiện nhu sau: 

- Bổ thí: đem của cải, sự hiểu biết của mình 
đem bố thí, ban bố, phân phát cho nguời khác, 
chúng sinh khác với thiện tâm tế độ, giúp đỡ. 

- Giữ giới: giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi 
tội ác. 

- Hành thiền: tiến hành thiền định, tiến hành 
thiền tuệ, để cho tâm an tịnh, trí tuệ sáng suốt. 

- Cung kính: cung kính những bậc đáng tôn 
kính nhu: Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Thầy 
Tổ, ông bà, cha mẹ, nguời cao tuổi.... 

- Giúp đỡ: giúp đỡ mọi nguời, chúng sinh với 
thiện tâm. 

- Hồi hướng: hồi huớng phần phuớc thiện của 
mình đã tạo đến những nguòd khác, chúng sinh khác. 

- Hoan hỉ: hoan hỉ phần phuớc thiện của nguời 
khác hồi huớng hoặc chia phuớc đến cho mình. 

- Thuyết pháp: thuyết giảng chánh pháp tế độ 
nguời thoát khỏi cảnh khổ. 

- Nghe pháp: lắng nghe chánh pháp, hành 
theo chánh pháp để giải thoát cảnh khổ. 




NGHIỆP Lực - NĂNG Lực TÁC Ý 

• • • 


361 


- Chảnh kiên: trí tuệ thây đúng thực tánh của 
các pháp. 

Đó là 10 phước thiện cũng thuộc về dục giới 
thiện nghiệp; dục giới thiện nghiệp này cho quả 
trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai. 

Dục giới thiện nghiệp trong 8 dục giới đại 
thiện tâm cho quả 2 thời: 

* Thời kỳ tái sanh: 8 dục giới đại thiện tâm 
cho 9 loại quả tâm: 8 dục giới đại quả tâm và 1 
quả thiện vô nhân tâm gọi là suy xét tâm đồng sanh 
với xả, làm phận sự tái sanh cõi người và 6 cõi trời 
dục giới, hưởng mọi sự an lạc do thiện nghiệp của 
mình đã tạo. 

* Thời kỳ sau tái sanh: Dục giới thiện nghiệp 
cho quả thời kỳ sau khi đã tái sanh làm người, 
được tiếp nhận những đối tượng đáng hài lòng như: 

- Nhãn thức tâm nhìn thấy những sắc trần, hình 
dáng đáng hài lòng. 

- Nhĩ thức tâm nghe những thanh trần, âm 
thanh đáng hài lòng. 

- Tỷ thức tâm ngửi những hương trần, các mùi 
đáng hài lòng. 

- Thiệt thức tâm nếm những vị trần, các loại vị 
đáng hài lòng. 

- Thân thức tâm tiếp xúc những xúc trần đáng 
hài lòng. 




362 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Tiêp nhận tâm, tiêp những đôi tượng săc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng. 

- Suy xét tâm, suy xét những đối tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng, v.v... 

Những quả thiện vô nhân tâm này biết những 
đối tượng đáng hài lòng chính là quả của dục giới 
đại thiện tâm có thiện nghiệp, mà chính mình đã tạo 
trong kiếp hiện tại, hoặc đã tạo trong những kiếp 
quá khứ; chắc chắn không phải do một ai khác, mà 
do chính thiện nghiệp của mình đến thời kỳ cho quả. 

Công minh mà xét, chắc chắn không có ai bỗng 
dưng đối xử tốt với mình, giúp đỡ, phục vụ tận tình 
với mình..., nên có chánh kiến thấy đúng, hiểu 
đúng về nghiệp là của riêng mình rằng: đó chẳng 
qua là thiện nghiệp của mình đã tạo đến thời kỳ 
cho quả có năng lực xui khiến mọi người đối xử tốt 
với mình, phục vụ tận tình nhu vậy. Neu mình đã 
không từng tạo thiện nghiệp, thì chắc chắn không 
có nhân duyên nào xui khiến mọi người đối xử tốt 
với mình được. 

Tất cả mọi quả an lạc đáng hài lòng, chắc chắn 
là do từ thiện nghiệp. Muốn được an lạc, thì chỉ 
nên cố gắng tạo mọi thiện nghiệp mà thôi. 

2- Sắc giói thiện nghiệp 

Tác ỷ thiện đồng sanh với 5 bậc sắc giới thiện 
tâm, tạo nên 5 bậc saéc giới thiện nghiệp cho quả 




NGHIỆP Lực - NĂNG Lực TÁC Ý 

• • • 


363 


an lạc trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai, cho quả 
thời kỳ tái sanh 16 cõi trời sắc giới. 

5 bậc sắc giới thiện tâm cho quả 5 bậc sắc giới 
quả tâm. 

Thiền sắc giới có 5 bậc, bậc thiền thiện tâm 
nào cho quả theo bậc thiền quả tâm ấy, tuơng xứng 
với nhau: 

Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm cho quả đệ 
nhất thiền sắc giới quả tâm, tái sanh làm phạm 
thiên trong 3 cõi trời của đệ nhất thiền sắc giới. 

Đệ nhị thiền và đệ tam thiền sắc giới thiện tâm 
cho quả đệ nhị thiền, đệ tam thiền sắc giới quả tâm, 
tái sanh làm phạm thiên trong 3 cõi trời của đệ nhị 
thiền sắc giới. 

Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm cho quả đệ tứ 
thiền sắc giới quả tâm, tái sanh làm phạm thiên 
trong 3 cõi trời của đệ tam thiền sắc giới. 

Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả đệ ngũ 
thiền sắc giới quả tâm, tái sanh làm phạm thiên 
trong 7 cõi trời của đệ tứ thiền sắc giới. 

Cõi trời sắc giới gồm có 16 cõi, tái sanh lên cõi 
nào tùy theo năng lực của bậc thiền sở đắc của 
mình, huởng sự an lạc và tuổi thọ lâu dài trong cõi 
trời ấy. 

Chu phạm thiên có thể thấy và nghe, chiêm 
nguỡng Đức Phật và lắng nghe chánh pháp của 
Ngài (còn ngửi, nếm, xúc không phát sanh). 




364 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


3- VÔ săc giói thiện nghiệp 

Tác ỷ thiện đồng sanh với 4 bậc vô sắc giới 
thiện tâm, tạo nên 4 bậc vô sắc giới thiện nghiệp, 
cho quả an lạc trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai, cho 
quả tái sanh trong 4 cõi trời vô sắc giới. 

Bốn bậc vô sắc giới thiện tâm cho quả 4 bậc vô 
sắc giới quả tâm. 

Thiền vô sắc giới có 4 bậc, bậc thiền thiện tâm 
nào cho quả theo bậc thiền quả tâm ấy. 

- Đệ nhất thiền vô sắc thiện tâm gọi là Không 
vô biên xứ thiện tâm, cho quả Không vô biên xứ 
quả tâm, tái sanh làm phạm thiên trong cõi Không 
vô biên xứ thiên. 

- Đệ nhị thiền vô sắc thiện tâm, gọi là Thức vô 
biên xứ thiện tâm, cho quả tái sanh Thức vô biên 
xứ quả tâm, tái sanh làm phạm thiên trong cõi 
Thức vô biên xứ thiên. 

- Đệ tam thiền vô sắc thiện tâm, gọi là Vô sở 
hữu xứ thiện tâm cho quả Vô sở hữu xứ quả tâm, tái 
sanh làm phạm thiên trong cõi Vô sở hữu xứ thiên. 

- Đệ tứ thiền vô sắc thiện tâm gọi là Phi tuởng 
phi phi tuởng xứ thiện tâm, cho quả Phi tuởng phi 
phi tuởng xứ quả tâm, tái sanh làm phạm thiên 
trong cõi Phi tuởng phi phi tuởng xứ thiên. 

Cõi trời vô sắc giới có 4 cõi, tái sanh lên cõi nào 
tùy theo năng lực của bậc thiền sở đắc của mình , 
huởng sự an lạc và tuổi thọ lâu dài trong cõi trời ấy. 




NGHIỆP Lực - NĂNG Lực TÁC Ý 

• • • 


365 


4- Siêu tam giói thiện nghiệp 

Tác ỷ thiện đồng sanh với 4 hay 20 siêu tam 
giới thiện tâm, cho quả không có thời gian ngăn 
cách (akãlỉka), đó là siêu tam giới quả tâm. Nghĩa 
là sau khi chứng đắc Thánh Đạo nào, liền chứng 
đắc Thánh Quả ấy ngay sau 1 sát na tâm. 

4 siêu tam giới thiện tâm đó là 4 Thánh Đạo 
Tâm. 

4 siêu tam giới quả tâm đó là 4 Thánh Quả 
Tâm tuơng xứng với nhau: 


4 Thánh Đạo Tâm - 4 Thánh Quả Tâm 


1- Nhập Luu Thánh Đạo Tâm —► 1-Nhập Luu 

Thánh Quả Tâm 

2- Nhất Lai Thánh Đạo Tâm _► 2- Nhất Lai 

Thánh Quả Tâm 

3- Bất Lai Thánh Đạo Tâm —► 3- Bất Lai 

Thánh Quả Tâm 

4- A-ra-hán Thánh Đạo Tâm —► 4- A-ra-hán 

Thánh Quả Tâm 




366 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


_rrí ^_ 

Thiẹn Tam 

Thiện tâm có 4 loại: 

- Dục giới thiện tâm. 

- Sắc giới thiện tâm. 

- Vô sắc giới thiện tâm. 

- Siêu tam giới thiện tâm. 

Trong 4 loại thiện tâm này, sắc giới thiện tâm, 
vô sắc giới thiện tâm và siêu tam giới thiện 
tâm chắc chắn có đầy đủ tam thiện nhân: vô tham, 
vô sân, vô si (trí tuệ). 

Riêng dục giới thiện tâm có 8 tâm gọi là 8 đại 
thiện tâm chia 2 loại: 

- 4 dục giới thiện tâm hợp với trí thì có đầy 
đủ tom thiện nhân: vô tham, vô sânvằvô si (trí 
tuệ). 

- 4 dục giới thiện tâm không hợp với trí thì chỉ 
có nhị thiện nhân: vô tham và vô sân (không có vô 
si = trí tuệ). 

Do nguyên nhân nào dục giới thiện tâm có đủ 
tam nhân hoặc chỉ có nhị nhân ? 

Do tác ỷ thiện tâm (kusalacetanã) khi đang tạo 
thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, hoặc làm 
phuớc thiện bố thí, giữ giới, tiến hành thiền định, tiến 
hành thiền tuệ.... Khi đang tạo thiện nghiệp, phuớc 
thiện nào vói thiện tâm họp với ữí tuệ, hiểu biết rõ 




NGHIỆP Lực - THIỆN TÂM 

• é • 


367 


nghiệp là của riêng mình (kammassakataũãna) hoặc 
trí tuệ thiền tuệ (vipassanãnãna), do đó, dục giới 
thiện tâm ấy có đủ tam nhân: vô tham, vô sân và vô 
si (trí tuệ), thiện tâm này còn gọi là đại thiện tâm hợp 
với trí (mahãkusalanãnasampayuttacitta) có 4 tâm. 

Tác ý thiện tâm khi đang tạo thiện nghiệp, 
phước thiện nào với thiện tâm không họp với trí tuệ, 
không hiểu biết rõ nghiệp là của riêng mình, hoặc 
không có trí tuệ thiền tuệ, do đó, dục giới thiện tâm 
ấy chỉ có nhị nhân: vô tham và vô sân (không có vô 
si). Thiện tâm này còn gọi là đại thiện tâm không 
hợp với trí (mahãkusalanãnavippayuttacitta) có 4 
tâm. 


Dục giói thiện tâm theo tác ý 

Mọi thiện nghiệp, mọi phước thiện như bố thí, 
giữ giới, tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ... 
thường trải qua ba giai đoạn tác ý: 


1- Pubba cetana: tác ý trước khi tạo thiện 
nghiệp. 

2- Muũca cetanã: tác ý đang khi tạo thiện 
nghiệp. 

3- Apara cetanã: tác ý sau khi đã tạo thiện 
nghiệp xong. 


Mỗi giai đoạn tác ý có một năng lực đặc biệt, 
đóng một vai trò quan trọng tạo nên thiện nghiệp 
và cho quả đặc biệt của thiện nghiệp ấy. 


* Muiíca cetana: tác ỷ đang khỉ tạo thiện 
nghiệp đóng vai trò quan trọng để tạo nên thiện 




368 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


nghiệp trong thiện tâm có tam nhân hay thiện tâm 
có nhị nhân. 

- Nếu tác ỷ thiện tâm đang khi tạo thiện 
nghiệp, phước thiện nào như: bố thí, giữ giới, tiến 
hành thiền định, tiến hành thiền tuệ... với đại thiện 
tâm họp với trí tuệ hiểu biết rõ nghiệp là của riêng 
mình, hoặc trí tuệ thiền tuệ, thì chắc chắn đại thiện 
tâm ấy có đủ tam nhân: vô tham, vô sân và vô si 
(trí tuệ), gọi là đại thiện tâm họp với trí hay gọi tam 
nhân thiện tâm. 

- Nếu tác ý thiện tâm đang khi tạo thiện 
nghiệp, phước thiện nào như bố thí, giữ giới, tiến 
hành thiền định, tiến hành thiền tuệ... với đại thiện 
tâm không họp với trí tuệ, không hiểu biết rõ 
nghiệp là của riêng mình, không có trí tuệ thiền 
tuệ, do đó, đại thiện tâm ấy chỉ có nhị nhân: vô 
tham và vô sân (không có vô si), gọi là đại thiện 
tâm không họp với trí hay gọi nhị nhân thiện tâm. 

Tam nhân thiện tâm và nhị nhân thiện tâm, mỗi 

loại thiện tâm có hai bậc: 

• • • 

- Ukkatthakusala: thiện tâm bậc cao. 

• • • • 

- Omakakusala: thiện tâm bậc thấp. 

1- Thiện tâm bậc cao như thế nào? 

Mỗi khi tạo thiện nghiệp, phước thiện nào như 
bố thí, giữ giới, tiến hành thiền định, tiến hành thiền 
tuệ... với tác ý thiện tâm trước khi tạo thiện nghiệp, 




NGHIỆP Lực - THIỆN TÂM 
• • • 


369 


tác ý đang khi tạo thiện nghiệp và tác ý sau khi đã 
tạo thiện nghiệp xong, thiện tâm trong sạch, không 
bị ô nhiễm bởi phiền não, do đó, thiện tâm này dầu 
là tam nhân thiện tâm hoặc nhị nhân thiện tâm gọi 
là thiện tâm bậc cao (ukkaịthakusala). 


2- Thiện tâm bậc thấp như thế nào? 

Mỗi khi tạo thiện nghiệp, phuớc thiện nào nhu 
bo thỉ, giữ giới, tiến hành thiền định, tiến hành 
thiền tuệ... với tác ý thiện tâm truớc khi tạo thiện 
nghiệp, đang khi tạo thiện nghiệp, sau khi đã tạo 
thiện nghiệp xong, với thiện tâm không trong sạch, 
bị ô nhiễm bởi phiền não, do đó, thiện tâm này dầu 
là tam nhân thiện tâm hoặc nhị nhân thiện tâm, gọi 
là thiện tâm bậc thấp (Omakakusala). 


Phân loại thiện tâm theo bậc: 

• • • 

Tam nhân thiện tâm và nhị nhân thiện tâm, mỗi 
thiện tâm có hai bậc. 

- Tam nhân thiện tâm bậc cao. 

- Tam nhân thiện tâm bậc thấp. 

- Nhị nhân thiện tâm bậc cao. 

- Nhị nhân thiện tâm bậc thấp. 

* Do nguyên nhân chính nào mà phân loại 
thiện tâm bậc cao - bậc thấp? 

Tác ỷ thiện tâm sau khi đã tạo thiện nghiệp 
xong là nguyên nhân chính, đóng vai trò quan trọng 




370 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


để phân loại thiện tâm bậc cao - thiện tâm bậc 
thấp. Bởi vì, tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong, 
đã hoàn thành xong thiện nghiệp trải qua thời gian 
lâu dài không hạn định, nên có nhiều năng lực hơn 
tác ý truớc khi tạo thiện nghiệp và tác ý đang khi 
tạo thiện nghiệp. Nhu vậy, tác ý truớc khi tạo thiện 
nghiệp, tác ý đang khi tạo thiện nghiệp, với đại 
thiện tâm không trong sạch, bị ô nhiễm bởi phiền 
não; nhung tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong 
với đại thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi 
phiền não; do đó, thiện tâm ấy thuộc loại thiện tâm 
bậc cao. 

Tác ý truớc khi tạo thiện nghiệp, tác ý đang khi 
tạo thiện nghiệp với thiện tâm trong sạch, không bị 
ô nhiễm bởi phiền não; nhung tác ý sau khi đã tạo 
thiện nghiệp xong với thiện tâm không trong sạch, 
bị ô nhiễm bởi phiền não; do đó thiện tâm ấy thuộc 
loạừhiện tâm bậc thấp. 

Quả của 4 loại thiện tâm 

Tam nhân thiện tâm, nhị nhân thiện tâm có quả 
tâm khác biệt nhau. Và thiện tâm bậc cao - thiện 
tâm bậc thấp cũng có quả tâm khác biệt nhau nhu 
sau: 

* Quả của tam nhăn thiện tăm bậc cao cho 
quả hai thời kỳ: 

- Thời kỳ tái sanh (paịisandhikãla): có 4 đại quả 
tâm hợp với tri tuệ, khi tái sanh làm nguòd, là nguời 




NGHIỆP Lực - THIỆN TÂM 
• • • 


371 


CÓ đủ tam nhân: vô tham, vô sân và vô si (trí tuệ) 
gọi là hạng người tam nhân (tihetukapuggala: 
người có quả tâm tái sanh hợp đủ 3 nhân: vô tham, 
vô sân, vô si)cỏ trí tuệ sáng suốt, hạng nguời cao 
quý, hoặc tái sanh làm chu thiên có trí tuệ trong cõi 
trời dục giới, là hạng chu thiên cao quý, có nhiều 
oai lực. 

- Thời kỳ sau khi đã tái sanh (pavattikãla): có 
8 đại quả tâm và 8 quả thiện vô nhân tâm, gồm 
cố 16 quả tâm, thuờng tiếp xúc những đối tuợng 
sắc, thanh, huơng, vị, xúc và pháp đáng hài lòng, ít 
có đối tuợng không đáng hài lòng. 

* Quả của tam nhân thiện tâm bậc thấp và nhị 
nhăn thiện tâm bậc cao cho quả hai thời kỳ: 

- Thời kỳ tái sanh: có 4 đại thiện tâm không 
hợp với tri tuệ, khi tái sanh làm nguời chỉ có nhị 
nhân: vô tham và vô sân (không có vô si) gọi là 
hạng người nhị nhân (dvihetukapuggala: người có 
quả tâm tái sanh hợp với 2 nhân: vô tham, vô 
sân) không có trí tuệ, hạng nguời trung bình; hoặc 
tái sanh làm chu thiên có nhị nhân, không có trí 
tuệ, trong cõi trời dục giới, không có nhiều oai lực. 

- Thời kỳ sau khỉ đã tái sanh: có 4 đại quả 
tâm không hợp với tri và 8 quả thiện vô nhân tâm, 
gồm cỏ 12 quả tâm, thuờng tiếp xúc những đối 
tuợng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trung bình, 
không đặc biệt. 




372 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


* Quả của nhị nhân thiện tâm bậc thâp cho quả 
hai thời kỳ: 

- Thời kỳ tái sanh: có 1 quả thiện vô nhân 
tâm gọi là suy xét tâm đồng sanh với xả, tái sanh 
làm hạng nguời vô nhân^^^ (ahetukapuggaỉa: người 
có quả tâm tái sanh không có nhân nào), là hạng 
nguời câm, điếc, đui mù, mất trí (điên) từ trong 
bụng mẹ, hoặc tái sanh làm chu thiên bậc thấp 
nhất (vinipãtika asurã) trong cõi trời Tứ đại thiên 
vuơng, loại chu thiên không có oai lực, thuờng hay 
quấy nhiễu nguời kém phuớc đức. 

- Thời kỳ sau khỉ đã tái sanh: có 8 quả thiện 
vô nhân tâm thuờng tiếp xúc những đối tuợng sắc, 
thanh, huơng, vị, xúc, pháp tầm thuờng nhất. 

Tác Ý Sau Aparacetanã là Aparãparacetanã 

Trong Chú giải còn khai triển aparacetanã: tác 
ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong, thêm một thời 
kỳ nữa gọi là aparãparacetanã: tác ý phát sanh sau 
tác ý aparacetanã. 

Aparãparacetanã: là tác ý phát sanh sau tác 
ý aparacetanã (tác ỷ sau khi đã tạo thiện nghiệp 
xong) sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm... 
mỗi khi niệm tuởng đến phuớc thiện bố thí, phuớc 


' Hạng người vô nhân là người khi tái sanh bằng quả thiện 
vô nhân tâm, là tâm không có nhân (không có vô tham, vô 
sân, vô si). 




NGHIỆP Lực - THIỆN TÂM 
• • • 


373 


thiện giữ giới, phước thiện tiến hành thiền định, 
phước thiện tiến hành thiền tuệ... mà mình đã từng 
tạo phước thiện ấy từ trước. 

- Mỗi khi niệm tưởng đến phước thiện ấy, tác ý 
phát sanh sau aparacetanã gọi là aparãpara- 
cetanã với thiện tâm trong sạch, không bị ô nhiễm 
bởi phiền não. Do đó, thiện tâm phát sanh sau sau 
ấy thuộc về thiện tâm bậc cao. 

- Mỗi khi niệm tưởng đến phước thiện ấy, tác ý 
phát sanh sau aparacetanã gọi là aparãpara- 
cetanã với thiện tâm không trong sạch, bị ô nhiễm 
bởi phiền não. Do đó, thiện tâm phát sanh sau sau 
ấy thuộc về thiện tâm bậc thấp. 

Phân loại thiện tâm theo aparacetanã và 
aparãparacetanã 

Aparãcetanã: là tác ý phát sanh sau khi đã tạo 
thiện nghiệp xong. 

Aparãparacetanã: là tác ý phát sanh sau 
aparacetanã. 

Thiện tâm bậc cao hoặc thiện tâm bậc thấp tùy 
thuộc vào aparacetanã và aparãparacetanã là chính. 

Để dễ phân biệt 2 loại tác ý này, đặt tên rằng: 

- Aparacetanã: gọi tên là trước, chữ trước ám 
chỉ aparacetanã. 




374 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Aparaparacetana: gọi tên là sau, chữ sau ám 
chỉ aparãparacetanã. 

Như vậy, phân loại thiện tâm theo aparã- 
cetanã và aparãparacetanã có 8 loại thiện tâm như 
sau: 

1- Tam nhân thiện tâm íru’ớ’c bậc cao - sau bậc cao. 

• • • 

2- Tam nhân thiện tâm íTíTỚt bậc cao - sau bậc thấp. 

3- Tam nhân thiện tâm íTíTỚt bậc thấp - sau bậc cao. 

4- Tam nhân thiện tâm íru’ớ’c bậc thấp - sau bậc thấp. 

5- Nhị nhân thiện tâm íTíTỚt bậc cao - sau bậc cao. 

• • • • 

6- Nhị nhân thiện tâm tru’ớ'c bậc cao - sau bậc thấp. 

7- Nhị nhân thiện tâm íru’ớ’c bậc thấp - sau bậc cao. 

8- Nhị nhân thiện tâm íru’ớ’c bậc thấp - sau bậc thấp. 

Giải thích 

- Tác ý đang khi tạo thiện nghiệp (munca- 
cetanã) vói đại thiện tâm họp với trí tuệ, gọi là tam 
nhân thiện tăm (tihetukakusala). 

- Tác ý đang khi tạo thiện nghiệp với đại thiện 
tâm không họp với trí, gọi là nhị nhãn thiện 
tâm (dvihetukakusala). 

- Tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp 
xong (apara-cetanã), với thiện tâm trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi phiền não, và tác ý phát sanh 
sau sau gọi là aparãparacetanã cũng với thiện tâm 
trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não. Do đó, 
thiện tâm này gọi là thiện tăm trước bậc cao - sau 
bậc cao (ukkutịhukkutthakusala). 




NGHIỆP Lực - THIỆN TÂM 
• • • 


375 


- Tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong 
(aparacetanã) với thiện tâm trong sạch, không bị 
ô nhiễm bởi phiền não; nhưng tác ý phát sanh sau 
sau gọi là aparãpamcetanãvới thiện tâm không 
trong sạch, bị ô nhiễm bởi phiền não. Do đó, thiện 
tâm này gọi là thiện tâm trước bậc cao - sau bậc 
thấp (ukkutthomakakusala). 

- Tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong 
(aparacetanã) với thiện tâm không trong sạch, bị ô 
nhiễm bởi phiền não, nhưng tác ý phát sanh sau sau 
gọi là aparãparacetanãvới thiện tâm trong sạch, 
không bị ô nhiễm bởi phiền não. Do đó, thiện tâm 
này gọi là thiện tâm trước bậc thấp - sau bậc 
cao (omakukkatthakusala). 

- Tác ý sau khi đã tạo thiện nghiệp xong 
ịaparacetanã) với thiện tâm không trong sạch, bị ô 
nhiễm bởi phiền não, và tác ý phát sanh sau sau gọi 
là aparãparacetanã với thiện tâm không trong 
sạch, bị ô nhiễm bởi phiền não. Do đó, thiện tâm 
này gọi là thiện tâm trước bậc thấp - sau bậc 
thấp ịomakomakakusala). 

Quả của 8 loại thiện tâm 

* Quả của: 

- Tam nhân thiện tâm trước bậc cao - sau bậc 

cao. 

- Tam nhân thiện tâm trước bậc cao - sau bậc 

thấp. 




376 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Cả hai loại thiện tâm này, xét vê thiện tâm cho 
quả thời kỳ tái sanh và thời kỳ sau khi tái sanh, giống 
như tam nhân thiện tâm bậc cao (đã trình bày ở phần 
trước, trang 327). 

Xét về chúng sinh: Người hoặc chư thiên 
về sắc thân hoặc tâm tiếp xúc những đối tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì tam nhân thiện tâm 
trước bậc cao - sau cũng bậc cao có quả báu cao 
quý, vi tế đặc biệt hơn tam nhân thiện tâm trước 
bậc cao - sau bậc thấp. 

* Quả của: 

- Tam nhân thiện tâm trước bậc thấp - sau bậc 
cao. 

- Tam nhân thiện tâm trước bậc thấp - sau bậc 
thấp. 

- Nhị nhân thiện tâm trước bậc cao - sau cũng bậc 
cao. 

- Nhị nhân thiện tâm trước bậc cao - sau bậc thấp. 

• • • • ^ 

Cả 4 loại thiện tâm này, xét về thiện tâm cho 
quả thời kỳ tái sanh và thời kỳ sau khi tái sanh, 
giống như tam nhân thiện tâm bậc thấp và nhị nhân 
thiện tâm bậc cao. 

Xét về chúng sinh: người hay chư thiên về sắc 
thân và tâm tiếp xúc những đối tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, thì tam nhân thiện tâm trước 
bậc thấp - sau bậc cao; nhị nhân thiện tâm trước 
bậc cao - sau bậc cao, có quả báu đặc biệt hơn tam 
nhân thiện tâm trước bậc thấp - sau bậc thấp. 




NGHIỆP Lực - THIỆN TÂM 
• • • 


377 


* Quả của: 

- Nhị nhân thiện tâm trước bậc thấp - sau bậc cao. 

• • •í • 

- Nhị nhân thiện tâm trước bậc thấp - sau bậc 
thấp. 

Cả hai loại thiện tâm này, xét về thiện tâm cho 
quả thời kỳ tái sanh và thời kỳ sau khi tải sanh giống 
nhu nhị nhân thiện tâm bậc thấp. 

Xét về chúng sinh: nguời hay chu thiên về sắc 
thân và tâm tiếp xúc những đối tuợng sắc, thanh, 
huơng, vị, xúc, pháp, thì nhị nhân thiện tâm truớc 
bậc thấp - sau bậc cao có giá trị quả báu đặc biệt 
hơn nhị nhân thiện tâm truớc bậc thấp - sau bậc 
thấp không đáng kể. 

Tóm lại, phân loại các bậc thiện tâm này do 
năng lực của tác ý (cetanã) tạo thiện nghiệp. Cho 
nên, tác ý đóng vai trò hệ trọng tạo nghiệp bằng 
thân, bằng khẩu, bằng ý, rồi phân loại các thiện tâm 
và quả của thiện tâm ấy do năng lực 
của nghiệp. Ngoài nghiệp ra, không có một Đấng 
Toàn Quyền, Toàn Năng nào thuởng hoặc phạt 
chúng sinh; nếu thật có Đấng toàn quyền, toàn 
năng ấy, đó chính là nghiệp của chính mình đã tạo, 
không có một ai khác. 

Đức Phật dạy về nghiệp trong bài Kinh Quán 
Tuởng rằng: 

“Kammassako’mhỉ kammadãyãdo kammayoni 
kammabandhu kammapatỉsarano, yam kammatn 




378 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


karissami kalyanam va papakam va, tassa dayado 
bhavissãmi”^^\ 

“Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sanh ta ra, 
nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi 
nương nhờ của ta, ta tạo nghiệp nào: là thiện 
nghiệp hoặc bất thiện nghiệp (ác nghiệp) ta sẽ là 
người thừa hưởng quả của thiện nghiệp hoặc bất 
thiện nghiệp ẩy 

Tất cả của cải trong đời đều làcíỉa chung, 
người nào có phước thì người ấy tạm thời làm chủ, 
duy chỉ có nghiệp (thiện nghiệp, ác nghiệp) mới thật 
là của riêng mình mà thôi. Cho nên, mỗi người phải 
hết sức thận trọng chọn lựa cho mình mọi thiện 
nghiệp và hết sức thận trọng tránh xa mọi ác 
nghiệp, bởi vì, chỉ có nghiệp mới thật của riêng 
mình mà thôi. 

Nên có đức tin rằng: 

- Thiện nghiệp cho quả an lạc. 

- Bất thiện nghiệp (ác nghiệp) cho quả khố. 

Nên hiểu rõ rằng trong đời sống hằng ngày của 
mỗi chúng sinh nói chung, mỗi người nói riêng 
phải biết gìn giữ thân, khẩu, ý cho được trong sạch, 
không để phiền não làm ô nhiễm. 


' Bộ Aủguttaranikaya, phần Dasakanipata, kinh Pabbajita- 
abhinhasutta. 




NGHIỆP Lực - THIỆN TÂM 
• • • 


379 


Nên biết rằng mỗi khi hành động bằng thân, 
hoặc nói bằng khẩu hoặc nghĩ bằng ý, với tác ý 
thiện, thì tạo nên thiện nghiệp; với tác ý bất thiện, 
thì tạo nên bất thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. 

Thiện nghiệp sanh trong thiện tâm, bất thiện 
nghiệp hoặc ác nghiệp sanh trong bất thiện tâm 
hoặc ác tâm. Khi thiện tâm phát sanh thì ác tâm 
không sanh; khi ác tâm phát sanh thì thiện tâm 
không sanh, chỉ trừ khi nằm ngủ say không có 
mộng, khi ấy mới thật không có thiện tâm, cũng 
không có ác tâm, vì lúc ấy chỉ có quả tâm mà thôi; 
còn như nằm ngủ thay mộng rõ ràng như thật, lộ 
trình tâm mộng ấy có thể là thiện tâm, hoặc bất 
thiện tâm (ác tâm), song tác ỷ thiện tâm hoặc bẩt 
thiện tâm trong khi mộng không có năng lực 
như tác ý lúc tỉnh ngủ. Cho nên, thiện tâm hay bất 
thiện tâm (ác tâm) trong lộ trình tâm mộng không 
có khả năng cho quả thời tái sanh, nếu có chỉ cho 
quả thời kỳ sau khi đã tái sanh rồi. 

Vì vậy, mỗi khi chúng ta chủ động tạo nghiệp, 
thì nên cố gắng tạo thiện nghiệp, với thiện tâm hợp 
với trí tuệ, trong sạch hoàn toàn suốt 3 giai đoạn: 
trước khi tạo thiện nghiệp, đang khi tạo thiện 
nghiệp và sau khi đã tạo thiện nghiệp xong, không 
bị ô nhiễm bởi phiền não, để có được tam nhân 
thiện tâm bậc cao nhất, có quả báu cao nhất. 




380 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nhận Xét về Nghiệp 

Quả của nghiệp (kammaphala) là một trong 
bốn pháp “bất khả tư nghi” (acinteyya) không thể 
suy nghĩ, tư duy về quả này là do nghiệp nào, v.v... 
Người Phật tử có đức tin chân chánh nơi Đức Phật, 
Đức Pháp, Đức Tăng, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, tin rằng: 

- Thiện nghiệp cho quả an lạc. 

- Bất thiện nghiệp hoặc ác nghiệp cho quả kho. 

Hay nói cách khác: 

Sự an lạc là quả của thiện nghiệp. 

Sự khổ não là quả của ác nghiệp. 

Và có chánh kiến sơ đẳng gọi kammassakatã- 
sammãdiịthi: chánh kiến thay đúng, hiếu đúng thiện 
nghiệp, bất thiện nghiệp (ác nghiệp) đã tạo rồi là của 
riêng mình không liên quan đến người khác. 

Thật vậy, mỗi chúng sinh có nghiệp riêng của 
mình; nhu khi tác ý thiện nghiệp, mỗi người đều 
khác nhau, cho nên, quả của nghiệp cũng khác 
nhau. Dù hai người sinh đôi, cùng giờ, cùng tháng, 
cùng năm, xét về thân thể có phần giống nhau, 
song xét về tâm tánh thì không giống nhau, do bởi 
mỗi người mỗi nghiệp. 

- Xét về nghiệp là của riêng mình, không liên 
quan đến người khác, nghĩa là: người nào tạo thiện 
nghiệp nào, nếu thiện nghiệp ấy cho quả, người 




NGHIỆP Lực - THIỆN TÂM 
• • • 


381 


ấy hưởng được mọi sự an lạc trong cuộc đời với 
nhiều hình thức khác nhau, trong kiếp hiện tại lẫn 
nhiều kiếp vị lai lâu dài. Ngược lại, tạo ác 
nghiệp nào, nếu ác nghiệp ấy cho quả, người ấy 
phải chịu mọi sự khổ trong cuộc đời với nhiều hình 
thức khác nhau, trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp 
vị lai lâu dài. 

- Xét về quả của nghiệp không chỉ riêng mình, 
mà còn ảnh hưởng đến người khác, chúng sinh 
khác, nghĩa là: Người nào đang hưởng quả tốt của 
phước thiện bố thí do mình đã tạo, người ấy được 
giàu sang phú quý, có nhiều tiền, nhiều của, nhà 
cao, cửa rộng, có xe cộ... còn có chức trọng quyền 
cao... không chỉ riêng một mình người ấy hưởng 
được mọi tiện nghi, thân an lạc; mà còn nhiều 
người thân trong gia đình, bà con thân bằng quyến 
thuộc, bạn bè, thậm chí đến những người khác, 
chúng sinh khác cũng hưởng được mọi tiện nghi, 
thân an lạc trong cuộc đời của họ. 

Ngược lại, người nào đang chịu quả xấu của ác 
nghiệp do mình đã tạo, người ấy đang chịu mọi 
cảnh khổ, bịnh hoạn ốm đau, những căn bệnh nan 
y, bại liệt..., những tội lỗi, cảnh tù đày... không chỉ 
riêng một mình người ấy chịu khổ, mà còn liên luỵ 
đến những người thân trong gia đình phải chịu khổ 
nữa. 




382 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Tất cả mọi chúng sinh trong ba giới^^^ gồm có 
31 cõi, có 4 loài chúng sinh^^^: 

* Những chúng sinh gọi là chư thiên cõi dục 
giới, phạm thiên cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, chỉ 
có thiện nghiệp có cơ hội cho quả an lạc, những 
chư thiên hưởng quả an lạc của phước thiện mà 
mình đã tạo, phạm thiên hưởng quả an lạc của bậc 
thiền sở đắc của mình. 

* Những chúng sinh cõi địa ngục, atula, ngạ 
quỷ chỉ có ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ, những 
hạng chúng sinh ấy chịu quả khổ do ác nghiệp của 
mình đã tạo. 

* Có một số loài súc sinh như: chó, mèo, ngựa, 
voi... dầu tái sanh do quả của ác nghiệp, song sống 
chung với loài người, có khi thiện nghiệp của 
chúng đã tạo từ kiếp trước cho quả, nên chúng 
hưởng được quả an lạc như: có vật thực đầy đủ, có 
chỗ ở đàng hoàng,... thậm chí còn có người săn sóc 
chúng. 

* Riêng về con người, khi thì thiện nghiệp cho 
quả an lạc, khi thì ác nghiệp cho quả khổ, tuỳ theo 
nghiệp nào có cơ hội cho quả. 

Nghiệp nào cho quả, đó là điều không sao biết 
trước được, chúng ta chỉ biết quả an lạc, và quả 


' Ba giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

^ Bốn loài chúng sinhiThai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hoá sinh. 




NGHIỆP Lực - THIỆN TÂM 
• • • 


383 


khổ hiện hữu trong cuộc đời của mỗi nguời khác 
nhau nhu: 

- Có số nguời thời ấu niên đuợc huởng sự an 
lạc, đến thời trung niên và lão niên chịu khổ cực. 

- Có số nguời thời ấu niên và thời trung niên 
đuợc huởng sự an lạc, đến thời lão niên chịu khổ 
cực. 

- Có số nguời thời ấu niên, thời trung niên và 
thời lão niên đều đuợc huởng sự an lạc. 

- Có số nguời thời ấu niên chịu khổ cực, đến 
thời trung niên và lão niên đuợc huởng sự an lạc. 

- Có số nguời thời ấu niên và thời trung niên 
chịu khổ cực, đến thời lão niên mới đuợc huởng sự 
an lạc. 

- Có số nguời thời ấu niên, thời trung niên và 
thời lão niên đều chịu khổ cực. 

- Có số nguời trong cuộc sống khi thì khổ cực, 
khi thì an lạc, khi thì giàu có, khi thì nghèo khổ 

v.v... 

Tất cả mọi truờng hợp nhu trên đều do nghiệp 
và quả của nghiệp, hoàn toàn không phải số phận, 
hay định mệnh nào an bài cả. Sự thật, chỉ do 
nghiệp: thiện nghiệp, ác nghiệp mà chính mình đã 
tạo trong kiếp hiện tại, hoặc từ nhiều kiếp quá khứ, 
nay đến lúc cho quả của nghiệp ấy. 




384 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Nêu thiện nghiệp có cơ hội cho quả tôt lành, 
thì đem lại sự an lạc trong đời sống của mình. 

- Nếu ác nghiệp có cơ hội cho quả xấu, thì đem 
lại sự khổ cực trong đời sống của mình. 

Ngoài nghiệp và quả của nghiệp ra, không có 
một ai có quyền năng ban thuởng cho mình đuợc 
huởng sự an lạc, hoặc hành phạt mình phải chịu 
khổ cực... 

Nguời khác và môi truờng bên ngoài cũng 
chính do năng lực của nghiệp tạo nên để thích nghi 
với sự cho quả của nghiệp ấy mà thôi. 

Nhu vậy, công minh của nghiệp mà xét: 

Sự thật, nguời khác đối xử tốt với mình, đó 
chính là do nhờ năng lực của thiện nghiệp của 
mình đang trong thời kỳ cho quả tốt, nên khiến cho 
họ có thái độ, đối xử tử tế, phục vụ tận tình... để 
làm cho mình đuợc huởng mọi sự an lạc. 

Và nguời khác đối xử xấu với mình, đó cũng 
chính là do năng lực của ác nghiệp của mình đang 
trong thời kỳ cho quả xấu, nên khiến cho họ có thái 
độ đối xử tệ hại, tàn nhẫn... để làm cho mình phải 
chiu bao nhiêu nỗi khổ cuc. 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


385 


Quả Của Ác Nghiệp - Thiện Nghiệp 

* Quả của ác nghiệp 

Quả ác nghiệp của một người có thể ảnh hưởng 
làm khổ đến những người gần gũi thân cận. 

Ví dư: 

Tích Ngài Đại Đức Losakatissa trong câu 
chuyện tiền thân Losakatissajãtaka^^^ được tóm 
lược như sau: 

Kiếp hiện tại của Ngài Đại Đức Losakatissa là 
bậc Thánh A-ra-hán, mà suốt cuộc đời của Ngài 
kể từ khi đầu thai vào lòng mẹ, khi sanh ra đời, 
cho đến khi Ngài tịch diệt Niết Bàn, thường phải 
chịu đói khát, chỉ có một lần trước khi tịch diệt 
Niết Bàn, Ngài được Đức Thầy Tế độ là Ngài Đại 
Đức Sãriputta đi khất thực về cho Ngài độ một lần 
ngon lảnh no đủ, nhưng không phải là món vật 
thực, mà là một món thuốc gọi là Catumadhura^^^ 
phát sanh do năng lực phước thiện của Ngài Đại 
Đức Sãriputta. Sau khi độ xong, Ngài tịch diệt 
Niết Bàn, chấm dứt mọi cảnh khổ tử sanh luân hồi 
trong tam giới. 


^ Bộ Jãtaka, tích Losakajãtaka. 

^ Món Catumadhura là một món thuốc làm bằng 4 chất: bơ 
lỏng + mật ong + dầu mè + đuờng thốt nốt, đuợc Đức Phật 
cho phép Sa di, Tỳ khưu có bệnh dùng thời gian sau ngọ 
(quá 12 giờ trưa). 



386 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Vậy, do quả của ác nghiệp nào, khiên cho Ngài 
phải chịu đói khát như thế? 

Tiền kiếp của Ngài Losakatissa trong thời kỳ 
Đức Phật Kassapa, Ngài là một vị Tỳ khưu chủ 
chùa. Một hôm, có một vị Tăng khách là bậc 
Thánh A-ra-hán đến vùng ấy, người thí chủ hộ độ 
ngôi chùa nhìn thấy vị Tăng khách, phát sanh đức 
tin trong sạch nơi vị Tăng khách, để bát cúng 
dường vật thực xong thỉnh vị Tăng khách đến nghỉ 
tại ngôi chùa. Vị Tỳ khưu chủ chùa tiếp đón có vẻ 
không hài lòng với vị Tăng khách. Chiều hôm ấy, 
người thí chủ hộ độ chùa đến thăm vị khách Tăng, 
kính thỉnh Ngài cùng với vị Tỳ khưu chủ chùa hôm 
sau đến tư gia để cúng dường vật thực. 

Vị Tỳ khưu chủ chùa phát sanh lòng ganh tị, 
nên sáng hôm sau, làm bộ dùng ngón tay đánh 
chuông, gõ cửa, rồi một mình đến nhà người thí 
chủ. Người thí chủ hỏi về vị Tăng khách, vị Tỳ 
khưu chủ chùa nói xấu vị Tăng khách đủ điều. 
Người thí chủ vốn có đức tin trong sạch nơi vị 
Tăng khách, nên sau khi cúng dường vật thực ngon 
lành đến vị Tỳ khưu chủ chùa xong, để trong bát 
một phần gởi về cúng dường vị Tăng khách. Trên 
đường đi về chùa, vị Tỳ khưu chủ chùa nghĩ 
rằng: “Neu đem vật thực ngon lành này về cho vị 
khách Tăng ẩy, thì dầu lôi y ra khỏi chùa, y cũng 
không chịu đi; tốt hơn, ta nên đố bỏ bát vật thực 
này ”. Vị Tỳ khưu chủ chùa đã thực hiện ý định ấy, 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


387 


khi về đến chùa, không nhìn thấy vị khách Tăng 
nữa, vị Tỳ khưu chủ chùa hối hận việc làm tội lồi 
của mình. Sau khi chết, do ác nghiệp ấy cho quả tái 
sanh sa đoạ vào cõi địa ngục, khi mãn nghiệp cõi 
địa ngục, do năng lực ác nghiệp còn du sót, tái 
sanh làm dạ xoa, làm chó..., dầu đuợc tái sanh làm 
nguời cũng trong gia đình nghèo khổ cùng cực. 


Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu thân của vị Tỳ khuu chủ chùa, do 


thiện nghiệp cho quả tái sanh làm nguời trong xóm 
1.000 gia đình dân chài, nhung ác nghiệp tiền kiếp 
của Ngài cho quả khiến 1.000 gia đình dân chài 
chịu cảnh đói khổ. ông truởng xóm dân chài đoán 
biết có nguời Kãlakaụụĩ: người xúi quẩý^^ trong 


xóm mình, nên ông chia dân trong xóm ra làm hai 


nhóm. Nhóm 500 gia đình có nguời mẹ mang thai 
Ngài chịu cảnh đói khổ, còn nhỏm 500 gia đình kia 
vẫn làm ăn bình thuờng. Từ đó, nhóm 500 gia dinh 
có nguời mẹ mang thai Ngài chia ra làm 2, mỗi 
nhóm 250 gia đình, và cứ thế chia làm 2, làm 2.... 
Cuối cùng còn 2 gia đình, lại chia làm 2 nữa, nhu 


vậy, chỉ có gia đình có nguời mẹ mang thai Ngài 
đói khổ cho đến khi đủ tháng, nguời mẹ sanh Ngài 
ra. Cha mẹ của Ngài vất vả khổ cực lắm mới nuôi 
Ngài lớn lên 7 tuổi. Một hôm, nguời mẹ dẫn Ngài 


' Người xúi quấy: người có ác nghiệp của mình cho quả, làm 
ảnh hưởng xấu đến người khác. 




388 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đi xin ăn, trao cho Ngài một cái bát đi xin, rôi 
người mẹ trốn đi, bỏ Ngài một mình bơ vơ đói khổ. 

Khi ấy, Ngài Đại Đức Sãriputta nhìn thấy 
Ngài, phát sanh tâm bi mẫn đến cứu giúp Ngài, dẫn 
Ngài về cho làm lễ xuất gia Sa di. yề sau, đủ 20 
tuổi làm lễ nâng lên bậc Tỳ khưu. Dầu Ngài là bậc 
xuất gia, nhưng mỗi khi đi khất thực thường được 
rất ít vật thực, nên thường chịu cảnh đói khổ. Song 
Ngài tinh tấn tiến hành thiền tuệ chứng đắc đến A- 
ra-hán Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh Quả, trở thảnh 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, do nhờ pháp hạnh 
ba-la-mật từ kiếp trước. Tuy vậy, suốt cuộc đời của 
Ngài từ khi đầu thai, sanh ra đời, cho đến trước khi 
tịch diệt Niết Bàn Ngài vẫn thường chịu cảnh đói 
khổ, bởi do quả của ác nghiệp ngăn cản vật thực 
của bậc Thánh A-ra-hán. 

* Quả của thiện nghiệp 

Quả thiện nghiệp của một người có ảnh hưởng 
tốt đến nhiều người gần gũi thân cận. 

Ví du: 

Tích Ngài Đại Đức Sĩvali^^^: 

Ngài Đại Đức Sĩvali là con của Công chúa 
Suppavãsã và hoàng tử Mahãli xứ Koliya. 


Bộ Aủguttaranikãya, phân Etadagga, bộ Theragãthã. 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


389 


Từ khi Ngài tái sanh vào lòng mẹ, mỗi ngày 
Công chúa Suppavãsã thường được mọi người đem 
lễ vật đến dâng cho bà nhiều vô kể, những lợi lộc 
phát sanh đến cho bà và cho những người xung 
quanh. 

Một trường họp hi hữu chưa từng có, đó là mẹ 
của Ngài mang thai Ngài suốt 7 năm vẫn bình an như 
thường, mỗi ngày lọd lộc mỗi tăng trưởng cho bà và 
những người xung quanh. Nhưng bước sang 7 ngày 
kế tiếp, bà cảm thấy đau khổ cùng cực bởi thai nhi. 

Công chúa Suppavãsã vốn là người cận sự nữ 
có đức tin noi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, vì 
thế bà nghĩ rằng: “Trước khi chết muốn làm phước 
thiện bổ thỉ đến Đức Phật cùng chư Đại Đức 
Tăng ”, bà thưa ý muốn ấy với phu quân. 

Hoàng tử Mahãli đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Đại Đức Tăng làm 
phước thiện bố thí theo nguyện vọng của phu nhân. 

Đức Thế Tôn thấy rõ biết rõ quả ác nghiệp của 
thai nhi và người mẹ đã mãn, Ngài chúc an lành 
đến Công chúa và thai nhi rằng: 

- Chúc Công chúa Suppavãsã xứ Kolỉya được 
an lành, hạ sanh hài nhi được dễ dàng, an toàn. 

Đức Thế Tôn chúc lành xong, tại cung điện, 
Công chúa Suppavãsã hạ sanh công tử dễ dàng, 
như nước trong bình đổ ra, trước khi hoàng tử 
Mahãli về đến. 




390 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Nhìn thây công tử mặt mày khôi ngô tuân tú, 
do quả phuớc thiện đầy đủ của Ngài, bà cảm thấy 
vô cùng vui mừng, sung suớng. 

Sự ra đời của Ngài làm cho hoàng tộc cũng nhu 
dân chúng trong xứ Koliya dập tắt ngay sự nóng lòng 
lo sợ cho sanh mạng Công chúa Suppavãsã và công 
tử, đem lại sự mát mẻ an lạc cho tất cả mọi nguời nên 
đặt tên Ngài là Sĩvalt mát mẻ an lạc. 

Công chúa Suppavãsã cho nguời đến hầu đảnh 
lễ Đức Thế Tôn, bắt đầu từ hôm sau kính thỉnh 
Đức Thế Tôn cùng 500 chu Đại Đức Tăng làm 
phuớc hạnh phúc an lành sanh con suốt 7 ngày. 

Công tử Sĩvali sanh ra mau lớn lạ thuờng, biết 
đi, đứng, ngồi, nằm, biết ăn uống, nói chuyện; đặc 
biệt có trí tuệ hiểu biết thật phi thuờng. 

Đức Phật cùng chu Đại Đức Tăng ngự đến 
cung điện của Công chúa Suppavãsã và hoàng tử 
Mahãli trai Tăng suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức 
Thế Tôn truyền dạy Ngài Đại Đức Sãriputta thuyết 
pháp. Ngài Đại Đức Sãriputta thuyết pháp nói 
về sự khố sanh và sự tái sanh là khố. Công tử 
Sĩvali lắng nghe và thấu hiểu nỗi khổ sanh một 
cách sâu sắc, mà chính công tử đã phải chịu khổ 
trong bụng mẹ suốt bảy năm lẻ bảy ngày. 

Khi ấy, Ngài Đại Đức Sãriputta bèn hỏi công 
tử Sĩvali rằng: 

- Này con, nằm trong bụng mẹ lâu đến 7 năm 
lẻ 7 ngày, con cảm thấy khố nhiều có phải không? 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


391 


- Kinh bạch Ngài Đại Đức, dạ, phải! Con cảm 
thay kho nhiều lắm! 

- Như vậy, con có muốn xuất gia giải thoát khổ 
không? 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Đức, nếu cha mẹ con cho 
phép, thì con sẽ xuất gia. 

Nghe thấy con mình đang nói chuyện với Ngài 
Đại Đức Sãriputta, Công chúa Suppavãsã vô cùng 
hoan hỉ. Bà và hoàng tử Mahãli cho phép công tử 
Sĩvali xuất gia, xin Ngài Đại Đức Sãriputta từ bi tế 
độ. 

Ngài Đại Đức Sãriputta dẫn công tử Sĩvali về 
chùa, Ngài dạy đề mục thiền định căn bản niệm thể 
trược trong thân; tóc, lông, móng, răng, da, và dạy 
pháp hành thiền tuệ để giải thoát khổ tái sanh. 

Sau khi thọ giáo lời dạy của thầy tế độ, Ngài 
Đại Đức Sãriputta, giới tử Sĩvali đuợc Ngài Đại 
Đức Mahãmoggallãna bắt đầu cạo tóc, trong khi 
cạo tóc, giới tử Sĩvali tiến hành thiền định căn bản, 
rồi tiến hành thiền tuệ, biết rõ khổ tái sanh của 
danh pháp sắc pháp, chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc từ Nhập Luu Thánh Đạo - Nhập 
Luu Thánh Quả; tuần tự chứng đắc đến A-ra-hán 
Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh Quả, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông... trong buổi lễ cạo tóc xong, rồi giới tử 
Sĩvali làm lễ thọ Sa di. 




392 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Kê từ ngày Đại Đức Sĩvali trở thảnh Sa di, 
hằng ngày không những các hàng cận sự nam, cận 
sự nữ đem 4 thứ vật dụng đến cúng dường cho 
Ngài cùng chư Đại Đức Tăng, mà còn chư thiên, 
Long vương... cũng đem những thứ vật dụng cúng 
dường nữa. 

Từ đó về sau, những thứ vật dụng phát sanh 
đến chư Đại Đức Tăng càng ngày càng dồi dào 
sung túc, mà trước đây chưa từng có. 

Ngài Đại Đức Sa di Sĩvali tròn 20 tuổi, làm lễ 
nâng lên bậc Tỳ khưu, 4 thứ vật dụng lại càng phát 
sanh dồi dào đến chư Tỳ khưu Tăng. Hễ mỗi khi có 
đoàn chư Tăng đông đảo phải đi tế độ chúng sinh 
từ xứ này sang xứ khác, trên con đường dài đi qua 
những nơi hẻo lánh, dân cư thưa thớt, hoặc không 
có; nhưng nếu có Ngài Đại Đức Sĩvali đi cùng 
đoàn, thì 4 thứ vật dụng đầy đủ sung túc phát sanh 
đến chư Đại Đức Tăng; đều là do nhờ năng lực 
phước thiện của Ngài, khiến cho chư thiên hoá ra 
xóm làng, thị thành dân cư đông đúc cúng dường y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến 
chư Đại Đức Tăng. Khi đoàn chư Đại Đức Tăng đi 
khỏi nơi ấy, thì xóm làng kia biến mất. 

Một hôm, chư Tỳ khưu hội họp bàn về Ngài Đại 
Đức Sĩvali có nhiều tài lộc đặc biệt, không chỉ phát 
sanh đến Ngài, mà còn đến cả chư Tỳ khưu Tăng dù 
nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ sung túc. Thật 
là điều phi thường! Không những các hàng cận sự 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP _^ 

nam, cận sự nữ đem 4 thứ vật dụng đến cúng 
dường Ngài, mà còn có cả chư thiên, Long vưong... 
cũng đem 4 thứ vật dụng đến cúng dường Ngài 
cùng tất cả chư Tỳ khưu Tăng nữa. 

Chư Tỳ khưu đang bàn về tài lộc đặc biệt của 
Ngài Đại Đức Sĩvali, khi ấy Đức Thế Tôn vừa ngự 
đến, bèn hỏi: 

- Các con đang bàn về chuyện gì vậy? 

Chư Tỳ khưu bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn 
về quả phước thiện đặc biệt của Đại Đức Sĩvali. 

Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn chủ trì buổi hội chư 
Tỳ khưu Tăng, tuyên dưong Ngài Đại Đức Sĩvali 
cho các hàng đệ tử biết rằng: 

- Etadaggarn bhikkhave mama Sãvakãnarn 
lãbhĩnam yadỉdam Sĩvalỉ^^K 

- Này chư Tỳ khưu, Sĩvali là bậc Thánh Đại 
Thanh Văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
Thanh Văn đệ tử của Như Lai. 

Ngài Đại Đức Sĩvali là bậc Thánh đại Thanh 
Văn có tài lộc bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức 
Phật Gotama, đó là kết quả thành tựu nguyện vọng 
của Ngài đã từng phát nguyện từ thời Đức Phật 
Pudumuttara trong quá khứ. 


Bộ Aủguttaranikãya, phân Etadagga. 




394 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Trong quá khứ, thời kỳ Đức Phật Padumuttara 
xuất hiện trên thế gian, cách 100 ngàn đại kiếp trái 
đất của chúng ta, tiền thân của Đại Đức Sĩvali là 
một nguời cận sự nam trong gia đình giàu có. Một 
hôm, đến chùa nghe Đức Phật Padumuttara thuyết 
pháp, khi ấy, Đức Phật Padumuttara tuyên duơng 
một nguời đệ tử tên Sudassana là bậc Thánh đại 
Thanh Văn có tài lộc bậc nhất trong hàng đệ tử của 
Ngài, nguời cận sự nam , tiền thân của Đại Đức 
Sĩvali, nhìn thấy Đại Đức Sudassana, liền phát sanh 
thiện tâm trong sạch, có nguyện vọng muốn trở 
thành bậc Thánh đại Thanh Văn có tài lộc bậc nhất 
trong hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật vị lai. 

Ngay sau đó, nguời cận sự nam ấy đến hầu 
đảnh lễ, cung kính thỉnh Đức Phật cùng 500 chu 
Tỳ khuu Tăng đến nhà để làm phuớc bố thí suốt 7 
ngày. Đức Phật Padumuttara làm thinh nhận lời. 

Nguời cận sự nam ấy làm phuớc thiện bố thí 
những món vật thực ngon lành suốt 7 ngày, đến 
ngày thứ 7, còn cúng duờng tam y đến Đức Phật 
cùng 500 vị Tỳ khuu Tăng, niỗi vị một bộ. Sau khi 
dâng tam y xong, ông đến hầu đảnh lễ Đức Phật, 
rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, phước thiện bổ thi 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không cầu 
mong gì khác hơn là muốn trở thành bậc Thánh đại 
Thanh Văn có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh 
Văn đệ tử của Đức Phật vị lai, như ngôi vị cao quỷ 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


395 


của Đại Đức Sudassana bậc Thảnh đại Thanh Văn 
của Đức Thế Tôn bây giờ. 

Đức Phật Padumuttara dùng trí tuệ vị lai kiến 
minh thấy rõ nguyện vọng của vị thiện nam này sẽ 
thành tựu trong kiếp vị lai, nên thọ ký rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, kể từ kiếp trái đất này, 
trong vị lai sẽ trải qua 100 ngàn đại kiếp trái đất, 
đến kiếp trái đất Bhaddakappa, có Đức Phật 
Gotama^^^ xuất hiện trên thế gian, khỉ ấy, vị thiện 
nam này tải sanh làm người nam trong hoàng tộc, 
từ bỏ nhà xuất gia, sẽ trở thành bậc Thánh đại 
Thanh Văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama, như 
Sudassana bậc Thánh đại Thanh Văn của Như Lai 
bây giờ. 

Lắng nghe lời thọ ký của Đức Phật 
Padumuttara, vị thiện nam vô cùng hoan hỉ tạo 
phuớc thiện bố thí 4 thứ vật dụng đến Đức Phật 
cùng chu Đại Đức Tăng đến trọn đời. 

Trong vòng tử sanh luân hồi, do phuớc thiện 
cho quả đuợc tái làm chu thiên trong các tầng trời, 
hoặc khi tái sanh làm nguời tâm thuờng hoan hỉ tạo 
phuớc thiện bố thí ít có nguời nào sánh đuợc. 


' Từ Đức Phật Padumuttara đến Đức Phật Gotama trải qua 
100 ngàn đại kiếp trái đất và trải qua 15 Đức Phật xuất hiện 
trên thế gian. 




396 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Cho nên, kiếp nào cũng không hề bị sa đọa vào 4 
cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh). 


Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu thân của vị thiện nam, do thiện nghiệp 
cho quả tái sanh vào lòng Công chúa Suppavãsa xứ 
Koliya nhu ở đoạn đầu. 


Thiện nghiệp, ác nghiệp là riêng của mình, còn 
quả của thiện nghiệp, ác nghiệp không chỉ riêng 
cho mình, mà còn có ảnh huởng đến nguời khác, 
chúng sinh khác. 

Do quả ác nghiệp nào khiến cho Ngài phải chịu 
nằm trong bụng mẹ chịu khố suốt 7 năm lẻ 7 ngày? 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Sĩvalỉ phải chịu khổ do quả 
ác nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ! 

Trong thời quá khứ, tiền kiếp của Sĩvali là Thái 
tử của Đức vua trị vì kinh thảnh Barãụasi, khi phụ 
vuong băng hà, Thái tử lên ngôi vua. Lúc ấy, có 
Đức vua láng giềng muu toan kéo quân đến chiếm 
thành Barãụasi, trên đuờng tiến quân, vị vua ấy lập 
doanh trại cho quân nghỉ đêm. 

Đức vua kinh thảnh Barãụasi hay tin, bèn bàn 
tính với Hoàng thái hậu tìm cách ngăn cản quân 
xâm luợc, rồi đem quân vây quanh doanh trại quân 
địch. Vây chặt các cửa doanh trại suốt 7 ngày đêm 
không cho một ai ra vào đuợc. 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


397 


Khi ây, Đức vua kinh thảnh Barãụasi ngự đên 
nghe Đức Phật Độc Giác thuyết giảng về thiện 
pháp, ác pháp; Đức Phật Độc Giác khuyên dạy mọi 
nguời không nên tạo ác nghiệp, để tự làm khổ 
mình, khổ nguời; nên cố gắng tạo thiện nghiệp để 
đem lại sự an lạc cho mình, cho nguời. 

Sau khi nghe pháp xong, Đức vua hiểu rõ ác 
nghiệp, thiện nghiệp, nên liền truyền lệnh mở vòng 
vây doanh trại quân địch, thả cho vị vua nuớc láng 
giềng và quân lính trở về đất nuớc họ. 

Đức vua kinh thành Barãụasi sau khi chết, do 
ác nghiệp ấy cho quả tái sanh đoạ vào địa ngục, 
chịu khổ suốt thời gian lâu dài. Nay kiếp hiện tại 
này, do thiện nghiệp cho quả tái sanh vào lòng 
Công chúa Suppavãsã, là hậu thân của bà Hoàng 
thái hậu ở tiền kiếp đã đồng tình với vuơng nhi vây 
hảm doanh trại kẻ thù. Do quả của ác nghiệp quá 
khứ còn du lại, nên khiến cho Ngài Đại Đức Sĩvali 
và Công chúa Suppavãsã cùng chịu khổ trong suốt 
7 năm lẻ 7 ngày. 

Đức Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp 
bằng bài kệ rằng: 

“Yãdỉsatn vapate bĩjam, 

Tãdisam harate phaỉatn. 

Kalyãnakãrĩ kaỉyãnam, 

Pãpakãrĩ ca pãpakam 


Bộ Samyuttanikãya, phân Sagãthavagga. 




398 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Người nào gieo hạt giông thê nào, 

Người ẩy gặt quả như thế ẩy. 

Người hành thiện, thì được quả thiện. 

Người hành ác, thì bị quả ác. 

Tất cả chúng sinh nói chung, con người nói 
riêng, ai ai cũng thích sự an lạc, chán ghét sự 
khố; mà sự an lạc, sự khố đó là quả (không phải 
nhân), nên không có quyền chọn lựa. 

Nên biết rằng: sự an lạc là quả của thiện 
nghiệp, sự khổ là quả của ác nghiệp. 

Như vậy, thiện nghiệp, ác nghiệp là nhân 
(khôngphải quả) nên có quyền chọn lựa. 

Con người có quyền chủ động chọn lựa tạo 
thiện nghiệp hoặc ác nghiệp; một khi đã tạo thiện 
nghiệp hoặc ác nghiệp nào rồi, thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp đến thời kỳ, có cơ hội cho quả của chúng; 
con người hoàn toàn ố/ động^hải chấp nhận, mà 
không có quyền phủ nhận, bởi vì chính mình là 
người thừa hưởng quả của nghiệp ấy. 

Như vậy: 

- Thích sự an lạc (thích hưởng quả) thì phải 
biết thích tạo mọi thiện nghiệp (gieo nhân). 

- Chán ghét sự khổ (không thích quả) thì phải 
biết chán ghét, không tạo mọi ác nghiệp (không 
gieo nhân). 

Bởi vì, sự công minh của nghiệp không thiên vị 
một ai cả, dầu là Đức Phật hoặc chư bậc Thánh A- 
ra-hán. 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


399 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

Quả của nghiệp là một trong 4 vấn đề mà Đức 
Phật dạy “bất khả tư nghi” (acinteyya): không nên 
nghị luận, đó là điều khó nghĩ bàn được. Bởi vì, nó 
liên quan đến những nghiệp đã tạo trong những 
kiếp quá khứ hoặc trong kiếp hiện tại. Chỉ có trí tuệ 
của Đức Phật mới thấy rõ biết rõ nghiệp và quả của 
nghiệp của tất cả chúng sinh trong những kiếp quá 
khứ, kiếp hiện tại và những kiếp vị lai mà thôi. Cho 
nên, cần có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Để thiện nghiệp nào hoặc ác nghiệp nào cho 
quả, cần phải có nhân duyên đặc biệt hồ trợ, thì 
thiện nghiệp ấy hoặc ác nghiệp ấy mới có cơ hội 
cho quả của nó. 

Điều kiện thiện nghiệp cho quả 

Thiện nghiệp cho quả an lạc cần phải có 4 nhân 
duyên sampatti^^^ đặc biệt hỗ trợ như: 

1 - Kãlasampattỉ: Con người sống trong thời kỳ 
Đức Chuyển Luân Thánh vương trị vì đất nước 
bằng thiện pháp, không dùng đến vũ lực; thời kỳ 
Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Trong những thời 
kỳ này, thiện pháp dễ dàng tăng trưởng, còn ác 
pháp khó tăng trưởng. 


1 éé^ é| |é 

Chú giải bộ Ahguttaranikãya, phân 4 chi. 




400 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


2- Gatisampatti: Chúng sinh sông trong cõi 
thiện giới như: Cõi người, cõi trời dục giới, cõi trời 
sắc giới, cõi trời vô sắc giới, đang hưởng quả an 
lạc của thiện nghiệp của mình. 

3- Upadhisampatti: Thân hình có đầy đủ các 
bộ phận, không bị khuyết tật. 

4- Payogasampatti: cố gắng trong mọi thiện 
pháp, đó là thiện tâm có tâm tinh tấn cố gắng tạo 
những thiện nghiệp do thân, khẩu, ý. 

Đó là 4 điều kiện thuận duyên để thiện nghiệp 
cho quả an lạc. Neu có một hay nhiều điều kiện thuận 
duyên này, thì thiện nghiệp có co hội cho quả an lạc. 

Điều kiện ác nghiệp cho quả khổ 

Ác nghiệp cho quả khổ cần phải có 4 nhân 
duyên vipatti^^^ đặc biệt hỗ trợ như; 

1- Kãlavipatti: Con người sống trong thời kỳ 
Đức vua trị vì đất nước bằng vũ lực, thời kỳ không 
có Phật giáo. Trong những thời kỳ này ác pháp dễ 
dàng tăng trưởng, còn thiện pháp khó tăng trưởng. 

2- Gativipatti: Chúng sinh sống trong cõi ác giới 
như: Cõi địa ngục, cõi atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc 
sinh đang chịu quả khổ của ác nghiệp của mình. 

3- Upadhivipatti: Thân hình bị khuyết tật, mắt 
mù, tai điếc, què quặt, v.v... 


1 éé^ é| l' |é 

Chú giải bộ Ahguttaranikãya, phân 4 chi. 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


401 


4- Payogavipatti: Cô găng trong mọi ác pháp, 
đó là ác tâm có tâm tinh tấn cố gắng tạo những ác 
nghiệp do thân, khẩu, ý. 

Đó là 4 điều kiện thuận duyên để ác nghiệp cho 
quả khổ. Neu có một hay nhiều điều kiện thuận 
duyên này, thì ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ. 

Nhu vậy, thiện nghiệp khi gặp thuận duyên 
(sampatti), thì mới có cơ hội cho quả an lạc, nếu gặp 
nghịch duyên (vipatti), thì không có cơ hội cho quả 
an lạc. Ác nghiệp khi gặp thuận duyên (vipatti), thì 
mới có cơ hội cho quả khổ, nếu gặp nghịch duyên 
(sampatti), thì không có cơ hội cho quả khổ. 

Ví dụ: Một nguời sống ở đời, có khi tạo thiện 
nghiệp, bằng thân, khẩu, ý; có khi tạo ác nghiệp 
bằng thân, khẩu, ý đến lúc lâm chung xảy ra một 
trong hai truờng họp: 

- Nếu thiện tâm ghi nhớ đến thiện nghiệp nào của 
mình đã tạo, sau khi chết, do thiện nghiệp ấy cho quả 
đuợc tái sinh làm chu thiên ở cõi trời dục giới (hoặc 
sắc giới, vô sắc giới) ịgatisampatti), thì huởng sự an 
lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, còn mọi ác 
nghiệp không có cơ hội cho quả khổ. 

- Nếu ác tâm ghi nhớ đến ác nghiệp nào của 
mình đã tạo, sau khi chết, do ác nghiệp ấy cho quả 
bị tái sinh trong cõi địa ngục (gativipatti), thì chịu 
quả khổ do ác nghiệp của mình đã tạo cho đến mãn 
kiếp, còn mọi thiện nghiệp không có cơ hội cho 
quả an lạc. 




402 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Nêu thiện tâm ghi nhớ đên thiện nghiệp nào 
của mình đã tạo, sau khi chết, do thiện nghiệp ấy 
cho quả tái sinh làm nguời. Đặc biệt trong cõi 
nguời, có khi thiện nghiệp có cơ hội cho quả an 
lạc, có khi ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ. Kiếp 
sống con nguời có khi đuợc an lạc, có khi chịu 
khổ; ngay đến Đức Phật, chu Thánh Arahán cũng 
không ngoại lệ. Song Đức Phật, chu Thánh Arahán 
hoàn toàn không còn khổ tâm, chỉ còn có khổ thân 
mà thôi. Truờng hợp đặc biệt, có những con vật 
nhu: Con chó, con mèo, con voi, con ngựa,... dù 
chúng nó do ác nghiệp cho quả tái sinh làm súc 
sinh, nhung do thiện nghiệp khác cho quả, chúng 
nó đuợc nuôi duỡng chăm sóc đầy đủ những nhu 
cầu cần thiết hơn các con vật khác. 

Nguời nào không hiểu rõ nghiệp và quả của 
nghiệp, không có chánh kiến về nghiệp của mình 
(kammassakatã sammãdỉtthỉ), thì không có đức tin 
nơi nghiệp và quả của nghiệp. Khi họ huởng đuợc 
quả tốt lành, an lạc, họ cho là cuộc đời gặp may 
mắn; khi họ chịu quả khổ, điều bất hạnh, họ cho là 
cuộc đời gặp rủi ro, trách nguời khác làm khổ họ,... 
Họ không hiểu biết đó là quả của nghiệp mà chính 
họ đã tạo trong quá khứ, có khi từ kiếp truớc. 

Đức Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp có 4 
loại^^^: 


1 éé^ é| l' |é 

Chú giải bộ Ahguttaranikãya, phân 4 chi. 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


403 


1- Nghiệp đen cho quả đen. 

2- Nghiệp trắng cho quả trắng. 

3- Nghiệp cả đen lẫn trắng, cho quả cả đen lẫn 
trắng. 

4- Nghiệp không đen không trắng, cho quả 
không đen không trắng, dẫn đến sự diệt tận nghiệp 
tái sinh. 

Giải thích: 

* Nghiệp đen cho quả đen như thế nào? 

Nghiệp đen là ác nghiệp, đó là tác ý ác đồng 
sanh với ác tâm tạo nên ác nghiệp bằng thân, khẩu, 
ý nhu: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dổi, nói lời 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, tham lam, 
thù hận, tà kiến. 

Quả đen là quả khổ (của ác nghiệp). Chúng 
sinh nào tạo ác trọng nghiệp hoặc thuờng tạo ác 
nghiệp đến khi hết tuổi thọ (chết), sau khi chết, do 
ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục 
chịu quả khổ sở, do ác nghiệp mà mình đã tạo. 

Nhu vậy gọi là nghiệp đen cho quả đen. 

* Nghiệp trắng cho quả trắng như thế nào? 

Nghiệp trắng là thiện nghiệp, đó là tác ý thiện 
đồng sinh với thiện tâm tạo nên thiện nghiệp bằng 
thân, khấu, ý nhu: Tránh xa sự sát sanh, trộm cẳp, 
tà dâm; tránh xa sự nói dổi, sự nói lời chia rẽ, sự 




404 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


nói lời thô tục, sự nói lời vô ích; tâm không tham 
lam, không sân hận, có chánh kiến hoặc bo thỉ, giữ 
giới tiến hành thiền định, tiến hành thiền tuệ... 

Quả trắng là quả an lạc (của thiện nghiệp). 
Chúng sinh nào tạo thiện nghiệp đến khi hết tuổi 
thọ (chết), sau khi chết, do thiện nghiệp ấy cho quả 
tái sinh lên cõi trời huởng quả an lạc trong cõi trời 
ấy, nhờ thiện nghiệp của mình đã tạo. 

Nhu vậy gọi là nghiệp trắng cho quả trắng. 

* Nghiệp cả đen lẫn trắng, cho quả cả đen 
lẫn trắng như thế nào? 

Nghiệp cả đen lẫn trắng là ác nghiệp và thiện 
nghiệp, đó là khi thì tác ý ác đồng sinh với ác tâm 
tạo nên ác nghiệp bằng thân, khẩu, ý; khi thì tác ý 
thiện đồng sinh với thiện tâm tạo nên thiện nghiệp 
bằng thân, khẩu, ý. 

Quả cả đen lẫn trắng là quả khổ và quả an lạc. 
Chúng sinh nào khi thì tạo ác nghiệp, khi thì tạo 
thiện nghiệp đến khi hết tuổi thọ (chết), sau khi chết: 

- Nếu thiện nghiệp có co hội cho quả tái sinh 
làm nguời hoặc làm chu thiên bậc thấp kém, thì 
nguời hoặc chu thiên này có khi chịu quả khổ của 
ác nghiệp, có khi huởng quả an lạc của thiện 
nghiệp mà mình đã tạo. 

- Nếu ác nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh làm 
ngạ quỷ hạng Vemãnika, thì hạng ngạ quỷ này ban 




NGHIỆP Lực - QUẢ CỦA Ác NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP 


405 


ngày chịu quả khô của ác nghiệp và ban đêm huởng 
quả an lạc của thiện nghiệp. 

Nhu vậy gọi là nghiệp cả đen lẫn trắng, cho 
quả cả đen lẫn trắng. 

* Nghiệp không đen không trắng, cho quả 
không đen không trắng, dẫn đến sự diệt tận 
nghiệp tái sinh như thế nào? 

Nghiệp không đen không trắng là nghiệp 
không thuộc ác nghiệp cũng không thuộc thiện 
nghiệp trong tam giới, đó là tác ý thiện đồng sinh 
với 4 Thánh Đạo Tâm thuộc Siêu tam giới tâm, nên 
thiện nghiệp này không cho quả tái sinh trong tam 
giới, mà có khả năng đặc biệt làm giảm dần nghiệp 
tái sinh, cho đến không còn tái sinh kiếp nào nữa. 

Quả không đen không trắng là quả không khổ 
không an lạc (kiếp sau). Hành giả tiến hành thiền 
tuệ, đến khi trí tuệ thiền tuệ Siêu tam giới chứng 
đắc 4 Thánh Đạo: Nhập Luu Thánh Đạo, Nhất Lai 
Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Đạo, Arahán Thánh 
Đạo, tác ý đồng sinh với 4 Thánh Đạo Tâm thuộc 
Siêu tam giới này cũng gọi là thiện nghiệp, song 
không cho quả tái sinh trong tam giới, mà có khả 
năng đặc biệt làm giảm dần kiếp tái sinh tùy theo 
năng lực của mỗi bậc Thánh Đạo Tâm nhu sau: 

- Bậc Thánh Nhập Luu chỉ còn nhiều nhất 7 
kiếp. 

- Bậc Thánh Nhất Lai chỉ còn 1 kiếp. 




406 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Bậc Thánh Bât Lai không còn tái sinh trở lại 
cõi thiện dục giới, chỉ tái sinh lên cõi sắc giới. 

- Bậc Thánh Arahán không còn tái sinh kiếp 
nào nữa, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới 
bốn loài. 

Như vậy gọi là nghiệp không đen không trắng 
cho quả không đen không trắng dẫn đến sự diệt tận 
nghiệp tái sinh kiếp sau. 

Những quan niệm về nghiệp 

* Một số người chưa hiểu rõ về thiện nghiệp, 
ác nghiệp và quả của thiện nghiệp, ác nghiệp, nên 
có quan niệm sai lầm rằng: “Làm phước để xoá 
tội\ 

Phước đó là thiện nghiệp. Tội đó là ác nghiệp. 

Nghiệp là tâm sở tác ý (cetanã cetasika) đồng 
sanh với thiện tâm, ác tâm, mà thiện tâm, ác tâm 
làm phận sự tác hành tâm (iavanakicca), tạo tác 
nghiệp trong mỗi lộ trình tâm sinh-trụ-diệt, diễn 
tiến theo thời gian trong cuộc sống của mỗi chúng 
sinh. Khi thiện tâm phát sinh tạo nên thiện nghiệp, 
thì ác tâm không sinh và ngược lại, khi ác tâm phát 
sinh tạo nên ác nghiệp, thì thiện tâm không sinh. 

Mỗi lộ trình tâm sinh-trụ-diệt đã trải qua rồi, đã 
diệt rồi thuộc về thời quá khứ, thời gian không bao 
giờ quay trở lại. Như vậy, nghiệp nào đã tạo rồi thì 
không thể nào xóa được. 




NGHIỆP Lực - NHỮNG QUAN NIỆM VÈ NGHIỆP 

• é ^ • • 


407 


Do đó, làm phước thì được phước. Làm tội thì 
được tội. 

Không thể làm phước để xoá tội và ngược lại, 
không thể làm tội để xoá phước. 

Tuy phước với tội không thể xóa lẫn nhau, 
song phước, tội có thể làm giảm bớt tiềm năng cho 
quả lẫn nhau, nghĩa là ác nghiệp nhiều có thể làm 
giảm bớt tiềm năng cho quả của thiện nghiệp và 
ngược lại, thiện nghiệp nhiều cũng có thể làm giảm 
bớt tiềm năng cho quả của ác nghiệp. 

Ví dụ: Đem một muỗng muối bỏ vào ly ít nước 
trong, thì nước có vị mặn khó uống. Cũng như vậy, 
tạo nhiều ác nghiệp có thể làm giảm bớt tiềm năng 
cho quả của thiện nghiệp và ngược lại, lấy nhiều 
nước đổ thêm vào để hoà tan muỗng muối, thì 
nước giảm bớt vị mặn. Cũng như vậy, tạo nhiều 
thiện nghiệp có thể làm giảm bớt tiềm năng cho 
quả của ác nghiệp. 

Như trường họp Thái tử Ajãtasattu, trước kia 
thường thân cận với Tỳ khưu Devadatta, người đã 
xúi giục Thái tử giết Phụ vương Bimbisãra để lên 
ngôi làm Vua, nên đã phạm trọng tội giết cha, là 1 
trong 5 ác nghiệp vô gián (anantariyakamma). 

về sau, Đức vua Ajãtasattu biết ăn năn hối lỗi, 
ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xin nghe pháp. 
Đức Thế Tôn thuyết dạy bài kinh Sãmanna- 
phalasutta, nghe xong bài kinh, Đức vua phát sinh 




408 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, Tam Bảo, xin sám hối tội lỗi của mình nơi 
Đức Phật xong, đem hết lòng thành kính xin quy y 
Đức Phật, quy y Đức Pháp, quy y Đức Tăng, trở 
thành một nguời cận sự nam trọn đời quy y Tam 
Bảo. 

Nhờ thiện tâm này giúp cho Đức vua bớt nỗi khổ 
tâm, tâm vô cùng hoan hỉ, đảnh lể Đức Thế Tôn xin 
phép hồi cung. Sau khi Đức vua Ajãtasattu hồi cung, 
Đức Thế Tôn tmyền dạy rằng: “Này chư Tỳ khưu, 
nếu Đức vua Ajãtasattu không phạm tội giết cha, tại 
noi đây, khi lẳng nghe bài kinh Sãmahhaphalasutta 
này, Đức vua đã chứng đắc thành bậc Thánh Nhập 
Lưu roi. Nhưng do Đức vua đã phạm trọng tội giết 
cha thuộc vô gián nghiệp, gây tai hại cho Đức vua 
không thế chứng đắc Nhập Lưu Thảnh Đạo - Nhập 
Lưu Thánh Quả trở thành bậc Thảnh Nhập Lưu 
trong kiếp hiện tại này 

Nhu vậy, vì Đức vua Ajãtasattu đã phạm trọng 
tội giết cha thuộc ác nghiệp vô gián, nên làm trở 
ngại cho sự chứng đắc Nhập Luu Thánh Đạo - 
Nhập Luu Thánh Quả trong kiếp hiện tại. 

Từ đó về sau, Đức vua Ajãtasattu trở thành một 
cận sự nam, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hết 
lòng lo phụng sự, hộ độ Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng; sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn đuợc 3 
tháng 4 ngày, Đức vua là nguời hộ độ chu Thánh 
Arahán gồm có 500 vị, Ngài Đại Truởng Lão 




NGHIỆP Lực - NHỮNG QUAN NIỆM VÈ NGHIỆP 


409 


Mahãkassapa chủ trì, tô chức kỳ kêt tập Tam Tạng 
lần thứ nhất tại động Sattapaụni gần kinh thành 
Rãjagaha xứ Mãgadha. 

Đức vua đã cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện 
nghiệp trong Phật giáo, thế mà đến khi hết tuổi thọ 
(chết), sau khi chết, do trọng tội giết cha thuộc ác 
nghiệp vô gián chắc chắn cho quả, đáng lẽ phải tái 
sinh trong cõi đại địa ngục Avĩci chịu khố suốt 
một thời gian lâu dài, nhung nhờ đã tạo nhiều 
thiện nghiệp có khả năng làm giảm đuợc tiềm 
năng cho quả của ác nghiệp vô gián ấy, nên không 
bị tái sinh vào đại địa ngục Avĩci, mà chỉ bị tái 
sinh trong địa ngục nồi đồng sôi gọi là 
Lohakumbĩ, chịu khổ từ miệng lộn nhào chìm 
xuống đáy mất thời gian 30 ngàn năm, rồi từ đáy 
lộn nhào trở lên miệng nồi cũng mất 30 ngàn năm, 
chịu quả khổ trong địa ngục này 60 ngàn năm mới 
mãn nghiệp, sẽ thoát ra khỏi địa ngục, đuợc thiện 
nghiệp cho quả sẽ tái sinh trở lại làm nguời, về 
sau chứng đắc thành Đức Phật Độc Giác có danh 
hiệu Vijitãvĩ, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết 
Bàn. 

Nhu vậy, nhờ thiện nghiệp mà Đức vua 
Ajãtasattu đã tạo, nên có khả năng làm giảm bớt 
tiềm năng cho quả của trọng ác nghiệp giết cha 
thuộc ác nghiệp vô gián. 




410 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Tóm lại, nghiệp này không thê xóa bỏ nghiệp 
kia, mà chỉ có thể làm giảm bớt tiềm năng cho quả 
của nghiệp kia mà thôi. 

* Có số người có quan niệm sai lầm rằng: 

“Còn nghiệp thì còn sinh ” có nghĩa là còn có 
thiện nghiệp, ác nghiệp thì còn tái sinh kiếp sau. 

Theo Phật giáo, quan niệm này không hoàn 
toàn đúng, chỉ có đúng đối với chúng sinh còn là 
phàm nhân và 3 bậc Thánh Hữu Học: Bậc Thánh 
Nhập Lưu, bậc Thảnh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai 
mà thôi. Còn đối với bậc Thánh Arahán đã diệt 
đoạn tuyệt được mọi tham ái, mọi phiền não không 
còn dư sót, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết Bàn, 
không còn tái sinh kiếp sau nữa, chấm dứt tử sinh 
luân hồi trong ba giới bốn loài. Tuy các thiện 
nghiệp, ác nghiệp cũ từ vô thủy cho đến trước khi 
trở thảnh bậc Thánh Arahán vẫn còn nguyên, 
nhưng tất cả mọi nghiệp cũ ấy đã trở thảnh nghiệp 
vô hiệu quả (ahosikamma), do Arahán Thánh Đạo 
đã làm cho tất cả nghiệp cũ vô hiệu hóa không còn 
khả năng cho quả được nữa. 

Do đó, quan niệm đúng thì nên nói rằng: “Nếu 
còn tham ái, phiền não, thì còn tái sinh kiếp sau 




NGHIỆP Lực - NHỮNG QUAN NIỆM VÈ NGHIỆP 


411 


* CÓ sô người có quan niệm sai lâm răng: 

“Trả cho hết nghiệp”, nghĩa là khi gặp phải 
cảnh đau khổ, cảnh trái ý nghịch lòng, họ thường 
an ủi mình rằng: “Gắng chịu đựng trả cho hết 
nghiệp Thực ra, nghiệp của mỗi chúng sinh từ vô 
thủy cho đến kiếp hiện tại này đã tạo vô số, không 
sao kể xiết được. Cho nên, chắc chắn không bao 
giờ trả cho hết nghiệp được. Sự thật, không phải tất 
cả mọi nghiệp đều cho quả, nếu thiện nghiệp hoặc 
ác nghiệp nào có hội đủ nhân duyên hỗ trợ, thì 
thiện nghiệp hoặc ác nghiệp ấy mới có co hội cho 
quả của nó và nếu thiện nghiệp hoặc ác nghiệp nào 
không hội đủ nhân duyên hồ trợ, thì thiện nghiệp 
hoặc ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả của nó. 

Nếu hiểu biết rõ nghiệp như vậy, có đức tin nơi 
nghiệp và quả của nghiệp, nếu gặp trường họp ác 
nghiệp cho quả khổ, thì ta nên cố gắng tinh tấn tạo 
thiện nghiệp. Neu có khả năng làm phước bố thí, 
thì nên bố thí, vật thí dù ít dù nhiều không quan 
trọng, điều quan trọng là phát sinh thiện tâm trong 
sạch hoan hỉ trong phước bố thí ấy; nên tìm đến vị 
Đại Trưởng Lão xin Ngài truyền Tam quy và ngũ 
giới, lắng nghe chánh pháp... hoặc tự giúp mình, là 
tự thọ Tam quy và ngũ giới, đọc kinh sách, nghe 
pháp bằng băng cassette và nhất là hành thiền niệm 
Ân đức Phật, V. V... Nhờ vậy, phát sinh đức tin, 
mọi thiện pháp tăng trưởng có thể làm giảm bớt 




412 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


tiêm lực cho quả của ác nghiệp, được an lạc, bớt 

7 

khô đau. 


* Có sô người chưa hiêu rõ nghiệp và quả của 
nghiệp nên than thở răng: 


“Mình làm phước mà vẫn nghèo. Người làm 
tội mà vẫn giàu 


Thật ra, làm phước thì được phước. Làm tội thì 
được tội. 


Phước và tội là nghiệp hiện tại. Nghèo và giàu 
là quả của nghiệp quá khứ. 

Người làm phước bố thí, tạo nên thiện nghiệp 
hiện tại, ít nhất họ được hưởng quả báu thiện tâm 
hoan hỉ trong phước bố thí ấy, được nhìn thấy cảnh 
đáng hài lòng, được nghe lời tán dương ca tụng 
đáng hài lòng... còn cảnh nghèo đó là quả của 
nghiệp không bố thí ở quá khứ. Kiếp hiện tại, thiện 
nghiệp bố thí chưa hội đủ nhân duyên hỗ trợ để cho 
thiện nghiệp bố thí ấy có co hội cho quả giàu có, 
nên vẫn còn chịu cảnh nghèo. 

Người làm tội, tạo nên ác nghiệp hiện tại, ít 
nhất họ chịu khổ tâm do bởi ác nghiệp ấy, như thấy 
cảnh không đáng hài lòng, bị nghe lời chê trách,... 
còn họ giàu có đó là quả của thiện nghiệp bố thí ở 
quá khứ, thường là từ kiếp trước. Kiếp hiện tại, ác 
nghiệp chưa có đủ nhân duyên hỗ trợ để cho ác 




NGHIỆP Lực - NHỮNG QUAN NIỆM VÈ NGHIỆP 


413 


nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, nên họ vẫn còn 
hưởng quả báu của thiện nghiệp cũ quá khứ ấy. 

Định mệnh có hay không? 


Theo quan niệm Phật giáo, môi chúng sinh 
không có định mệnh nào cả, mà mỗi chúng sinh có 
nghiệp là của riêng mình, như Đức Phật dạy rằng: 
“Nghiệp là của ta, ta là người thừa hưởng quả của 
nghiệp, nghiệp cho quả sinh ra ta, nghiệp là thân 
quyến của ta, ta nương nhờ nơi nghiệp, ta tạo thiện 
nghiệp hoặc ác nghiệp, chỉnh ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp ấy 

Nghiệp và quả của nghiệp không cố định. 
Nghiệp có thể thay đổi tùy theo tâm với đối tượng, 
thì quả của nghiệp cũng bị thay đổi theo nghiệp. 

Ví dụ: Trường hợp phụ thân của Ngài Đại Đức 
Sona, trong Chú giải Trung Bộ Kinh được tóm 
lược như sau: 

Phụ thân của Ngài Đại Đức Sona, khi còn trẻ 
ông làm nghề săn bắn thú rừng để nuôi mạng. Ngài 
Đại Đức Sona khuyên ông nên bỏ nghề sát sinh ấy, 
đổi sang làm nghề khác nuôi mạng, nhưng ông đã 
quen sống nghề này từ lâu, nghề khác không rành, 
nên ông vẫn tiếp tục làm nghề cũ. Đen khi về già, 


1 1*1 1*1 1 1 * 1*1 11 •• 11*1 
Chi bộ kinh, phân pháp 10 chi, kinh Pabbajita-abhinhasutta. 




414 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Ông không thê làm nghê ây nữa, Ngài Đại Đức 
Sona khuyên ông nên xuất gia. ông đồng ý xuất 
gia trở thành Tỳ khuu (nhà su). Đen lúc lâm chung 
nhìn thây cảnh tuợng sát sanh hiện ra, làm cho su 
kinh hoảng. Ngài Đại Đức Sona biết tâm phụ thân 
đang sợ hãi vì thấy đối tuợng xấu, nếu sự chết 
trong lúc này do ác nghiệp kia cho quả, thì khó 
tránh khỏi tái sinh trong cõi địa ngục, nên Ngài Đại 
Đức sai bảo vị Sa di ngắt mấy đóa hoa đem vào, 
Ngài nhờ nguời khiêng chiếc giuờng mà phụ thân 
nằm, đem đến ngôi bảo tháp, Ngài thua với phụ 
thân rằng: 

- “Thưa phụ thân, đây là những đóa hoa, xin 
phụ thân cầm những đóa hoa này hướng tâm dâng 
cúng đến ngôi Bảo Tháp 

Phụ thân của Ngài làm theo sự huớng dẫn của 
Ngài, thiện tâm phát sinh, ngay chiều ấy các chu 
thiên hiện xuống, su vui mừng thốt lên: “Chư 
thiên! Chư thiên! Sau đó su chết, do thiện nghiệp 
phát sanh lúc lâm chung gọi là cận tử thiện nghiệp, 
cho quả tái sinh làm thiên nam ở cõi trời dục giới 
huởng sự an lạc của cõi trời ấy. 

* Một số nguời có khi tạo ác nghiệp, có khi 
tạo thiện nghiệp, đặc biệt có làm phuớc bố thí dâng 
y cà sa màu vàng đỏ đến chu Tỳ khuu, đến lúc lâm 
chung, tâm không nhớ đến thiện nghiệp mà nhớ 
đến ác nghiệp, nên sau khi chết, do ác nghiệp cho 




NGHIỆP Lực - NHỮNG QUAN NIỆM VÈ NGHIỆP 


415 


quả tái sinh vào cõi địa ngục. Chúng sinh địa ngục 
ấy nhìn thấy ngọn lửa địa ngục có màu vàng đỏ 
giống nhu màu y cà sa, liền liên tuởng đến y cà sa 
mà mình đã từng làm phuớc bố thí dâng đến chu 
Tỳ khuu, thiện tâm phát sinh liền chết ngay ở cõi 
địa ngục, nhờ thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh làm 
chu thiên trong cõi trời dục giới, huởng sự an lạc 
cho đến hết tuổi thọ ở cõi trời ấy. 

* Tích bà Chánh cung Hoàng hậu Mallikã là 
một cận sự nữ có đức tin trong sạch noi Tam Bảo, 
thuờng làm phuớc bố thí cúng duờng đến Đức Phật 
cùng chu Tỳ khuu Tăng, đặc biệt nhất là lễ 
asadisadãna: Lễ bố thí cúng duờng đến Đức Phật 
cùng 500 Đại Đức Tăng mà không có một ai có 
khả năng làm giống đuợc nhu vậy, do bà huớng 
dẫn. Một lần, Đức vua Pasenadi Kosala nhìn thấy 
bà làm điều sai quấy, bà lừa dối Đức vua để che 
giấu tội lỗi của mình, đến lúc lâm chung, bà ăn 
năn, hối hận, ác tâm phát sinh. Khi bà chết, do ác 
nghiệp ấy cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục 
Avĩci chịu khổ suốt 7 ngày, đến ngày thứ 8 mãn 
nghiệp, chúng sinh địa ngục (hậu thân của bà) chết, 
nhờ thiện nghiệp cho quả tái sinh làm thiên nữ ở 
cõi trời Tusita (Đâu Suất Đà Thiên, tầng trời thứ 4 
trong 6 tầng trời dục giới), huởng sự an lạc trong 
cõi trời ấy. 




416 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Tóm lại, môi chúng sinh nói chung, môi con 
người nói riêng, không có định mệnh nào được an 
bài, mà duy chỉ có nghiệp và quả của nghiệp của 
mình mà thôi. 

Nghiệp ở trong tâm, khi tâm thay đổi, thì 
nghiệp cũng thay đổi. Khi thiện tâm phát sinh, tạo 
nên thiện nghiệp, khi ác tâm phát sinh, tạo nên ác 
nghiệp; quả của thiện nghiệp, quả của ác nghiệp có 
thời hạn tùy theo nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Con 
người có khả năng đặc biệt, có quyền chủ động lựa 
chọn nên tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, nhưng 
quả của thiện nghiệp, quả của ác nghiệp thì con 
người hoàn toàn không có quyền lựa chọn, mà chỉ 
bị động chấp nhận như người thừa hưởng quả của 
nghiệp của mình. 




417 


BỐ THÍ BA-LA-MẬT 

Bố thí là một hành động đem của cải tiền bạc, 
sự hiểu biết của mình... ban bố cho người khác, 
chúng sinh khác, với tâm tế độ để tạo phước thiện 
cho mình, để hưởng được quả báu tốt lành theo ý 
nguyện của mình. 

Những thí chủ bố thí cầu mong được giàu sang 
phú quý, trở thành phú hộ, vua chúa, Hoàng hậu ... 
hoặc cầu mong được tái sanh lên cõi trời dục giới, 
trở thành vua trời, Hoàng hậu của vua trời, v.v... 

Như vậy, sự bố thí ấy chỉ là phước thiện bố 
bình thường (không đặc biệt) cho quả báu an 
lạc trong cõi người, cõi trời dục giới mà thôi, vẫn 
còn phải chịu cảnh khổ tử sanh luân hồi trong tam 
giới, vẫn chưa giải thoát khổ được. 

Bố thí để trở thảnh bố thỉ ba la mật, người thí 
chủ cần phải có 2 điều kiện: 

- Sự bố thí ấy không làm nơi nương nhờ của 
tham ái (tanhã), ngã mạn (mãna) và tà kiến (dỉtthỉ). 

- Sự bố thí ấy với tâm từ, tâm bi tế độ và có 
nguyện vọng mong đạt đến mục đích cứu cánh Niết 
Bàn, diệt khổ tái sanh, để giải thoát mọi cảnh khổ 
tử sanh luân hồi trong tam giới. 

Với mục đích cứu cánh Niết Bàn ấy, một số vị 
có nguyện vọng trở thảnh Đức Phật Toàn Giác, để 
tế độ chúng sinh cùng chứng ngộ Niết Bàn. Một số 



418 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


vị CÓ nguyện vọng trở thảnh Đức Phật Độc Giác, 
hoặc bậc Thánh Thanh Văn Giác.... 

Để trở thành Đức Phật Toàn Giác, hoặc Đức 
Phật Độc Giác, hoặc Thánh Thanh Văn Giác bậc nào, 
trước tiên đều cần phải tạo 10 pháp hạnh ba-la-mật 
làm nền tảng để chứng đạt đến sở nguyện của mình. 

10 pháp hạng ba-la-mật là: 

1- Bố thí ba-la-mật (dãna pãramĩ). 

2- Giữ giới ba-la-mật (sĩla pãramĩ). 

3- Xuất gia ba-la-mật (nekkhamma pãramĩ). 

4- Trí tuệ ba-la-mật (pannã pãramĩ). 

5- Tinh tấn ba-la-mật (vĩrỉya pãramĩ). 

6- Nhẫn nại ba-la-mật (khanti pãramĩ). 

7- Chân thật ba-la-mật (sacca pãramĩ). 

8- Chí nguyện ba-la-mật (adhiịthãna pãramĩ). 

9- Tâm từ ba-la-mật (mettã pãramĩ). 

10- Tâm xả ba-la-mật (upekkhã pãramĩ). 

Những bậc nào, trong khi đang tạo, đang bồi 
bổ hạnh ba-la-mật để cho đầy đủ, đều gọi là Đức 
Bồ Tát (Bodhisatta). 

Đối với Đức Bồ Tát Toàn Giác (Sammã 
Sambodhisatta), ví như những tiền kiếp của Đức 
Phật Gotama của chúng ta, còn là Đức Bồ Tát có trí 
tuệ ưu việt hơn đức tin và tỉnh tẩn. Ngài phát 
nguyện mong trở thảnh Đức Phật Toàn Giác trong 
tâm suốt 7 a tăng kỳ và phát nguyện ra bằng lời nói 
để cho mọi chúng sinh nghe biết suốt 9 a tăng kỳ. 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


419 


Trong hai thời kỳ này, Đức Bồ Tát vẫn còn là Đức 
Bồ Tát bất định (aniyatabodhisatta). 

Đến thời kỳ được Đức Phật thọ ký, Ngài là 
Đức Bồ Tát Sumedha đến hầu Đức Phật Dĩpaủkara 
tạo duyên lành, Đức Phật Dĩpaốkara dùng Phật 
nhãn thấy rõ, biết rõ Ngài có nguyện vọng trở 
thành Đức Phật Toàn Giác, nên Ngài thọ ký rằng: 

“Vị đạo sĩSumedha này trong thời vị lai, còn 4 a 
tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp nữa sẽ trở thành Đức 
Phật Toàn Giác có danh hiệu Đức Phật Gotama 

Sau khi được thọ ký, Ngài trở thành Đức Bồ Tát 
cố ămV ịniyatabodhisatta) tục bồi bổ 10 hạnh 
ba-la-mật bậc thường, 10 hạnh ba-la-mật bậc trung 
và 10 hạnh ba-la-mật bậc thượng, cho đầy đủ 30 
hạnh ba-la-mật để trở thảnh Đức Phật Toàn Giác. 

Như vậy, để trở thành Đức Phật Toàn Giác, 
Đức Bồ Tát Toàn Giác cần phải tạo 30 hạnh ba-la- 
mật từ khi phát nguyện trong tâm suốt 7 a tăng kỳ, 
phát nguyện ra bằng lời nói suốt 9 a tăng kỳ và thời 
gian sau khi Đức Bồ Tát đã được Đức Phật thọ ký 
rồi, còn phải cố gắng tinh tấn bồi bổ thêm 30 pháp 
hạnh ba-la-mật suốt 4 a tăng kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp trái đất nữa. Đó là thời gian đối với Đức Bồ 
Tát có trí tuệ ưu việt hơn đức tin và tinh tấn. 

Còn đối với Đức Bồ Tát có đức tin ưu việt hơn 
trí tuệ và tinh tấn, thì thời gian tạo ba-la-mật gấp 
đôi Đức Bồ Tát có trí tuệ ưu việt. Nghĩa là Đức Bồ 




420 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Tát CÓ đức tin ưu việt cân phải tạo 30 hạnh ba-la- 
mật phát nguyện trong tâm suốt 14 a tăng kỳ; phát 
nguyện ra bằng lời nói suốt 18 a tăng kỳ và sau khi 
đã đuợc Đức Phật thọ ký rồi cần phải bồi bổ thêm 
30 hạnh ba-la-mật suốt 8 a tăng kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp trái đất, để trở thảnh Đức Phật Toàn Giác. 

Đối với Đức Bồ Tát có tinh tẩn ưu việt hon trí 
tuệ và đức tin, thì thời gian gấp đôi Đức Bồ Tát có 
đức tin uu việt. Nghĩa ìầĐức Bồ Tát có tinh tấn 
ưu việt cần phải tạo 30 hạnh ba-la-mật phát nguyện 
trong tâm 28 a tăng kỳ; phát nguyện ra bằng lời nói 
suốt 36 a tăng kỳ và sau khi đã đuợc Đức Phật thọ 
ký rồi, cần phải bồi bổ thêm 30 hạnh ba-la-mật suốt 
16 a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất, để trở 
thành Đức Phật Toàn Giác. 

Đối với Đức Bồ Tát Độc Giác ịPacceka 
Bodhisatta) có trí tuệ uu việt hơn đức tin và tinh 
tấn, cần phải tạo 20 hạnh ba-la-mật (10 pháp hạnh 
ba-la-mật bậc thuờng, 10 pháp hành ba-la-mật bậc 
trung) suốt 2 a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái 
đất, để trở thảnh Đức Phật Độc Giác. 

Đối với Đức Bồ Tát tối thượng Thanh Văn 
(Aggasãvakabodhisatta) có trí tuệ uu việt, cần phải 
tạo 10 hạnh ba-la-mật suốt 1 a tăng kỳ và 100 ngàn 
đại kieáp trái đất, để trở thảnh bậc Thánh tối 
thuợng Thanh Văn. 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


421 


Đôi với Đức Bô Tát đại Thanh Văn (Mahã- 
sãvakabodhisatta) có trí tuệ ưu việt, cần phải tạo 
10 hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất, 
để trở thành bậc Thánh đại Thanh Văn. 

Đối với Đức Bồ Tát Thanh Văn hạng 
thường (Pakatisãvakabodhasatta) có trí tuệ ưu 
việt, cần phải tạo 10 hạnh ba-la-mật dưới 100 ngàn 
đại kiếp trái đất, để trở thảnh bậc Thánh nhân hạng 
thường, V.V.... 

Trong 10 pháp hành ba la mật, bố thí ba-la-mật 
làm nền tảng hồ trợ cho các pháp hạnh ba-la-mật 
khác. Các pháp hạnh khác được phát triển tốt đều 
nương nhờ vào bố thí ba la mật. 

1- Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho bố thí ba-la- 
mật như thế nào? 

Có số người đã từng tạo pháp hạnh bố thí ba- 
la-mật trong những tiền kiếp, kiếp hiện tại được tái 
sanh trong gia đình giàu sang phú quý, có nhiều 
của cải, trong dòng dõi cao quý, được phần đông, 
nhiều người kính trọng. 

Số người ấy vốn có bản tánh hoan hỉ trong 
hạnh bố thí ba-la-mật từ tiền kiếp, nay kiếp hiện tại 
này, bản tính hoan hỉ trong hạnh bố thí ba-la-mật 
ấy không mất đi, mà lại càng tăng trưởng. 

Tích Đức Bồ Tát Vesantara 

Tích Đức Bồ Tát Vessantara tiền thân Đức 
Phật Gotama của chúng ta, khi Ngài đầu thai vào 




422 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


lòng Chánh cung Hoàng hậu Phussatĩ (Hoàng hậu 
của Đức vua Sivi trị vì xứ Sivi); đúng 10 tháng 
Ngài mới sanh ra đời, vừa mới mở mắt Ngài đưa 
bàn tay và nói câu đầu tiên với Hoàng hậu rằng: 

“Amma! Dãnatn dassãmi, atthi kỉncỉ te 
dhanam 

“Mầu hậu ơi! Của cải mẹ có những gì, cho 
con, con sẽ bo thỉ”. 

Trong vòng tử sanh luân hồi của mỗi chúng 
ĩ,mh,phan thân (sắc uẩn) thì thay đổi mồi kiếp, 
song phần tâm (4 danh uẩn: thọ, tưởng, hành, 
thức) thì vẫn còn nguyện vẹn bản tánh cũ; tiền kiếp 
đã hoan hỉ trong hạnh bố thí, thì kiếp hiện tại cũng 
hoan hỉ trong việc bố thí ba-la-mật hơn nữa. 

Cho nên, bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho hạnh bố 
thí ba-la-mật là như vâv. 


2- Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho giữ giới ba-la- 
mật như thế nào? 

Giữ giới là giữ cho thân và khẩu không phạm 
giới. Phạm giới hoặc không phạm giới do tác ý 
ịcetanã) là chính. 

Tác ý bất thiện tâm tạo ác nghiệp do thân và 
khẩu gọi là phạm giới. 


Tác ý thiện tâm tránh xa mọi hành ác do thân: 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm và 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


423 


tránh xa mọi lời nói ác do khâu: không nói dôi, 
không nói lời chia rẽ, không nói lời thô tục, không 
nói lời vô ích, gọi là giữ giới. 

Tác ý thiện tâm tránh xa cách sống tà mạng do 
thân và khẩu hành ác; sống theo chánh mạng. 

Như vậy, đối với người đã từng tạo hạnh bố thí 
ba-la-mật trong những kiếp quá khứ, kiếp hiện tại 
được giàu sang phú quý có nhiều của cải, đời sống 
đầy đủ sung túc, có điều kiện sống theo chánh 
mạng, hành theo chánh nghiệp và có chánh ngữ. 
Nhờ vậy, việc giữ giới ba-la-mật được thuận lợi 
hơn những người nghèo khổ, thiếu thốn, làm việc 
không đủ sống, bởi vì ít phước bố thí. Những người 
nghèo khổ cũng có thể giữ giới ba-la-mật được, 
nhưng không được thuận lợi như người giàu có. 

Cho nên, bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho hạnh giữ 
giới ba-la-mật được thành tựu dễ dàng. 

Tích Long vương Saiikhapãỉa 

Tích Long vương Saủkhapãla (tiền thân của 
Đức Phật Gotama) có nhiều oai lực, có thần thông, 
chán nản cảnh hưởng sự an lạc cõi Long cung, có 
nguyện vọng giữ bát giới trong những ngày giới 
hàng tháng, nên Long Vương xuất hiện lên cõi 
người để nguyện thọ trì bát giới cho được trong 
sạch và đầy đủ. 




424 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Long Vương phát nguyện 4 điều rằng: 

- Người nào cần đến da, thì lấy da. 

- Người nào cần đến thịt, thì lấy thịt. 

- Người nào cần đến gân, thì lấy gân. 

- Người nào cần đến xương, thì lấy xương. 

Dầu phải hy sinh sanh mạng, ta quyết tâm giữ 
bát giới cho được trong sạch và đầy đủ. 

3- Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho xuất gia ba-la- 
mật như thế nào? 

Có số người đã từng tạo bố thí ba-la-mật trong 
nhiều kiếp trong quá khứ, kiếp hiện tại được tái 
sanh trong gia đình giàu sang phú quý, có nhiều 
của cải, cuộc sống đầy đủ sung túc, đến khi lớn lên 
trở thảnh người chủ tài sản của ông bà, cha mẹ để 
lại. Họ tự suy nghĩ rằng: “Những của cải, tài sản 
này từ to tiên, ông bà tích lũy truyền lại cho cha 
mẹ, nay cha mẹ truyền lại cho ta. Những người 
thân yêu chết chang ai đem theo được một món của 
cải nào; về phần ta, đến khi chết cũng như vậy 
thôi, chang có sự lợi ích, an lạc nào đảng kế. Điều 
tốt hon, ta nên từ bỏ mọi thứ của cải này, đi xuất 
gia hành phạm hạnh cao thượng ”. 

Hoặc đối với số người trong cuộc sống đầy đủ, 
sung túc đi tìm đến những bậc Thiện trí, Bậc xuất 
gia lắng nghe chánh pháp, nhận thức được rằng: 
“Đời song người tại gia có nhiều phiền muộn, phát 
sanh nhiều phiền não khố tâm. Tốt hơn, ta nên từ 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


425 


bỏ nhà, bỏ tât cả mọi thứ của cải đi xuât gia hành 
phạm hạnh cao thượng của bậc Thiện trí, mong 
giải thoát khỏi tử sanh luân hồi... ”. 

Như vậy là nhờ bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho 
hạnh xuất gia ba la mật. 

Tích Đức vua CũỊasutasoma 

Tích Đức vua CũỊasutasoma (Đức Bồ Tát tiền 
thân của Đức Phật Gotama của chúng ta). Một hôm 
Đức Vua truyền bảo người thợ hớt tóc rằng: 

- Khỉ nào nhà ngươi nhìn thấy trên đầu của 
Trẫm có sợi tóc bạc, thì nhà ngươi báo cho Trẫm 
biết ngay. 

Một thời gian sau, người thợ hớt tóc nhìn thấy 
trên đầu Đức Vua có sợi tóc bạc, liền tâu: 

- Tâu Hoàng thượng, hạ thần nhìn thấy trên 
đầu Hoàng Thượng có sợi tóc bạc. 

Đức vua tmyền lệnh nhổ sợi tóc bạc trình lên, 
Đức Vua cầm sợi tóc bạc mà suy tư rằng: “Sự già 
đã chế ngự thân ta rồi! ”. 

Sáng hôm sau lâm triều, Đức Vua cầm sợi tóc 
bạc ấy phán các quan văn võ, vương gia, giai cấp 
Bà la môn rằng: 

- Đây là sợi tóc bạc mọc trên đầu Trẫm, Trẫm 
đến tuổi già rồi, Trẫm truyền cho các ngươi rõ, 
bây giờ Trẫm đi xuất gia hành phạm hạnh. 

Mặc dầu Thái Thượng Hoàng, Hoàng thái hậu, 
các quan trong triều, Hoàng hậu, hoàng tử, Công 




426 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


chúa... khân câu, năn nỉ Đức vua đừng đi xuât gia trở 
thành đạo sĩ, nhung Đức Vua quyết chí đi xuất gia 
hành phạm hạnh. 

Đức vua truyền dạy, tuổi thọ con nguời ngắn 
ngủi, dù ở lại sống không bao lâu nữa cũng phải chết, 
từ biệt mọi nguời, Đức vua khuyên dạy mọi nguời 
nên cố gắng tạo mọi thiện pháp, chớ nên dễ duôi, 
quên mình tạo ác pháp sau khi chết, sẽ bị sa vào 
trong cõi ác giới: địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh 
chịu khổ lâu dài do ác nghiệp của mình đã tạo. 

Đức vua Bồ Tát từ bỏ ngai vàng, cung điện đi 
vào rừng Himavana xuất gia trở thành đạo sĩ. 

4- Bố thi ba-la-mật hỗ trợ cho trí tuệ ba-la-mật 

• • • • 

như thế nào? 

Có số nguời đã từng tạo bố thí ba-la-mật trong 
nhiều kiếp trong quá khứ, kiếp hiện tại đuợc tái sanh 
trong gia đình giàu sang phú quý, có nhiều của cải, 
cuộc sống đầy đủ sung túc. Họ có điều kiện thuận lợi 
theo học pháp học, để phát sanh trí tuệ hiểu biết do 
học; và theo hành pháp hành, nhất là pháp hành thiền 
tuệ, để phát sanh trí tuệ thiền tuệ trong tam giới, thấy 
rõ, biết rõ sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp; 
thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thuờng, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp; và ừí tuệ 
thiền tuệ siêu tam giới đó là 4 Thánh Đạo Tuệ và 4 
Thánh Quả Tuệ, chứng ngộ Niết Bàn. Trí tuệ này là 
pháp hạnh trí tuệ ba la mật. 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


427 


Như vậy, pháp hạnh bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho 
pháp hạnh trí tuệ ba la mật. 

Tích Đức Bồ Tát Vidhũra 

Tích Đức Bồ Tát Vidhũra, Đức Bồ Tát Maho- 
satha, Đức Bồ Tát Senaka... (tiền thân Đức Phật 
Gotama của chúng ta), sanh trong gia đình giàu 
sang, quyền quý, được học hành có trí tuệ hơn 
người. 

Còn số người nghèo khổ, cuộc sống thiếu thốn, 
cơ hội học theo pháp học và hành theo pháp hành 
để phát sanh trí tuệ không dễ dàng. Trong đời, có 
những đứa trẻ rất thông minh, song sanh trưởng 
trong gia đình nghèo khổ, nên không có cơ hội 
thuận lợi đi học nhu những đứa trẻ con nhà giàu có. 

Vì vậy, pháp hành trí tuệ ba-la-mật được thuận 
lợi cần nương nhờ hạnh bố thí ba la mật. 

5- Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho tinh tấn ba-la- 
mật như thế nào? 

Tinh tấn là tâm sở, khi đồng sanh với ác tâm 
thì tạo ác nghiệp do thân, khẩu ý; khi đồng sanh 
với thiện tâm thì tạo thiện nghiệp do thân, khẩu, ý. 

Tinh tấn ba-la-mật đó là chánh tinh tấn 
(sammãvãyãma) , gồm 4 điều: 

- Tinh tấn diệt ác pháp đã sanh. 

- Tinh tấn ngăn không cho ác pháp phát sanh. 




428 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


- Tinh tân làm cho thiện pháp phát sanh. 

- Tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát 
sanh. 

Tinh tấn tiến hành thiền định để chứng đắc các 
bậc thiền và tinh tấn tiến hành thiền tuệ để chứng 
đắc 4 Thánh Đạo Tuệ, diệt đoạn tuyệt mọi phiền 
não tham ái, đó là tinh tấn ba la mật. 

Có số người đã từng tạo bố thí ba la mật, kiếp 
hiện tại có nhiều của cải, cuộc sống đầy đủ sung 
túc, hỗ trợ cho hạnh tinh tấn ba-la-mật được thành 
tựu dễ dàng hơn người nghèo khổ, đời sống thiếu 
thốn, cần phải tinh tấn trong công việc làm ăn để 
nuôi mạng. 

Tinh tấn ba-la-mật nhu Đức Bồ Tát thái tử 
lanaka, tinh tấn bơi lội trong biển đại dương suốt 7 
ngày đêm không ngừng nghỉ, làm động tâm chư 
thiên đến cứu thoát chết.... 

Tinh tấn ba-la-mật được thành tựu cần nương 
nhờ bố thí ba-la-mật làm nền tảng. 

6- Bố thí ba-la-mật hỗ trợ nhẫn nại ba-la-mật 

• • • • 

như thế nào? 

Pháp nhẫn nại là pháp chịu đựng mọi cảnh trái 
ý nghịch lòng một cách tự nhiên, không hề phát 
sanh tâm không hài lòng. Pháp nhẫn nại đó chính 
là vô sân tăm sở (adosacetasika) đồng sanh với đại 
thiện tâm. 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


429 


Pháp nhẫn nại ở đây không phải là nhẫn 
nhục, vì nhẫn nhục thì bên trong tâm còn ấm ức, 
uất hận trong lòng; nhưng bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, 
chưa biểu lộ ra bằng hành động, lời nói. Còn nhẫn 
nại, bên trong chỉ có thiện tâm phát sanh, bên ngoài 
thân và khẩu vẫn giữ được tánh tự nhiên; hành 
động và lời nói vẫn bình thường, không có gì thay 
đổi, đó là hạnh nhẫn nại ba la mật. 

Có số người đã từng tạo bố thí ba-la-mật trong 
những kiếp quá khứ, kiếp hiện tại giàu sang quyền 
quý, cuộc sống đầy đủ sung túc, có điều kiện và cơ 
hội gần gũi thân cận với bậc Thiện trí, lắng nghe 
học hỏi chánh pháp của bậc Thiện trí, được hiểu 
rõ pháp nhẫn nại là một đức tính cao thượng mà 
chư Phật tán dương ca tụng, cho nên họ cố gắng 

thực hành hạnh nhẫn nại ba-la-mật để trở thành đức 

• • • • 

tính cao quý của họ. Vì vậy, mỗi khi gặp cảnh trái 
ý nghịch lòng, họ vẫn giữ thiện tâm trong sạch tự 
nhiên, không hề phát sanh tâm không hài lòng (sân 
tâm) nơi đối tượng ấy, không tự làm khổ mình, 
không làm khổ người. 

Vậy, bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho hạnh nhẫn nại 
ba la mật. 

Tích Đức Bồ Tát Khantivadĩ 

Tích Đức Bồ Tát Khantivadĩ (tiền thân của 

Đức Phật Gotama) hành hạnh nhẫn nại ba la mật. 
♦ / • • • 




430 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Đức vua Kalãpu tức giận Đức Bồ Tát, truyền lệnh 
cho nguời hành quyết chặt hai chân, hai tay, hai lỗ 
tai, 2 lỗ mũi của Đức Bồ Tát, Ngài hành nhẫn nại 
ba-la-mật nên sân tâm không phát sanh, dẫu thân 
của Ngài đau đớn đến cùng cực, Ngài phải viên 
tịch ngay ngày hôm ấy. 

Còn Đức vua Kalãpu đã tạo tội ác nặng, bị đất 
rút chết, do ác nghiệp ấy cho quả tái sanh vào địa 
ngục Avĩci chịu khổ do ác nghiệp của mình đã tạo. 

7- Bố thí ba-la-mật hỗ trợ cho chân thật ba- 

• • • 

la-mật như thế nào? 

Trong đời này có hai pháp chân thật: 

- Chân thật bằng lời nói ịsammutisacca). 

- Chân thật nghĩa pháp (paramatthasacca). 

Thế nào là chân thật bằng lời nói? 

Nguời đời chế định ra tiếng nói để thông tin, 
truyền đạt tu tuởng hiểu biết lẫn nhau; khi thấy, 
nghe biết thế nào, nói đúng sự thật nhu thế ấy, 
không cố ý nói sai, nói dối lừa gạt nguời khác, gọi 
là chân thật bằng lời nói. 

Thế nào là chân thật nghĩa pháp? 


Chân thật nghĩa pháp là pháp có thật tánh chân 
thật, thể bất biến, đó là 4 pháp: tâm, tâm sở, sắc 
pháp và Niết Bàn. Phân ra làm hai loại: 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


431 


* Chân thật theo thực tánh pháp (sabhava- 
sacca) có 3 pháp: 

- Thiện pháp cho quả an lạc. 

- Bất thiện pháp cho quả khổ. 

- Phi thiện, phi bất thiện pháp: là pháp không 
phải thiện cũng không phải bất thiện, đó là các 
pháp còn lại nhu: quả tâm, duy tác tâm, sắc pháp... 

* Chân thật theo Tứ thánh đế: 

• 

- Khổ thánh đế. 

- Tập thánh đế. 

- Diệt thánh đế. 

- Đạo thánh đế. 

Đức Bồ Tát hành hạnh chân thật ba-la-mật 
là nói như thế nào, thì làm như thế ẩy; làm như 
thế nào, thì nói như thế ấy; lời nói và việc làm lúc 
nào cũng chân thật, không nói dối, không làm dối. 

Chân thật ba-la-mật là đã nói lời chân thật, rồi 
làm đúng theo lời chân thật ấy, không phải nói mà 
không làm đúng theo lời nói. 

Pháp hạnh chân thật ba-la-mật đuợc thảnh tựu dễ 
dàng, do nuơng nhờ bố thí ba-la-mật làm nền tảng. 

Tích Đức Bồ Tát Mahãsutasoma 

Tích Đức Bồ Tát Mahãsutasoma (tiền thân của 
Đức Phật Gotama) thực hành hạnh chân thật ba la 
mật. Đức Bồ Tát làm vua trị vì kinh thảnh Indapatta. 




432 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


Một hôm Đức vua Bồ Tát Mahãsutasoma đang 
làm lễ tắm tại hồ nước, thì kẻ sát nhân ăn thịt người 
tên Porisãda bắt Ngài để giết, lấy máu tế thần rồi 
ăn thịt Ngài. 

Trước khi làm lễ tắm, Ngài có hứa với vị pháp 
sư Bà la môn rằng: “khi hồi cung sẽ nghe 
pháp Nay Ngài bị bắt, không giữ đúng lời hứa 
với vị pháp sư Bà la môn; muốn giữ đúng lời hứa, 
nên Ngài xin kẻ sát nhân Porisãda, cho phép Ngài 
trở về cung nghe pháp đúng theo lời đã hứa, rồi 
Ngài sẽ trở lại gặp kẻ sát nhân Porisãda. Tên sát 
nhân Porisãda ban đầu không tin noi Ngài, nhưng 
nhìn thấy Ngài vẫn tự nhiên không tỏ ra một chút 
sợ hãi đến sự chết, với oai lực từ lời chân thật của 
Ngài, khiến tên sát nhân Porisãda tin theo, cho 
phép Ngài hồi cung. 

Khi Đức vua Bồ Tát hồi cung, thỉnh vị pháp sư 
lên ngồi trên ngai vàng thuyết pháp, còn Đức Vua 
ngự ở dưới thấp, cung kính nghe pháp. Sau khi 
nghe pháp xong, giữ đúng lời hứa với kẻ sát nhân 
Porisãda, Đức vua Bồ Tát trở lại tìm tên sát nhân. 
Kẻ sát nhân vô cùng kinh ngạc, không ngờ Đức 
vua Bồ Tát giữ đúng lời hứa đến gặp y, để y giết 
lấy máu tế thần rồi ăn thịt. 

Do oai lực hạnh chân thật ba-la-mật của Đức 
Bồ Tát, kẻ sát nhân không dám giết Ngài, y kính 
xin Ngài thuyết lại bài pháp mà Ngài đã nghe từ vị 
pháp sư Bà la môn. 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


433 


Ban đâu Đức Bô Tát không chịu thuyêt, bởi vì 
kẻ sát nhân đang hành ác pháp của nguời ác; còn 
thiện pháp của bậc Thiện trí nguời ác không thể 
hiểu đuợc. 

về sau kẻ sát nhân hồi tâm huớng thiện, thiết 
tha khẩn khoản, yêu cầu Đức Bồ Tát thuyết pháp. 
Ngài nhận thấy kẻ sát nhân biết phục thiện, nên 
Ngài thuyết pháp tế độ kẻ sát nhân cải tà quy 
chánh, thọ trì ngũ giới. Từ đó về sau không giết 
nguời ăn thịt nữa, trở thảnh nguời thiện. 

Đức Bồ Tát thực hành hạnh chân thật ba-la- 

mật đuợc thảnh tựu, nhờ hạnh bố thí ba-la-mật làm 
• • • ^ • • 

nền tảng. 

8- Bố thí ba-la-mật hỗ trợ chí nguyện ba-la- 
mật như thế nào? 

Chí nguyện ba-la-mật thuờng đi theo ba-la-mật 
khác. 

Tích Đức Bồ Tát Temiya 

Tích Đức Bồ Tát Temiya, Thái tử của Đức vua 
Kãsika, Đức vua vô cùng yêu quý thái tử Temiya, 
chắc chắn sẽ truyền ngôi báu cho Thái tử. 

Một hôm Đức vua lâm triều, Thái tử nằm trên 
vế của Đức vua, quân lính triều đình bắt đuợc một 
nhóm trộm cuóp đến trình Đức vua, Đức vua truyền 
lệnh hành phạt bọn cuóp. Thái tử nằm trên vế nghe 




434 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


rõ lời tmyên lệnh của phụ vương mình, tự nhiên cảm 
thấy sợ hãi, nghĩ rằng: “Phụ vương của ta đã tạo ác 
nghiệp, khó tránh khỏi khố trong cảnh địa ngục 

Đức Bồ Tát nằm ngủ thiếp đi một lát, khi tỉnh 
dậy thấy mình đang nằm trên ngai vàng. Ngài nhớ 
lại tiền kiếp đã từng làm vua 20 năm, tạo ác 
nghiệp, nên sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái 
sanh vào địa ngục chịu khổ suốt 80.000 năm. Ngài 
suy tư rằng: “Neu sau này ta lớn lên noi ngôi vua, 
thì chắc chắn ta cũng sẽ sa vào địa ngục trở lại 
Đức Bồ Tát buồn lo, sợ hãi chưa biết làm thế nào 
để tránh khỏi làm vua. 

Khi ấy có một thiên nữ kiếp trước đã từng làm 
mẹ Đức Bồ Tát, khuyên dạy Đức Bồ Tát rằng: 

- Này Temiya con yêu quỷ! Con chớ nên buồn 
lo sợ hãi, nếu con không muốn làm vua, con nên 
thực hành theo điều mẹ khuyên dạy: 

* Con không bại liệt, làm như người bại liệt. 

* Con không câm, làm như người câm. 

* Con không điếc, làm như người điếc. 

* Con không nên biếu lộ cho người khác biết 
mình là người có trí tuệ hơn người. 

Làm được nhu vậy, con chắn chắn tránh được 
làm vua. 

Lắng nghe lời khuyên dạy của vị thiên nữ, Đức 
Bồ Tát vô cùng hoan hỉ rồi phát nguyện theo 
những điều mà vị thiên nữ chỉ dạy, nghiêm chỉnh 
thực hành suốt 16 năm trường, không một ai có thể 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


435 


phát giác ra được. Cuôi cùng các quan tâu lên Đức 
vua rằng: 

- Tâu Đại Vương, nếu để Thái tử tiếp tục sổng 
trong cung điện, thì sẽ có ba điều tại hại: 

* Tai hại cho Đại Vương. 

* Tai hại cho Hoàng hậu. 

* Tai hại cho ngai vàng, giang sơn đất nước. 

Vậy kính xin Hoàng thượng lấy xe chở Thái tử 
đem chôn trong rừng sâu. 

Đức vua sợ những điều tại hại sẽ xảy ra, nên 
đành chuẩn tấu, truyền chỉ phán bảo quân lính 
trong triều đình chở Đức Bồ Tát vào rừng để chôn. 

Hôm ấy, Đức Bồ Tát hành chỉ nguyện ba-la- 
mật đã thành tựu, suốt 16 năm không cử động, nay 
đến lúc Đức Bồ Tát dùng tâm lực vậri chuyển thân 
thể, bước xuống xe đi đi lại lại, đi đến chỗ những 
người lính đang đào huyệt. Ngài hỏi rằng: 

- Các ngươi đào huyệt này để làm gì? 

- Chúng tôi đào huyệt này để chôn Thái tử 
Temiya, là người bại liệt, câm, điếc, bất hạnh cho 
triều đình. - Bọn lính thưa. 

- Này các ngươi, các người hãy xem, ta chỉnh là 
Thải tử Temiya, ta không phải là người bại liệt, 
không phải người câm, điếc... sở dĩ ta có chỉ nguyện 
làm như người bại liệt, câm, điếc, là vì ta không 
muốn làm vua. Hôm nay ta sẽ xuất gia trở thành đạo 
sĩ. 




436 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


9- BỐ thí ba-la-mật hỗ trợ cho tâm từ ba-la- 

mật như thế nào? 

• 

Tâm từ ba la mật, là đại thiện tâm mong cầu tất 
cả chúng sinh an lạc không oan trái lẫn nhau, 
không khổ thân, không khổ tâm, mong cầu tất cả 
mọi chúng sinh tự mình giữ gìn thân tâm thuờng 
đuợc an lạc. 

Tâm từ đó là vô sân tâm sở (adosacetasika) 
đồng sanh trong đại thiện tâm. 

Tâm từ khi biểu hiện ra noi thân, thì thân hành 
động hợp với tâm từ nhu giúp đỡ, bố thí những vật 
cần thiết cho nguời ấy, chúng sinh ấy đuợc an lạc. 

Tâm từ khi biểu hiện nơi khẩu, thì miệng nói 
lời hợp với tâm từ, đem lại cho nguời nghe sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. 

Khi tâm từ phát sanh trong tâm, thì làm cho 
tâm mình cảm thấy mát mẻ dễ chịu, rải tâm từ đến 
mọi nguời, mọi chúng sinh, cầu mong cho tất cả 
chúng sinh đuợc thân tâm thuờng an lạc, làm cho 
nguời khác, chúng sinh khác cảm nhận đuợc sự 
mát mẻ, an lạc, thích gần gũi thân cận, thuơng yêu 
kính mến nhau. 

Nhu vậy, hạnh tâm từ ba-la-mật này cũng cần 
nuơng nhờ hạnh bố thí ba-la-mật làm nền tảng. 

Tích Đức Bồ Tát Suvannasãma 

Tích Đức Bồ Tát Suvannasãma (tiền thân của 
Đức Phật Gotama) hành hạnh tâm từ ba la mật, khi 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


437 


Ngài ở trong rừng không những chư thiên khăp mọi 
nơi kính mến Ngài, mà còn các loài thú dữ cũng cảm 
mến Ngài. Khi Ngài đi vào rừng lấy nước, cả đàn thú 
rừng đủ loại đi theo Ngài, quyến luyến Ngài không 
muốn rời. 

Trong gia đình, thân bằng quyến thuộc có tâm 
từ với nhau có phải không? 

Trong gia đình, như vợ chồng thương yêu nhau, 
cha mẹ thương yêu con, anh em, chị em thương yêu 
nhau, ông bà yêu cháu...; trong dòng họ, những 
người bà con thân bằng quyến thuộc thương yêu 
nhau... tất cả mọi tình thương yêu ấy không 
phải tâm từ thật mà gọi là tâm từ giả. Bởi vì, đó là 
biểu hiện tình thương vód tâm tham, không phải là 
tâm thiện. Đe xác minh, thực nghiệm điều này, khi 
tình thương (tham) không được nhu ý, sẽ phát sanh 
không hài lòng, đó là sân tâm đối nghịch với tâm từ 
là tâm vô sân. 

Tăm từ giả, đó là tình thương với tham tâm, 
khi tham muốn không được nhu ý, liền làm nhân 
để cho phát sanh tâm sân (quả). 

Còn tâm từ thật đó là vô sân tâm sở đồng sanh 
với đại thiện tâm, mong cầu mọi điều an lành đến 
tất cả chúng sinh không phân biệt thân hay thù, cho 
nên dù đối tượng thế nào đi nữa, tâm tham (hài 
lòng), hoặc tâm sân (không hài lòng) không phát 
sanh, đó là tâm từ thật. 




438 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


10- BỐ thí ba-la-mật hỗ trợ cho tâm xả ba-la- 
mật như thế nào? 

Tâm xả ba-la-mật là thiện tâm nghĩ về tất cả 
chúng sinh một cách trung dung do suy nghĩ rằng: 

“Mỗi chúng sình có nghiệp là của riêng mình, 
cho nên, ta không thế làm cho chúng sinh được an 
lạc và cũng không thế làm cho chúng sinh khố. Sở 
dĩ chúng sinh được an lạc là do quả của thiện 
nghiệp của họ đã tạo; và chúng sinh chịu cảnh khố 
cũng là do quả của ác nghiệp họ đã tạo. Mỗi chúng 
sinh nương nhờ hoàn toàn nơi nghiệp của chỉnh 
mình. Chúng sinh nào tạo thiện nghiệp, khi thiện 
nghiệp cho quả, thì hưởng được sự an lạc; chúng 
sinh nào tạo bất thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, khi 
ác nghiệp cho quả, thì phải chịu khố não. Như vậy, 
sự an lạc, hoặc khố não là quả của nghiệp mà do 
chỉnh họ đã tạo ”. 

Do nhờ suy nghĩ nhu vậy, nên có tâm xả đối 
với tất cả chúng sinh. Gọi là hành hạnh tâm xả ba 

la mật. 

• 

Hạnh tâm xả ba-la-mật này là hạnh cuối cùng 
nuơng nhờ các hạnh ba-la-mật khác, mà các hạnh 
ba-la-mật khác nuơng nhờ hạnh bố thí ba la mật. 
Nhu vậy, hạnh tâm xả ba-la-mật gián tiếp nuơng 
nhờ hạnh bố thí ba la mật. 

Tích Đức Bồ Tát Mahãỉomahamsa 

Tích Đức Bồ Tát Mahãlomahamsa sanh trong 
gia đình phú hộ. Khi truởng thành Ngài chán ngán 




Bố THÍ - BỐ THÍ BA LA MẬT 


439 


đời Sống tại gia, từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo 
sĩ bảnh hạnh tâm xả ba la mật, là tâm trung dung 
đối với tất cả đối tuợng tốt hoặc xấu. 

Đức Bồ Tát đến sống nơi nghĩa địa gom nhặt các 
bộ xuơng, lấy sọ nguời làm gối, lũ trẻ tinh nghịch ở 
trong xóm nhìn thấy Ngài, thuờng đến quấy rầy Ngài 
nhu nhổ nuớc miếng vào nguời Ngài, bỏ rác, thậm 
chí còn tiểu tiện, đại tiện gần nơi Ngài ở. Khi Ngài 
nằm, chúng lấy cây cỏ xoáy vào hai lỗ tai của Ngài, 
chúng chơi đùa thích thú la hét om sòm; còn đối với 
Đức Bồ Tát vẫn an nhiên tự tại nhẫn nại, không hề 
sanh sân tâm, không hài lòng gì cả. 

Những bậc Thiện trí nhìn thấy Đức Bồ Tát 
hành hạnh cao thuợng ít ai có thể sánh đuợc, nên 
ngăn cấm lũ trẻ tinh nghịch kia, không đuợc đến 
quấy rầy Ngài. Họ đem những vật thực, vật thơm 
đến cúng duờng Ngài, nhung Ngài vẫn an nhiên tự 
tại, không hề phát sanh tham tâm, hài lòng những 
vật cúng duờng ấy, bởi vì Ngài hành hạnh tâm xả 
ba la mật. 

Tóm lại, nguời nào có nguyện vọng muốn giải 
thoát khỏi cảnh khổ tử sanh luân hồi trong ba giới 
bốn loài, để chứng đạt đến mục đích cứu cánh Niết 
Bàn, đều cần phải tạo ít nhất là đầy đủ 10 pháp 
hạnh ba-la-mật làm nhân duyên để chứng đắc 
Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn. 

Nếu nguời nào mong cầu chứng đạt Niết Bàn 
mà không tạo đầy đủ 10 hạnh ba la mật, nguời ấy 




440 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


cũng chỉ có mong, mà không bao giờ chứng đạt 
Niết Bàn. Cũng như người nào muốn đến một nơi 
nào đó, mà không chịu đi, thì cũng chẳng bao giờ 
đến nơi ấy. 

Trong 10 pháp hạnh ba la mật, hạnh bố thí ba- 
la-mật là hạnh ba-la-mật đầu tiên, làm nền tảng hồ 
trợ cho các hạnh ba-la-mật khác được dễ dàng 
thành tựu. 


Caganussati: Niệm phước hiện bô thí 

Cãgãnussati: Niệm phước bố thí của mình là 
một trong 10 đề mục niệm (anussati), cũng là một 
trong 40 đề mục thiền định. 

Đề mục niệm phước bố thí có đối tượng là 
phước bố thí, mà mình đã tạo một cách hoàn toàn 
trong sạch, không bị tâm keo kiệt nơi vật thí, cũng 
không bị ô nhiễm bởi phiền não, nhất là tham ái, 
ngã mạn, tà kiến nương nhờ nơi phước bố thí ấy. 
Cho nên, phước bố thí này cần hội đủ 3 chi: 

1- Vật thi: Vật thí mà thí chủ có được họp với 
thiện pháp. 

2- Tác ỷ bố thỉ: Tác ý thiện tâm trong sạch cả 
3 thời: Hoan hỉ trước khi bo thỉ, hoan hỉ đang khi 
bo thỉ và hoan hỉ sau khi đã bo thỉ xong. 




NIỆM PHƯỚC BỐ THÍ 


441 


3- Phước bô thỉ: Thiện tâm trong sạch, không 
bị tâm keo kiệt noi vật thí, cũng không có phiền 
não, nhất là tham ái, ngã mạn, tà kiến nương nhờ 
nơi phước bố thí ấy. 

Hành giả tiến hành đề mục niệm phước bố thí 
của mình đã tạo, trải qua thời gian dù gần, dù xa 
lâu ngày, lâu năm, miễn sao còn ghi nhớ rõ ràng và 
sâu sắc về phước bố thí ấy. 

Trong hiện tại, hành giả có tâm hoan hỉ bố thí 
trong mọi thời gian, mọi nơi chốn, thường phát 
nguyện rằng: “Neu có người thọ thỉ, thì tôi hoan hỉ 
san sẻ một phần của cải đế làm phước bo thỉ”. 

Hành giả có tác ý thiện tâm trước khi bố thí 
như vậy, nên diệt được tâm keo kiệt trong của cải 
của mình và hành giả có đức tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp, hiểu rõ quả báu của bố thí, nên nhận 
thức rằng: “Phước bo thỉ quỷ hơn các châu báu, 
nên giữ gìn cho được tinh khiết, đế cho phước bo 
thỉ trở thành pháp hạnh bo thỉ ba la mật, thì tâm 
tham ái, ngã mạn, tà kiến không nương nhờ được 
nơi phước bo thỉ ẩy 

Hành giả tiến hành đề mục niệm phước bố thí 
của mình, niệm tưởng rằng: 

“Lãbhã vata me! Suladdham vata me! 
Yo ’ham maccheramalapariyuUhitãya pajãya 
vigatamaccherena cetasã viharãmi, muttacãgo, 




442 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


payatapani vossaggarato yacayogo 

dãnasamvibhãgarato 

(Lợi ích cho ta biết dường nào! Ta được sình 
làm người, gặp được Phật giáo, thật là một điều 
diễm phúc cho ta! Khi chúng sinh bị tham, sân, si 
làm cho tâm ô nhiễm, tâm keo kiệt trong của cải 
của mình, nên không làm phước bo thỉ. Còn ta đây 
sổng với thiện tâm, không bị ô nhiễm bởi phiền não 
tham, sân, si, tâm không keo kiệt trong của cải của 
mình. Khỉ muốn bo thỉ, tâm hoan hỉ san sẻ một 
phần của cải của mình, tự do làm phước bo thỉ với 
đôi bàn tay cung kỉnh dâng đến người thọ thỉ khác, 
tâm hoan hỉ trong phước bo thỉ). 

Hành giả tiến hành đề mục niệm phước bố thí 
của mình như vậy, thiện tâm tăng trưởng, có tác ý 
thiện tâm sau khi đã bố thí (aparacetanã), và sau 
khi đã bố thí (aparãparacetanã) đồng phát sinh với 
thiện tâm ấy, nên phước bố thí càng tăng trưởng. 

Đề mục niệm phước bố thí này cũng giống như 
những đề mục niệm (anussati) khác như: Niệm Ân 
đức Phật, niệm Ân đức Pháp, niệm Ân đức Tăng, 
niệm giới trong sạch của mình,... là những đề mục 
thiền định vô cùng sâu sắc vi tế, rộng lớn vô biên; 
vì vậy, định tâm không thể an trú một điểm nào 
nhất định. Cho nên, đề mục niệm phước bố thí của 

* Visuddhimagga, Cãgãnussatikathã. 




NIỆM PHƯỚC BỐ THÍ 


443 


mình này, chỉ có khả năng chứng đạt đên cận định 
(upacãrasamãdhi), mà không đạt đến an định 
(apponãsamãdhi), không thể chứng đắc được bậc 
thiền sắc giới nào. Như vậy, cận định của đề mục 
niệm phước bố thí của mình này, vẫn còn thuộc đại 
thiện tâm trong cõi dục giới. 

Tâm cận định của đề mục niệm phước bố thí 
của mình này, có thể làm nền tảng và làm đối 
tượng của thiền tuệ. Neu hành giả tiến hành thiền 
tuệ có đối tượng tâm cận định này, thì có thể dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 
Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn. 

Dục giới thiện nghiệp tiến hành niệm phước bố 
thí của mình này sẽ cho quả như sau: 

- Kiếp hiện tại: Hành giả là người có đức tin 
trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có trí tuệ sáng suốt, mọi phước thiện được 
tăng trưởng, thân tâm thường được an lạc. 

- Kiếp vị lai: Hành giả sau khi chết, nếu thiện 
nghiệp này có cơ hội cho quả tái sinh làm người, 
thì sẽ là người giàu sang phú quý, có quyền cao 
chức trọng, được nhiều người quý mến, kính trọng, 
thân tâm thường được an lạc. 

- Nếu thiện nghiệp này có cơ hội cho quả tái 
sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, thì sẽ là 
chư thiên có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời, 




444 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


hưởng sự an lạc cao quý cõi trời ây đên hêt tuôi 
thọ. 

Dục giới thiện nghiệp này có thể cho quả tốt 
lảnh suốt nhiều kiếp, hồ trợ cho mọi thiện pháp 
được dễ dàng phát triển. 

Trong bộ Thanh Tịnh Đạo, đoạn kết đề mục 
niệm phước bố thí của mình này, động viên khuyến 
khích bằng bài kệ rằng: 

“Tasmã have appamãdatn, 

Kayirãtha sumedhaso. 

Evam mahãnubhãvãya, 

Cãgãnussatiyã sadã 

(Vì có nhiều quả báu, 

Nên người có trí tuệ, 

Không dễ duôi quên mình, 

Thường tiến hành đề mục, 

Niệm phước bo thỉ này, 

Chắc chắn được đầy đủ, 

Oai lực lớn như vậy)- 


* Visuddhimagga, Caganussatikatha. 




445 


ĐOẠN KÉT 

Bố thí là một việc dễ làm, song bố thí để tạo 
được phước thiện không phải là việc dễ, mà được 
phước thiện vô lượng lại càng khó hơn. Bố thí là 
một hành động từ thiện, một nghĩa cử hào hiệp 
đáng tán dương ca tụng, xét về mặt hình thức. Bố 
thí để tạo phước thiện không chỉ hình thức, mà 
chính là nội tâm, còn vật thí chỉ là một nhân 
duyên để tạo nên phước thiện, không phải là phước 
thiện. 

Vậy phước thiện là gì? 

Phước thiện chính là thiện tâm, Trong thiện 
tấm (kusaỉacitta) hợp với nhiều tâm sở (cetasika), 
mỗi tâm sở có mỗi tính chất, trạng thái khác nhau, 
nhưng cùng chung một đối tượng với tâm. 

Để tạo nên phước thiện bố thí, tác ỷ thiện tâm 
(kusalacetana) đóng vai trò chính, còn tất cả vật 
thí là nhân duyên phụ, cần phải nhờ đến người thọ 
thí, khi ấy mới thảnh tựu được phước thiện bố thí. 

Bố thí mà không tạo được phước thiện, ngược 
lại tạo nên tội lỗi, trong những trường họp như sau: 

- Thí chủ bố thí với tâm tham muốn cho người 
thọ thí thương yêu mình, nên bố thí những vật thí 
như: rượu, thuốc lá, thuốc phiện, ma túy, heroin, 
các chất say, v.v... những vật thí này làm cho người 



446 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


thọ thí phải phạm giới, mắc bệnh nghiện, phát sanh 
những chứng bệnh khó chữa trị... gây ra hậu quả tai 
hại cho nguời thọ thí trong kiếp hiện tại và kiếp vị 
lai. Nhu vậy, sự bố thí với tâm tham muốn này 
không tạo đuợc phuớc thiện, mà tạo nên tội lỗi 
thuộc về bất thiện nghiệp (ác nghiệp). 

Nguời chủ tiệm lớn, nhìn thấy một nguời ăn 
mày ăn mặc bẩn thỉu đứng truớc cửa tiệm, nguời 
chủ phát sanh tâm sân không hài lòng nguời ăn 
mày ấy, muốn xua đuổi y bằng cách đem tiền bạc, 
đồ vật bố thí để cho y đi nơi khác. Nhu vậy, sự bố 
thí với tâm sân này, không tạo đuợc phuớc thiện, 
mà tạo nên tội lỗi thuộc về bất thiện nghiệp (ác 
nghiệp). 

Bố thí để tạo nên phuớc thiện, cần phải có 
những điều kiện nhu sau: 

Thí chủ có tác ỷ thiện tăm trong sạch hoan hỉ 
trong việc bố thí để tế độ, giúp đỡ nguời, hoặc 
chúng sinh, với tâm từ hoặc tâm bi. 

Vật thí là những vật hợp pháp, họp luật đem lại 
sự lợi ích, an lạc cho nguời thọ thí, hoàn toàn 
không đem lại sự tác hại cho nguời thọ thí trong 
kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 

Người thọ thí, nếu là nguời có giới đức trong 
sạch, có thiện pháp cao thuợng, thì việc bố thí của 
thí chủ có đuợc phuớc thiện vô luợng, có quả báu 
vô luợng trong kiếp hiện tại và vô luợng kiếp vị lai. 




ĐOẠN KẼT 


447 


Nêu người thọ thí là người không có giới đức 
trong sạch, có ác pháp ô nhiễm, thì việc bố thí của 
thí chủ có được phước thiện không nhiều, có quả 
báu không nhiều trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 

Tất cả chúng sinh nói chung, con người nói 
riêng, có của cải đầy đủ, giàu sang phú quý... chắc 
chắn là do quả của phước thiện bố thí. Phước thiện 
bố thí cho quả báu trong kiếp sanh làm người được 
giàu sang phú quý, có nhiều của cải tài sản; cho 
quả báu trong kiếp hoá sanh làm chư thiên trong 
cõi trời dục giới, có đầy đủ ngũ trần, hưởng sự an 
lạc tuyệt vời trong cõi trời ấy. 

Dầu tái sanh làm súc sinh do ác nghiệp, song 
có một số loài súc sinh sống chung, gần gũi với con 
người, cũng hưởng được quả báu của phước thiện 
bố thí, như con chó, mèo, trâu, bò, ngựa, voi... 
được nuôi nấng chăm sóc tử tế, có chỗ ở đàng 
hoàng, có người săn sóc cẩn thận; thậm chí khi 
chúng mắc bệnh, có bác sĩ chữa trị. 

Phước thiện bố thí có một năng lực đặc biệt là 
thí chủ có thể thảnh tâm hồi hướng phần phước 
thiện bố thí đến cho thân bằng quyến thuộc từ 
nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, đang sống 
trong cảnh đói khát, khổ cực, khi họ hoan hỉ thọ 
hưởng phần phước thiện bố thí của thân quyến hồi 
hướng đến cho họ, ngay khi ấy, họ được giải thoát 
khỏi kiếp sống khổ cực đói khát ấy, được tái sanh 




448 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


làm chư thiên trong cõi trời dục giới, hưởng được 
mọi sự an lạc lâu dài trong cõi trời ấy. 

Như vậy, phước thiện bố thí không những đem 
lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc lâu dài cho 
riêng mình, mà còn cho tất cả chúng sinh khác 
hoan hỷ, cũng được sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an 
lạc lâu dài nữa. 

Chỉ có con người trong cõi Nam Thiện Bộ 
Châu (trái đất chúng ta đang song) có nhiều cơ hội 
thuận lợi để tạo nên “phước thiện bố thV’ mà thôi. 
Ngoài ra, còn các châu khác^^^ và 30 cõi khác^^^ 
không có cơ hội thuận lợi tạo nên phước thiện bố 
thí như: 

- Con người trong 3 châu khác đang hưởng quả 
báu an lạc phước thiện của mình, nên không có cơ 
hội thuận lợi tạo phước thiện bố thí. 

• * * * X * 

- Chúng sinh trong 4 cõi ác giới (địa ngục, 
atula, ngạ quỷ, súc sinh) đang chịu quả khố do ác 
nghiệp của mình, nên cũng không có cơ hội thuận 
lợi tạo phước thiện bố thí. 

- Chư thiên trong 6 cõi trời dục giới đang hưởng 
quả báu an lạc cõi trời do thiện nghiệp của mình đã 
tạo, nên cũng không có cơ hội thuận lợi tạo phước 
thiện bố thí. Chư thiên nào muốn tạo phước thiện 

' Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc Câu Lưu Châu, Đông Thắng Thần 
Châu. 

^ 10 cõi dục giới, 16 cõi trời sắc giới, 4 cõi trời vô sắc giới. 





ĐOẠN KẼT 


449 


bô thí, chư thiên ây phải hiện xuông cõi người mới 
có cơ hội tạo phước thiện bố thí. 

- Phạm thiên trong 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi 
trời vô sắc giới đang hưởng quả báu an lạc trong 
bậc thiền sở đắc của mình, nên cũng không có cơ 
hội thuận lợi tạo phước thiện bố thí. 

• * * * X * 

Con người cõi Nam Thiện Bộ Châu này, có 
tính chất đặc biệt hơn tất cả mọi chúng sinh trong 
các cõi khác về 2 cực: cực thiện và cực ác. 

1- Cực thiện: Con người trong cõi Nam Thiện 
Bộ Châu siêu việt hơn các chúng sinh khác, là có 
khả năng chứng đắc thảnh bậc Chánh Đẳng Giác, 
Đức Phật Độc Giác, bậc Thánh tối thượng Thanh 
Văn, bậc Thánh đại Thanh Văn thuộc về siêu tam 
giới pháp. 

Và có khả năng trở thành Đức Chuyển luân 
thánh vương, chứng đắc tất cả 5 bậc thiền sắc giới, 
4 bậc thiền vô sắc giới, chứng đắc ngũ thông,- thần 
túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc 
mạng thông, tha tâm thông... thuộc về tam giới 
pháp. 

2- Cực ác: Con người trong cõi Nam thiện bộ 
châu có thể tạo trọng ác nghiệp gọi là pahcã- 
nantariyakamma: ngũ vô gián ác nghiệp: là giết 
cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm cho 
Đức Phật bầm máu, chia rẽ Tỳ khưu Tăng. Ác 
nghiệp trọng tội này chắc chắn cho quả tái sanh vào 




450 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


đại địa ngục Avici chịu quả khổ suốt 1 antarakappa^^^ 
so vód thòi gian cõi nguời. 

Con nguời cõi Nam Thiện Bộ Châu có khả 
năng biết rõ nhân và không phải nhân; biết rõ sự 
lợi và sự bất lợi; biết rõ thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp (ác nghiệp). 

- Biết rõ nhân và không phải nhân: Tất cả các 
pháp phát sanh đều do từ nhân, con nguời trong cõi 
Nam Thiện Bộ Châu có khả năng tìm hiểu, khám 
phá biết rõ pháp này phát sanh do từ nhãn này, 
không phải nhân khác. Nhân nào thì quả ấy, quả 
luôn luôn phát sanh từ nhân của nó. 

- Biết rõ sự lợi và sự bất lợi: Con nguời trong 
cõi Nam Thiện Bộ Châu có khả nărig hiểu biết 
rõ sự lợi là quả của thân hành thiện, khẩu nói thiện, 
ý nghĩ thiện; và sự bất lợi là quả của thân hành ác, 
khẩu nói ác, ý nghĩ ác. 

- Biết rõ thiện nghiệp và bất thiện nghiệp: 

Nghiệp có 3 loại: thân nghiệp, khấu nghiệp, ỷ 
nghiệp. Theo thật tánh pháp của mỗi loại nghiệp 
phân chia làm 2 loại: thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp (ác nghiệp). 


' Antarakappa: là khoảng thời gian tuối thọ con người sống 
lâu tột đỉnh a tăng kỳ năm (số 1 đứng đầu theo sau 140 số 
không (0) = 10^"^°), từ đó giảm dần giảm dần còn lại 10 năm, 
rồi từ 10 năm tăng dần tăng dần đến a tăng kỳ năm; trải qua 
1 chu kỳ thời gian như vậy, gọi là antarakappa. 




ĐOẠN KẼT 


451 


Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu có 
khả năng biết rõ thiện nghiệp là tác ý thiện tâm 
hành thân thiện nghiệp: không sát sanh, không 
trộm cẳp, không tà dâm; tác ý thiện tâm hành khấu 
thiện nghiệp: không nói doi, không nói lời đâm 
thọc chia rẽ, không nói lời thô tục chửi rủa mắng 
nhiếc, không nói lời vô ích; tác ý thiện tâm hành ý 
thiện nghiệp: không tham lam, không thù hận, có 
chảnh kiến... thuộc về thiện pháp. Có khả năng biết 
rõ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc 
giới thiện pháp, siêu tam giới thiện pháp. 

Và có khả năng biết rõ bất thiện nghiệp (ác 
nghiệp) là tác ý bất thiện hành thân ác nghiệp.• sát 
sanh, trộm cẳp, tà dâm; tác ý bất thiện hành khấu 
ác nghiệp: nói doi, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời 
thô tục chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích; tác ý 
bất thiện hành ý ác nghiệp: tham lam, thù hận, tà 
kiến... thuộc về bất thiện pháp (ác pháp). 

Chúng ta đã là con người trong Nam Thiện Bộ 
Châu, mọi cơ hội thuận lợi đang có đối với chúng 
ta, chúng ta nên biết chọn lấy cơ hội thuận lợi ấy 
để tạo nên mọi thiện pháp, để nâng đỡ chúng ta trở 
nên con người cao thượng. Thật vậy, chỉ có thiện 
pháp mới có khả năng nâng đỡ chúng ta từ cõi dục 
giới lên cõi sắc giới do nhờ sắc giới thiện pháp, và 
cõi vô sắc giới do nhờ vô sắc giới thiện pháp; từ 
phàm nhân lên bậc Thánh nhân; từ quả Thánh bậc 
thấp lên quả Thánh bậc cao tột cùng do nhờ siêu 




452 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 


tam giới thiện pháp. Phâm giá thâp hoặc cao của 
mỗi con người căn cứ vào thiện pháp của người ấy, 
hoàn toàn không căn cứ nơi học vị bậc nào, nơi 
quyền cao chức trọng ... Vậy, chúng ta nên cố gắng 
tinh tấn tạo mọi thiện pháp, đó là điều thiết yếu 
nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. 

Trong Phật giáo có đầy đủ 4 loại thiện pháp: 
dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới 
thiện pháp và đặc biệt có siêu tam giới thiện pháp 
đó là: 4 Thánh Đạo Tâm. Người Phật tử là bậc xuất 
gia cũng nhu hàng tại gia cư sĩ có khả năng chừng 
nào, có thể phát triển, tiến hóa đến chừng ấy, 
không bị hạn chế, có khả năng tiến hoá đến tột 
cùng A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Chúng ta nên có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, và tin nghiệp 
và quả của nghiệp để làm nền tảng vững chắc cho 
mọi thiện pháp phát sanh và tăng trưởng. 

Nếu có cơ hội thuận lợi bố thi, thì nên bố thí để 
tạo phước thiện. 

Nên giữ gìn giới cho trong sạch, nghĩa là có tác 
ý thiện tâm giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi tội 
ác, cố gắng thân hành thiện, khẩu hành thiện để 
làm nền tảng cho pháp hành thiện định, pháp hành 
thiền tuệ. 




ĐOẠN KẼT 


453 


Nên tiến hành thiền định để làm cho tâm được 
an tịnh, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới, 
các bậc thiền vô sắc giới; được hưởng sự an lạc 
trong kiếp hiện tại, và tái sanh kiếp sau làm phạm 
thiên trên cõi trời sắc giới, hoặc vô sắc giới tuỳ 
theo bậc thiền sở đắc của mình, hưởng sự an lạc 
trong tầng trời ấy. 

Nên tiến hành thiền tuệ để làm cho trí tuệ thiền 
tuệ phát sanh thấy rõ biết rõ sự sanh, sự diệt của 
danh pháp, sắc pháp; thấy rõ trạng thái vô thường, 
trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc 
pháp dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 
Cuối cùng đạt đến cứu cánh Niết Bàn giải thoát 
khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Đó là mục đích tối thượng của những người 
Phật tử: bậc xuất gia và hàng tại gia cư sĩ. 

Núi rừng Viên Không, mùa hạ 2546 
Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT 

Tỳ khưu Hộ Pháp 




454 


TÌM HIÉU PHƯỚC BỐ THÍ 


CỦNG MỜT SQAN GIẢ 

Đã xuất bản: 

- TÌM HIÉU PHÁP HÀNH THIÈN TUỆ (Tái Bản) 

- 8 Sự TÍCH PHẬT Lực 

- HẠNH PHÚC AN LÀNH: THIỆN Ác 

- GƯƠNG BẬC XUẢT GIA 

- HẠNH PHÍIC AN LÀNH: HIẾU NGHĨA 

- HẠNH PHÚC AN LÀNH: NHẪN NẠI 

- HẠNH PHÚC AN LÀNH: GIÁO PHÁP 

- HẠNH PHÚC AN LÀNH: TÂM TỪ 

- THỰC HÀNH PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ 
ĐÓI TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 

- NỀN TẢNG PHẬT GIÁO QUYỂN I: TAM BẢO 

- NỀN TẢNG PHẬT GIÁO QUYỂN H: QUY Y TAM BẢO 

- CẲM NANG QUY Y TAM BẢO 

- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- PHÁP MÔN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT 

- Ỷ NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ (TÁI BẢN) 

- LẺ DÂNG Y KATHINA 

- CON ĐƯỜNG GIĂI THOÁT KHỐ 

- NỀN TẢNG PHẬT GIÁO QUYỂN III: PHÁP HÀNH GIỚI 

- ĐỨC PHẬT VỚI CÂY ĐẠI BÒ ĐỀ 

- NỀN TẢNG PHẬT GIÁO QUYỂN IV: NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 


Sẽ xuất bản: 

- NÈN TẢNG PHẬT GIÁO QUYỂN V: PHƯỚC THIỆN 

- NỀN TẢNG PHẬT GIÁO QUYỂN VI: BA-LA-MẶT 

- NÈN TẢNG PHẬT GIÁO QUYỂN VII: PHÁP HÀNH 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 

TÓ ĐÌNH BỬU LONG 

81 Tổ 1, Thái Bình, Long Bình, 
Quận 9, TP - Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 7325305-7325059 
DĐ: 0903 258 902 
E-mail: tkhophap @ yahoo.com 









ĐOẠN KẼT 


455 


TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 

TỲ KHƯU Hộ PHÁP 


Chịu trách nhỉệm xuât bản 

HÀ NGỌC THỌ 

# # 

Bỉên tập 

NGUYẺN TƯỜNG LONG 
Sửa bản ỉn 

TỲ KHƯ U Hộ PHÁP 

# 

Trình bày & Vi tính 
RAKKHITASlLA Antevãsika 
SĨLÃCÃRA 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Nhà số 4 - Lô 11 - Trần Duy Hoàng - Hà Nội 
ĐT: 04-5566701 - FAX (04).5566702 

Đối tác liên kết 
TỐ ĐÌNH BỬU LONG 


In 2.000 cuốn, khổ 12xl8cm, tại Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng. 
Địa chỉ: 100 Lê Đại Hành, P.7, Q.l 1, TP. HCM. ĐT: 8555812 
Số xuất bản: 750-2007/CXB/15-269/TG 
Ngày 10 tháng 10 nãm 2007. 

In xong và nộp lưu chiếu: Quý IV năm 2007. 






Bổ thí vật hài lòng, 

Thường được vật hài lòng. 
Bố thí vật quý báu, 

Thường được vật quý báu. 
Bổ thí vật tốt lành, 

Thường được vật tốt lành. 
Bố thí vật quý nhất, 
Thường được vật quý nhất. 
Người bổ thí các vật, 

Hài lòng hoặc cao quý, 

Tốt lành hoặc quý nhất. 

Họ sinh ở nơi nào, 

Thường được sư sổng lâu. 




















